TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO 
TẠNG KINH ( NIKÀYA ) 


-_ thi Hóa 
TRƯỜNG BỘ KINH 
(Dìgha Nikàya ) 


TẬP IH 


* x% ®% 


Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂẦU 


( Nguyên Viện Tì Tưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh ) 
Dịch sang tiêng Việt từ Tam Tạng Pàli 


Chuyền thê Thơ : 
Giới Lạc MAI LẠC HỎNG z TUỆ NGHIÊM 


( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ ) 
Email : honglacmai I @yahoo.com 


Khởi soạn : (09,09, 2009 
Xong TậpI : 05.05.2010 
Xong Tập2 : 15. 12.2010 
Hoàn tắt thi-hóa TRƯỜNG BỘ KINH (3 Tập ): 15. 07.2011 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 


. Tôi xem thư và xem một số đoạn thơ SOng 
thát lục bát trong bản thảo. Tôi vô cùng cảm động 
và tán thản công hạnh của Đạo hữu. 


Đạo hữu luôn nhớ tưởng đến công ơn thị- 
hiện độ sinh của đức Từ Phụ và không quên công 
đức hoằng hóa, giáo- -dưỡng của chư vị Tôn Túc. 
Đạo hữu không e ngại vê hoàn cảnh, khả năng, cố 
gắng chuyển văn kinh thành văn thơ dân tộc Việt 
cho người Việt dễ đọc dễ nhớ ! 


Chuyển văn kinh theo văn hệ Pali sang văn 
thơ vẫn Việt, rất khó trong những sự khó ! Khó 
ấy, Đạo hữu đã dẫn thân tạo thành, tôi mong mỏi 
và câu nguyện Đạo hữu sớm hoàn thành chí 
nguyện !... 

( Trích thư Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHẦU 
05.02.2010 ) 


. Việc dịch kinh, Đạo hữu bình tĩnh, chắt lọc 
ngôn từ thỉ tứ cho điêu luyện đề lưu lại đời sau 
tụng đọc. Hồi hướng công đức cho Đạo hữu. 


( Trích lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU 
trong Thiệp Xuân Tân Mão 2011 ) 


. Thầy rất tán dương công đức Anh đã nhiệt 
tâm thi hóa Kinh Trường Bộ mà Hỏa Thượng 
Minh Châu đã dịch. Đáy là một việc làm khó khăn 
cả vẫn thơ, chữ Đạo và giáo lý. Thi hóa Kinh của 
Anh ngắn gọn và nếu đem tụng Kinh Bộ thì rất lợi 
lạc... 


( Trích thư Hòa Thượng THÍCH PHÁP NHÂN - 
18. 05. 2010 ) 


Thi Hóa TRƯỜNG BỘ KINH 





TẠP JụH 
MỤC LỤC: 
Tên Kinh - Trang : 
* Phân Mở Đầu từ trang số 001A đến 032A 
24) Kinh BA-LÊ ( Pàtika-sutta ) 001 
25) Kinh ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỎNG 
( Udumbarika Sìhanàda-sutta ) 045 


26) Kinh CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG 
SƯ TỬ HÔNG ( Cakkavatti Sihanàda-sutta) 077 
27) Kinh KHỞI THÊ NHÂN BỒN 


_ ( Agganna-sutta ) 107 

28) Kinh TỰ HOAN HY ( Sampasàdaniya-sutta) 135 

29) Kinh THANH TỊNH ( Pasàdika-sutta) 165 

30) Kinh TƯỚNG ( Lakkhana-sutta ) 207 
31) Kinh GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT 

( Singàlovàda-sutta ) 255 

32) Kinh A-SÁ-NANG-CHI ( Attànàtiya-sutta) 275 

33) Kinh PHÚNG TỤNG ( Sangìti-sutta ) 303 

34) Kinh THẬP THƯỢNG ( Dasuttara-suta) 385 

* Kịch Thơ Lịch Sử: “ Hội Nghị Diên Hồng ” — 449 

x*x%⁄ x% 


* Kính mong Chư Tôn Thạc Đức Tăng Giả cùng chư 

Thiện Hữu Tri Thức khi đọc toàn bộ “Thi hóa Trường 

Bộ Kinh” xin hoan hỷ đổi chiếu và so sánh với nguyên 

bản dịch phẩm của Ngài Cố Hòa Thượng Minh Châu — 

và hoan hỷ chỉ dẫn cho chúng con những chỗ sai lầm. 
Xin đê đầu cảm tạ. 








Thi hóa toàn bộ Trường Bộ Kinh hoàn tất ngày 
15. 07. 2011 với tổng cộng gần 1.500 trang, nên chúng 
tôi chia làm 3 tập : 

.* Tập L có 12 Kinh : Phạm Võng (Brahmalàla) 
Sa-môn Quả (Sàmannaphala); Arnbafiha (A-Ma-Trú); 
Sonadanda (Chủng Đức); Kutadanta (Cứu- la-đàn-đầu); 
Mahali ; Kassapa ; Potthapàda (Bồ-sá-bà-lâu); Subha 
(Tu-Bà); Kevaddha (Kiên Cố) ; Lohicca (Lô-già) ; 
TevUja (Tam Minh) . 


* Tập II có 70 Kinh : Đại Bồn (Mahà Padàna) 
Đại Duyên (Mahà Nidàna) ; Đại Bát Niết Bàn 
(Mahà Parinibbàna) ; Đại Thiện Kiến Vương 
(Mahà Sudassana); Xà-Mï-Sa (Janavasabha); 

Đại Điển Tôn (Mahà Govinda) ; Đại Hội (Mahà 
Samaya) ; ĐẾThích Sở Vấn (Sakka Panha) ; Đại Niệm 
Xứ: (Mahà Satipatthàna) ; 7£ 7c (Pàyàs1). 


* Tập HH có 77 Kinh : Ba Lê (Pàtka) ; Uu-Đàm-Bà-La 
SưTử Hồng (Udumbarika Sìhanàda ) 

Chuyển Luân Thánh Vương Sự Tử Hồng (Cakkavatti 
Sìhanàda) ; Khởi Thế Nhân Bồn (Agganna) ; Tự Hoan 
Hý (Sampasàdaniya); Thanh Tịnh (Pàsàdika) ; Kinh 
Tướng (Lakkhana) Giáo Thọ Thi-Ca-La- Việt 
(Singàlovàda) ; A-Sá-Nang-Chi (Atànàtiya) ; Phúng 
Tựụng (Sangìt) và Thập Thượng (Dasuttara) . 





* Chúng tôi đang tiếp tục chuyển thơ Kinh TRUNG BỘ. Bộ 
này gồm các Kinh ngăn, tắt cả có 152 Kinh, nên chúng tôi sẽ 
post lên mạng để phổ biến đến các vị muốn tham khảo Tạng 
Kinh. Xin Quý Ngài và Quỷ vị hoan hỷ. 

* Cả 34 Thơ Kinh Trưởng Bộ (3 Táp) cũng đã được post lên 
các Trang Mạng PG : “Thư Viện Hoa Sen” (Mỹ), “Trang 
Nhà Quảng Đức” (Úc) và “Đạo Phật Ngày Nay” (VN). 





Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập HII ) MLH _— 005A 


LỜI NGỎ 








- Namo Sakya Muni Buddhàya. 
Nhất tâm đính lễ Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu-Ni Phật . 
- Namo Thitasìilo Mahàtheràya. 
Kính lễ thượng Giới hạ Nghiêm Bồn Sư Hòa Thượng Giác Linh. 








- Ngưỡng bạch Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già. 
- Kính thưa mười phương chư Thiện Hữu Tri Thức. 


Đức Thế Tôn đã vì đại sự nhân duyên xuất hiện nơi cõi 
đời, để hướng dẫn chúng sinh Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật tri 
kiến, nên hàng Phật tử luôn ghi nhớ công ơn độ sinh cao cả 
của đắng Cha Lành. 


Chúng ta do thiếu phước duyên, sinh ra trong thời pháp 
nhược ma cường, lúc đức Thế Tôn Từ Phụ đã nhập Niết Bàn 
hơn 25 thế kỷ. Như Ngài Huyền Trang khi chiêm bái thánh 
tích tại Ân Độ đã xúc cảm nghẹn ngào mà thốt ra lời than áo 
não : 

“ Phật tại thế thời ngã trầm luân 
Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt 
Áo não thử thân đa nghiệp chướng 
Bất kiến Như Lai kim sắc thân ”. 
( Khi Phật còn tại thể thì ta đang đắm chìm trong biển khổ. Nay 
được thân người thì Phật đã nhập diệt từ lâu. Buẩn tủi vì thân này 


nhiều nghiệp chướng, không thấy được sắc thân quý báu của Như 
Lai ). 


Dù Phật đã không còn tại thế, nhưng Ánh Đạo Vàng tỏa 
rạng khắp muôn nơi qua sự hoằng truyền Chánh Pháp của 
Lịch đại Tổ Sư, để kho tàng Pháp Bảo còn tồn tại cho đến 
ngày nay, với 6 lần Kết tập Tam Tạng qua nhiều thời đoạn. 


Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập HI ) MLH _— 006A 


Phật Giáo Việt Nam từ xưa vẫn sử dụng Tam Tạng bằng 
chữ Hán, nên các nhà sư bắt buộc phải biết Hán tự để đọc 
kinh sách, vì Tam Tạng kinh điển chưa được dịch sang Việt 
ngữ, ngoại trừ một số Kinh từ Hán Tạng được các vị Dịch sư 
thực hiện từ sau thời Chấn hưng Phật giáo. Còn Pàli Tạng thì 
hầu như chưa có. 


Nhưng rồi đại duyên lành đã đến từ Hòa Thượng Minh 
Châu sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ, đã phát 
nguyện phiên dịch Tạng Kinh từ Pàli Tạng ra Việt ngữ. Và 
đến nay Phật Giáo Việt Nam tự hào đã có Tạng Kinh tiếng 
Việt trọn đủ 5 bộ : Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, 
Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. 

Chúng con hết lòng ngưỡng phục và biết ơn công đức 
phiên dịch của Hòa Thượng MINH CHÂU, vì nhờ Ngài mà 
chúng con mới có thể tiếp cận được những lời dạy thâm thúy 
và siêu việt của Đức Thế Tôn. 

Bản thân chúng con, tài hèn trí kém, cũng không phải là 
nhà thơ, nhưng cảm nhận được ân đức độ sinh cao cả của 
đẳng Cha Lành và cảm niệm ân giáo hóa của Bồn Sư : cố Hòa 
Thượng Giới Nghiêm — nên ý tưởng báo đền ơn Phật, báo ân 
Thầy Tổ, mong muốn góp một viên gạch cho tòa nhà Chánh 
Pháp, giúp đem Pháp nhiệm mầu đến cho nhiều người để 
cùng được ân triêm pháp nhũ. 


Do duyên lành hội đủ, đến nay chúng con mới có cơ hội 
thực hiện được ý nguyện qua việc chuyển Trường Bộ Kinh 
sang thể Thơ đặc thù của Việt Nam là Song thất lục bát, từ 
bản dịch Việt ngữ của Hòa Thượng Minh Châu. 


Khi Phật còn tại thế, văn tự chưa được sử dụng để ghi 
chép lời Phật, nên Đức Phật thường dùng lối trùng tụng : Một 
ý tưởng được Ngài nhắc lại ít nhất 3 lần. Sau khi Phật nhập 
Niết Bàn 3 tháng, Tôn-giả Đại Ca-Diếp ( Mahà Kassapa ) 
triệu tập Đại Hội Kết Tập Tam Tạng lần đầu, qui tụ 500 vị 
A-La-Hán; 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập IHII ) MLH _— 007A 


Tôn-giả Ưu-Ba-Ly ( Upali ) trùng tuyên Luật Tạng, còn Tôn- 
giả Ananda (A-Nan ) trùng tuyên Kinh Tạng. Các Ngài vì 
lòng tôn kính Đức Phật, tôn kính Giáo Pháp nên không dám 
thay đổi một lời nào và giữ nguyên lỗi trùng tụng như khi 
Phật sinh tiền. Mãi đến kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ 3, Đại 
Hội mới quyết định dùng lá buôn đề ghi chép toàn bộ ba Tạng 
: Kinh, Luật, Luận ; nhưng vẫn không dám thay đổi ngôn từ. 


Do đó chúng con cô gắng chuyên sang thể thơ và giản 
lược những phần nào có thể. Thiết nghĩ với lối thơ đặc biệt 
Việt Nam này, sẽ khiến những lời dạy của Đức Phật trở nên 
gần gủi và đễ hiệu đễ nhớ hơn. 


Sự chuyền đổi từ văn xuôi sang thê thơ không phải là 
điều đơn giản, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc vì Ý kinh cao 
sâu khó diễn tả bằng ngôn ngữ thế gian ; mà còn bị hạn chế 
trong vần điệu của luật thơ bằng trắc, yêu vận, cước vận, trầm 
bình thanh, phù bình thanh... Cũng có lúc đã phải vật lộn với 
chữ nghĩa như ở kinh Potthapàda số 8 vì ở đây nói về sự điệt 
tận các tăng thượng tưởng ; thô phù ngã chấp, ý sở thành ngã 
chấp, vô sắc ngã chấp... khiến sự tìm từ đúng ý để hợp vân 
không phải là dễ. 


Nhưng khi thực hiện việc chuyển thơ Kinh, chúng con vô 
cùng hoan hỷ và xúc động trước sự cao cả và lòng đại bị đại 
trí của đức Thế Tôn, mỗi một kinh có một nội dung phong 
phú khác nhau, nhưng vô cùng súc tích và thâm thúy . 


Khởi soạn vào ngày 09-09-2009 ; với chủ định góp phần 
để các vị học tăng, học ni và các Phật tử muốn tìm hiệu kinh 
tạng có thêm tài liệu tham khảo. Việc làm khiêm tốn của 
chúng con đã được sự quan tâm, khuyên khích của nhiều bậc 
Tôn Túc, nhất là Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu và 
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn, dù rất đa đoan Phật sự mà 
các Ngài cũng có thư khuyến tấn chân tình. 


_ Đến 05-05-2010, chúng con đã hoàn tất cả thảy 12 Kinh 
đầu. Đến 15.07.2011 thì hoàn tắt cả 34 Kinh. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập III ) MLH _— 00§A 


Đặc biệt kính xin Quý Ngài và Quý vị nên lưu ý là ở kinh 
số 1 (Phạm Võng) và kinh sô 11 (Kevaddha), đức Phật đã đề 
cập đến việc hình thành Phạm Cung ở cõi Trời Phạm Thiên 
và do đâu có vị Phạm Thiên, mà nhiều tôn giáo đã tôn xưng 
vị này là Thượng Đề, là đắng Sáng Tạo (từ giòng 8 trang 017 
đến trang 019 kinh Phạm Võng ) và “tài năng” của đắng “toàn 
năng, toàn trí” Đại Phạm Thiên ( từ giòng 15 trang 420 đến 
cuối trang 426 kinh Kevaddha ). 


Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Già 
nhiều nơi cùng các Thiện Hữu Tri Thức đã chân tình khuyến 
khích việc làm này ; cũng như công việc chuyển thơ Kinh 
được thành tựu nhanh chóng nhờ rất nhiều ở sự khích lệ, góp 
ý của những người thân nhất của chúng con là hiền nội 
Nghiêm Thủy Ngô thị Nam Phương cùng 2 con : Nghiêm 
Tịnh Mai Phương Quỳnh và Tâm Hạnh Mai Phương Dung. 


Phần phước thanh cao này, chúng con xin kính thành hồi 
hướng đến Ân Sư : Cố Hòa Thượng GIỚI NGHIÊM (viên 
tịch ngày 13. 07 Giáp Tý — 1984) và Ngài Dịch Sư Kinh Tạng 

: Cố Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU (viên 
tịch ngày 16. 07 Nhâm Thìn — 2012). Nguyện giác linh các 
Ngài cao đăng thượng phẩm, hồi nhập Ta Bà để hóa độ 
chúng sinh và sớm viên thành chí nguyện chứng đạt Vô 
thượng Bồ đề. 


Cầu nguyện chư hương linh : Thân phụ Mai Văn Minh tự 
Lưu PD Phúc Phương, thân mẫu Nguyễn thị Khanh PD Diệu 
Khánh, nhạc phụ Ngô Ngọc Của PD Phúc Hải... Cùng tất cả 
thân bằng quyến thuộc quá vãng của các vị Đạo Tâm hùn 
phước in quyền “ Thi hóa Trường Bộ Kinh — Tập I, Tập II và 
Tập II, đều được sinh về cảnh giới An Lạc, bằng như đang ở 
nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiễn thêm. 


Nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho các vị Ân nhân 
góp phần tạo thành ấn phẩm này đều được đầy đủ năm pháp 
chúc mừng : Sống lâu, dung sắc tươi đẹp, an vui, sức khỏe 
dồi dào và trí tuệ sáng suốt (Ayu, vanno, sukham, palam, 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập IHII ) MLH _- 009A 


paññà) và sở cầu như nguyện (Yam yam icchitam, tam tam 
khippameva samicchatu ). 


Chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến hương linh 
chư vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn-sinh quá cố của 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong nước và hải ngoại ; nhất là 
có HTr. cấp Dũng : Như Tâm Nguyễn Khắc Từ (UV. Nghiên 
Huấn BHDTU) và có HTr. cấp Dũng : Nhật Thường Nguyễn 
Quang Tú ( nguyên Trưởng BHD/ GĐPT Tỉnh Gia Định) là 
những bậc đàn anh khả kính đã hết lòng dìu dắt chúng tôi 
trong Tổ chức GĐPT. Cầu nguyện chư hương linh đều được 
vãng sinh về cảnh giới An lạc. 


Rất mong Chư Tôn Thạc Đức Tăng Già ; mười phương 
chư Thiện Hữu Tri Thức cùng tùy hỷ trong công việc chuyên 
thơ kinh này, vì không phải cho riêng cá nhân ai, mà là lợi lạc 
khắp chúng hữu tình, nếu được phần nào thấu hiểu chánh 
pháp vi diệu của đẳng Đại Giác Thế Tôn qua những lời thơ 
quê mộc mạc được diễn đạt với cả tắm lòng này. 


Cũng rất mong Quý Ngài và Quý vị chỉ dẫn những chỗ Sa1 
sót, góp ý sửa chữa đề lần tái bản sau được thập phần tốt đẹp. 


Cuối cùng, xin thành kính nguyện đem chút ít công đức 
này, hướng về khắp tât cả, đệ tử và chúng sinh, đêu trọn thành 
Phật đạo. 


Califorma, 09- 09- 2011 — năm Tân Mão âm lịch. 
Với tâm chân thành , 


Giới Lạc MAI LẠC HỎNG tự TUỆ NGHIÊM 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập IHII ) MLH-_— 010A 


* Trích Lời Giới Thiệu của Hòa Thượng THÍCH 
MINH CHAU trong Trường Bộ Kinh Táp 3 (1972) 


.. Cho dịch và cho 1n các bản kinh Pàii, tôi không 
mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các Học giả, các 
Sinh viên được đọc thẳng vào những kinh điển thật sự 
nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mình tìm 
hiểu những lời dạy thật sự của đức Phật, khỏi phải qua 
những lập trường của các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua 
những xuyên tạc của những Học giả và những Phật tử 
muốn giải thích Đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của 
mình. Muốn chạy theo dục vọng thì giải thích kinh điển 
một cách dễ hiểu rằng đạo Phật chấp nhận và tha thứ dục 
vọng. Muốn giết người và muốn binh vực kẻ giết người, 
đạo Phật được giải thích như là có thể tha thứ và chấp 
nhận sự giết người. Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, 
lại giải thích đạo Phật viên dung vô ngại, chấp nhận mọi 
tà kiến, mọi tà thuyết. Tà kiến nào, tà thuyết nào cũng là 
Phật giáo được hết ! Muốn tránh những tai nạn trên, cần 
nhứt là phố biến những kinh điển thực sự nguyên thủy 
hay gần nguyên thủy nhất, để Phật tử được đọc thắng 
ngay kinh Phật, khỏi qua một ông kính màu nào. 


Đạo Phật cần những cá nhân Phật tử biết suy tư, biết 
phân tích, biết tự tìm hiểu, rồi xác nhận sự hiểu biết của 
mình, ngang qua sự hành trì, kinh nghiệm cá nhân. Đạo 
Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật, 
theo một cách Ö ạt mù quáng, theo một cách thụ động 
nhắm mắt, hay tự mình bóp méo, xuyên tạc đạo Phật 
theo tà kiến dục vọng của mình. Chính kinh Đại Bát Niết 
Bàn, có ghi rằng : dầu chúng ta có nghe vị Tỷ Kheo nào 
nói tự thân nghe đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập IHII ) MLH _— 011A 


Tọa, Thủ Chúng... nói như vậy là Pháp, như vậy là Luật 
— đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đả kích, 
chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với Kinh, 
đối chiếu với Luật, có phù hợp mới được chấp nhận, 
không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận 
xét, tìm hiểu, suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta 
chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được 
đọc những lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên 
thủy nhất của đức Phật. Đó là nguyên nhân và động lực 
khiến tôi phải lo dịch và ¡in bản Trường Bộ Kinh này. 


* Trích Lời Giới Thiệu của Hòa Thượng THÍCH 
MINH CHẦU trong Trường Bộ Kinh Tập 4 (1972) 


. Phiên dịch Tam Tạng Pàli có một dụng ý khác 
quan trọng hơn. Trước năm 1952, Việt Nam chúng ta chỉ 
biết có một số Kinh Đại Thừa căn bản, như kinh Lăng 
Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, 
kinh Di Đà... dầu rằng chúng ta vẫn có Hán Tạng hết 
sức phong phú, nhưng ít người nghiên cứu. Các Kinh A 
Hàm, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo... cũng 
có được đề cập. Tuy có biết, nhưng không dám học vì 
theo 7⁄ Y, cần phải “y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu 
nghĩa kinh `”. 


Qua Tích Lan, chúng tôi được biết đến Tam Tạng 
Pàli, rất là phong phú, rất gần với lời dạy nguyên thủy 
của đức Phật, lại được phố biến rộng rãi ở năm châu. 
Qua Ấn Độ, được biết thêm Tạng Sanskrit, dồi dào và 
phong phú hơn cả Tạng Pàli, nhưng nguyên bản gần như 
mất hết cả, ngoại trừ vài chục bộ mới tìm lại được. Cũng 
may Tạng Sanskrit được dịch ra Tạng Tây Tạng và Hán 


Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập HI ) MLH_ 012A 


Tạng, và nhờ vậy hai tạng dịch này là kho tài liệu khá 
đầy đủ cho nguyên tạng Sanskrit. Nhưng nếu Pàli là Tam 
Tạng vừa là nguyên thủy, vừa là của học phái Thượng 
Tọa Bộ (Theravada), Tạng Sanskrit phong phú hơn, là 
Tam Tạng cũng vừa là nguyên thủy, vừa thuộc nhiều học 
phái như Nhứt Thé Hữu Bộ, Đại Chúng Bộ, Đàm Vô 
Đức Bộ, Di Sa Tắc Bộ... và cũng vừa là tạng của Đại 
Thừa. Giá trị của hai Tạng dịch là như vậy, và Tạng 
Trung Hoa cũng có dịch một số kinh tạng Pàii, có thể do 
Ngài Pháp Hiền, thế kỷ thứ VI đem từ Tích Lan về. Nếu 
chúng ta muốn tìm đến Tạng nào hay Kinh nào có thê 
đại diện cho nguyên thủy, chúng ta chỉ cần so sánh Kinh 
Tạng, Luật Tạng Pàii và Kinh Tạng A Hàm và Luật 
Tạng các Học phái. Những điểm nào giống nhau, thời 
chúng ta có thê chấp nhận là Tạng Nguyên Thủy. Những 
điểm dị biệt có thể là do dị biệt lập trường của các Học 
phái. Cho dịch Trường Bộ Kinh này, chúng tôi không 
mong gì hơn là giới thiệu Tạng Pàli cho Phật tử và Học 
giả VN và cũng mở đầu một môn học mới, tức là môn 
Tỷ Giáo Học giữa Kinh Tạng, Luật Tạng Pàii và Tạng 
chữ Hán tương đương. Môn Tỷ Giảo Học này sẽ giúp 
chúng ta hiểu được thế nào là Tạng Nguyên Thủy của 
Phật Giáo. 


Có người sẽ cho, dịch Tạng Pàii là tuyên truyền cho 
Tiểu Thừa, phản lại tư tưởng Đại Thừa. Chúng ta nên 
chấm dứt ngay thải độ ngây thơ và buồn cười này. Đạo 
Phật không có Đại thừa, Tì jếu thừa, không có Nam Tông, 
Bắc Tông. Đạo Phật gôm có một số giáo lý căn bản mà 
học phái nào cũng phải tôn trọng, một số pháp môn thiết 
yếu mà đệ tử Phật tử nào cũng phải y cứ để tu hành, nếu 
không muốn lạc vào tà giáo, ngoại đạo. Cho dịch Tạng 
Pàli là chúng tôi muốn giới thiệu và tìm hiểu số giáo lý 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh _( Tập II ) MLH _- 013A 


căn bản ấy và số pháp môn thiết yêu ấy. Những danh từ 
Đại thừa, Tiểu thừa, Nam Tông, Bắc Tông là những danh 
từ đẻ ra sau này đề phân biệt các học phái, và một học 
phái chỉ được gọi là học phái Phật Giáo khi nào học phái 
ây tôn trọng và trung thực với số giáo lý, số pháp môn 
căn bản ấy. 


Ngày nay, một nhà nghiên cứu Phật Giáo, phải biết 
đến Phật giáo Nguyên Thủy, phải biết đến Phật Giáo các 
Học phái và phải biết đến Phật giáo Đại Thừa, mới có 
thể có một cái nhìn đại thể về lịch sử tư tưởng Phật Giáo. 
Sau khi nắm được cái nhìn đại thể, vị ẫy có thể chọn lây 
một ngành nào, hay một pháp môn nào làm ngành 
chuyên môn của mình. Cho dịch Kinh Tạng Pàl, chúng 
tôi muốn giúp phân tài liệu nghiên cứu cho các nhà Học 
giả ấy để có thể biết đến Phật Giáo Nguyên Thủy và biết 
đến Học phái Thượng Tọa Bộ, một học phái có tiếng là 
bảo thủ nhất, trung thành với tư tưởng và lỗi sống Phật 
giáo Nguyên Thủy nhất, và là học phái duy nhất gìn giữ 
được gần như trọn vẹn cả ba Tạng giáo điển. 


Hơn thế nữa, ngày nay chúng ta nhận thấy một chiều 
hướng mới đã bắt đầu sống dậy trong những nhà tìm 
hiểu tư tưởng Phật Giáo, một chiều hướng đi ngược lên 
Phật Giáo Nguyên Thủy, tìm hiểu những căn bản giáo lý 
mà phần lớn các học phái chấp nhận, giới thiệu một lối 
sống đích thực, đức Phật muốn giảng dạy cho các đệ tử 
để sống ngay với đời sống hiện tại, khỏi phải qua những 
phân ly các học phái, hay những mê tín, dị đoan, cuồng 
tín... đã dần dần xâm nhập vào Đạo Phật, làm mất bản 
chất thuần túy của Đạo Phật nghìn xưa. Hơn nữa, ngày 
nay người ta dần dần ý thức rằng chỉ có Đạo Phật 
Nguyên Thủy mới đáp ứng được những đòi hỏi của một 
thế giới khoa học hiện tại. Một tôn giáo muốn được giới 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập II ) MLH _ 014A 


trí thức trẻ hiện tại chấp nhận, vừa phải không mâu thuần 
với những phát minh khoa học mới mẻ nhất, vừa phải 
giải quyết được những vấn đề thuộc phạm vi con người 
của con người ở thế kỷ thứ 20, 21 này. Chỉ có Đạo Phật 
Nguyên Thủy mới may ra đáp ứng được những đòi hỏi 
trên, và cho dịch tập Trường Bộ Kính này, chúng tôi 
nuôi dưỡng một hy vọng rất khiêm tốn, là giới thiệu 
được tới tay các Học giả và các Phật tử, một phần nào 
những lời dạy thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy 
nhất của Đạo Phật. 


* Trích lời dịch của Hòa Thượng MINH CHÂU 
trong Tập “ ĐẠI THỪA và sự liên hệ với TIỂU THỪA 
( Aspects oƒ Mahàyana Buddhism and I1s relaHon 1o 

Hìnayàna Buddhisn của Nahinaksha Dutf ) 
ấn hành năm 1971 ( Túi bản năm 1999 ). 


.. Đọc kỹ tiến trình tư tưởng Phật giáo, chúng ta sẽ 
thấy các Luận sư không vị nào là không muốn diễn đạt 
cho thật sự trung thành giáo nghĩa nguyên thủy của Đức 
Từ Phụ. Dầu cho sự diễn đạt đặt dưới nhiều quan điểm 
và khía cạnh sai khác, lồng vào những bối cảnh có thê 
nói là mâu thuần, nhưng chúng ta vân nhận thấy những 
sóng ngầm đồng nhất, thật sự nguyên thủy trong sự cô 
găng trung thành của các nhà Luận sư. Cho nên quan 
điểm của một số học giả Pàli cho rằng. những gì ngoài 
ba Tạng Pàii là ngụy tạo — vừa nguy hiểm, vừa nông nổi 
nếu không phải là lạc hậu. Nguy hiểm vì tự mình phủ 
nhận những cố gắng trung thành với đạo Phật nguyên 
thủy của các nhà Luận sư, như chúng ta đã thấy quá rõ 
ràng trong tập sách này. Nguy hiểm hơn nữa là chúng 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh _( Tập III ) MLH _- 015A 


ta phủ nhận luôn những tỉnh hoa đạo Phát nguyên thủy 
do chính các nhà Luận sự khai thác và diễn đạt. Nông 
nổi và lạc hậu, vì ngày nay các nhà học giả Phật giáo 
phần lớn đêu chấp nhận một số tư tưởng Đại thừa là 
những tư tưởng của đạo Phát nguyên thủy và xác nhận 
chính trong Tam tạng Pàii, được kiết tập trong một thời 
gian một vài thể kỷ. lẽ dĩ nhiên phải có những đoạn phi 
nguyên thủy xen kế vào. Nếu có nhà học giả nào chịu 
khó so sánh bốn tập A Hàm (T rung Hoa) với các tập Pali 
Nikàya tương đương, các vị ấy sẽ thấy có nhiều đoạn 
văn A4 Hàm Trung Hoa lại nguyên thủy hơn các đoạn văn 
Pài:. 


Thái độ của một số Phật tử Đại thừa ngược lại xem 
những gì Tiểu thừa là thiển cận, nhỏ hẹp, không đáng 
học hỏi cũng là một thải độ nguy hiểm, nông nồi, nêu 
không phải là ngây thơ, phản trí thức. Nguy hiểm vì tự 
nhiên phú nhận ba Tạng Palli, bốn bộ A4 Hàm và các Luật 
tạng, những tỉnh hoa tốt đẹp nhất và nguyên thủy nhất 
của lời Phật dạy. Và làm vậy chúng ta mắc mưu các 
nhà Bà-La-Môn Giáo đã khôn khéo loại bỏ ra ngoài 
Phật giáo những tỉnh hoa của lời Phật dạy, bằng cách 
gán cho danh từ “Tiểu Thừa”. Nông nổi và ngáy thơ, 
vì thật sự danh từ Tiểu thừa và Đại thừa không được tìm 
trong ba tạng Pàii và bốn bộ A Hàm và chỉ là những 
danh từ được tạo ra về sau. Hơn nữa, tìm hiểu quá trình 
lịch sử tư tưởng Phật giáo, chúng ta chỉ có thể hiểu được 
tr tưởng Đại thừa sau khi chúng ta từn hiểu được tư 
tưởng nguyên thủy. Loại bỏ tư tưởng nguyên thủy để tìm 
hiểu tư tưởng Đại thừa cũng như thả mỗi bắt bóng, và 
bắt bóng ở đây là bắt bóng tà ma ngoại đạo, mới thật sự 
nguy hiểm hơn. 


Các nhà gọi là Đại thừa cân phải xác nhận một sự 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập II ) MLH-_ 016A 


thật lịch sử, là các nước Tiểu Thừa chống giữ sự xâm 
nhập của ngoại đạo tà giáo kiên trì và hữu hiệu hơn các 
nước Đại Thừa. Lý do chính là tư tưởng Đại thừa và tà 
giáo ngoại đạo nhiều khi cách xa chỉ có gang tắc, và 
nhiễu nhà tự cho là Đại thừa lại sẵn sảng bước qua biên 
giới ấy. 

Ngày nay, với sự tiến triển của khoa Phật học và 
ngôn ngữ học, các sinh viên Phật khoa cũng như những 
ai muốn thật sự tìm hiểu thế nào là nguyên thủy Phật 
giáo, cần phải có một căn bản Phật học toàn diện các học 
phái, kê cả Nguyên thủy, Tiểu thừa và Đại thừa, cũng 
như cần phải hiểu biết các cô ngữ Sanskri, Pàl, Tây 
Tạng ngữ. Hán ngữ — nếu không muốn nói đến các sinh 
ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật... 


Vạn Hạnh, ngày mùng 3 tháng 2 năm 197] 
Người dịch : Tỷ Kheo THÍCH MINH CHÂU 
Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, Saigon. 





Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh _( Tập HH ) MLH _— 017A 


XIN LƯU Ý 


VÈ VIỆC PHIÊN ÂM PHAN NGỮ PALÌ 


- Kính bạch Quý Ngài. - Kính thưa Quỷ vị. 


Theo ngụ ý của chúng tôi, trong văn phạm Pal, 
những mẫu tự cuối của từ nguyên mẫu gồm : A, Ả, 
U,Ù,1,ÌE,O thì những mẫu tự không có ký hiệu 
dấu ngang (giống như dấu huyểễn) đêu đọc giọng 
ngắn và như có dấu sắc : á, ú, í. Còn à, ù,Ì, e, o 
được đọc giọng đải và phát âm như a, u, ỉ, Ê, Ô... 
của tiếng Việt, nên chúng tôi xin mạn phép sử dụng 
phiên âm tùy chỗ, khi dùng như có dấu sắc, khi dùng 
như không dấu. 


Vi dụ : Chữ Magadha, đọc theo lối bình thường 
là Ma-sa-tha, nhưng theo đúng văn phạm Palì phải 
đọc Má-gá-thả (giọng ngăn). 


Do đó xin quý Ngài và quý vị không ngạc nhiên 
khi thấy tại sao một danh từ lúc ghỉ có dấu sắc, lúc 
lại không có dấu cho hợp vẫn. Ví dụ như trong phần 
mở đâu kinh Phạm Võng, tên thanh niên ngoại đạo 
Brahmadata có khi được phiên âm là Bram-Ma- 
Đát-Tá, có đoạn lại ghi là Bram-Má-Đát-1a. 


Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập HI ) MLH_ 018A 


/ Cũng theo văn phạm Pall, không những động từ phải 
chia, mà danh từ cũng được chia theo 8 cách ( thay vì 
phải dùng mạo từ như trong văn phạm Pháp-văn hay 
Anh-ngữ) mỗi từ nguyên mẫu gọi là karanta được chia 
theo một bảng khác nhau. 

Vĩ dụ các danh từ nguyên mẫu : magsa (con đường — 
thuộc á karanta), hatthi (con voi — Í karanta), Phikkhu 
(vị T)-khưu hay Tỷ-Kheo — ú karania)... đêu được chia 
với số ít (ekavacana) hay số nhiều (bahuvacana) theo 8 
cách như : Chủ cách, đối cách, sở hữu cách, sở dụng 
cách, xuất xử cách, hô cách... 

Một ví dụ khác : Từ nguyên mẫu Bhikkhu, trong Tạng 
Palì thường thấy từ : Bhikkhave ! ( Này các Tỷ Kheo !) 
đây là thể hô cách ]. 


Ngưỡng mong chư Tôn Đức và chư Thiện-hữu Tri- 
thức hoan hỷ thê tất cho những lôi lâm nêu có. 


Kính ghi, 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tâp I MLH - 013 





GIÁ0-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN-THẾ-0Iới 
W0RLD VIETNAMESE ñUDDHIST 0RDER 
0RD0RE. ñ0UD0HIQUE VIETNAMIEN M0NDIAL 
197 Nhe Parthenadix, Afemtreel, QC. fE2K-.tS.1, (nnướia, Hải :( S41 533.Ñ132 
À1 le thư ớt FXt, AIcuHrfal, QC, H3Á-£, € nhala, Từi & Eua : tỶt 1) 21-95 -14 


“Tổ-Đình 'Uừ-Quang, ngày 5 thíng 2 năm 2010 
Thư gửi : Đạo-hữu Mui-lxac-Hồng 
Oiarden Grove, CA LISA 
"Pha Đạo-HữU, 


Từ tháng 11.2009 cho tời ngày 25.1.2010, tồi đi chiếm búi Phật- 
tích tại Ẩn-Độ và hoằng pháp tại Úc, nên vấng mặt tại Tổ-Đình Từ- 
Quang, 

Vẻ Tổ-Đình 'Fữ-Quang, tôi mở phong thư của Đạo-hữữu gửi, gồin 
một lá thư và bản thảo, chuyển thư về bạt kinh trong "Trường Bộ Kinh. 

“Tôi xem thư và xem một số doạn thơ song thất lục bát trong bản 
thảo. Tôi vô cùng cắm động và tán thần công hạnh của Đạo-hữu. 

Đạo-hữu luôn nhớ tưởng đến công ơn thị-hiện độ sinh của đức 
'Từ-Phụ và không quên công-dức hoầng-hóa, giáo-dưỡng của chư vị Tôn- 
Túc. Đạo-hữu không e ngụi vể hoàn-cảnh, khả-nãng, cố gắng chuyển 
vấn kinh thành văn thơ dân-tộc Việt, cho người Việt dễ đọc và dễ nhớ ! 

Chuyển văn kinh theo văn-hệ Pali sang văn thơ vấn Việt, rất khó 
trong những sự khó ! Khó ấy, Đạo-hữu dã dấn thân tạo thành, tôi mong 
mỏi và cầu nguyện Đạo-hữu sớm hoàn-thành chí nguyện ! 

Xuân Canh-ẩn sắp tới, cầu nguyện Tam Bão từ-bi giu-hộ Đụo- 
hữu dẩy dủ sức khỏe, nghị-lực trong lý-tưởng của mình và cầu cho gin- 
đình Đạo-hữu dược an vui, nhiều điểu tốt đẹp như ý 








Chú thích : 
Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TÂM CHÂU - Viện Chủ Tô Đình 
Từ Quang ( Montréal, Canada), Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam trên Thế Giới . Nguyên Viện Trưởng đâu tiên của 
Viện Hóa Đạo - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhát. 











GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THÊ GIỚI 
'WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER 
ORDRE BOUDDHIOUE VIETNAMIEN MONDIAL 
1978 Rue Parthenais, Montréal QC. H2K 3§3 Canada .Tel: (S14)525.8122 


Tổ Đình Từ Quang, ngày 5 tháng 2 năm 2010 


Thư gửi : Đạo-hữu Mai-Lạc-Hồng 
Garden Grove, California USA 
Thưa Đạo-Hữu, 


Từ tháng 11.2009 cho tới ngày 25.1.2010, tôi đi 
chiêm bái Phật tích tại Ân-Độ và hoằng pháp tại Úc, nên 
văng mặt tại Tổ-Đình Tù-Quang. 

Về Tổ-Đình Tù-Quang, tôi mở phong thư của Đạo- 
hữu gửi, gồm một lá thư và bản thảo, chuyển thơ về ba 
kinh trong Trường Bộ Kinh. 

Tôi xem thư và xem một số đoạn thơ Song thất lục 
bát trong bản thảo. Tôi vô cùng cảm động và tán thán 
công hạnh của Đạo-hữu. 

Đạo-hữu luôn nhớ tưởng đến công ơn thị-hiện độ 
sinh của đức Tù-Phụ và không quên công-đức hoăng- 
hóa, giáo-dưỡng của chư vị Tôn Túc. Đạo-hữu không e 
ngại về hoàn cảnh, khả năng, cô gắng chuyển văn kinh 
thành văn thơ dân-tộc Việt, cho người Việt dễ đọc và dễ 
nhớ ! Ộ 

Chuyển văn kinh theo văn-hệ Pali sang văn thơ vân 
Việt, rất khó trong những sự khó ! Khó ấ .ây, Đạo-hữu đã 
dẫn thân tạo thành, tôi mong mỏi và cầu nguyện Đạo- 
hữu sớm hoàn-thành chí nguyện ! 

Xuân Canh Dần sắp tới, cầu nguyện Tam Bảo từ-bi 
gia-hộ Đạo-hữu đầy đủ sức khỏe, nghị-lực trong lý- 
tưởng của mình và cầu cho gia-đình Đạo-hữu được an 
vui, nhiều điều tốt đẹp như ý. 


Nay thư 
(016B) Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu 








GIÁO HỘI TĂNG GIÁ NGUYÊN THỦY VIỆT NAM HAI NGOẠI 
LIÊN HOA TỰ VIỆN 
2014 Rose St. Irving, Texas 75061 


II lw‹ « TRo s6 
\Ì#%« v= Đạy 6 (WNAL ân 265, 
_œ N Củ W4wO Mu. 

Ê Cj¿ và 
MA, v Ksày +Ô (Ân, 
các An _ Bội C va cw Am. _08/ 
w~ Nước vA z4 l j=. kớii Sa 

TẢ, Rẻ +1& đuLb» Cu AML 

bá ty “â?. w0;sL +4, v -lùa, 
ke X À° ta X\xs Tu 
WvwJ} ca À§ d¿¿ ^ “XeMdC 
Vu -. \<4 \#hem Ca vầu n 
xe W 4m £ - \ei đa |Á„ệ 
tưăy Ñsx vợ ¬ ve wvöu 42, 
la: S 1N %4L ˆ. ‹h¿,, ¬ 
$ d/ ri Ấn Âm đài sự tấu ÁN 
Về ưI l VẤC TAY 
_... TNG # XS %« 
Vú 4 : Nước CRủ a⁄2bl¿ Mi 4 
Vi Àá^4 Vi t tủ tư all 'ta đan 

= 4U Ä 
(4ú, Chi A94 AaL 2 ưa ae 
s + The ~ TẾT la K2 Xy 


c N bê 
H8 Ống ý xên bà “&, 


h2... 
v_ lì Tin 


ñ=» Càx vn 2 quên tủc 


Ghế bé GA y In _ 
(U„é. AM 
¬ —rW›jto 


L_ MLH-015 | 


Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập II) MLH _- 014D 


GIÁO HỘI TĂNG GIÁ NGUYÊN THỦY VIỆT NAM HÁI NGOẠI 
LIÊN HOA TỰ VIỆN 
2014 Rose St. Irving, Texas 75061 





Anh chị Mai Lạc Hồng quý mến, 


Nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2634, Thầy thành tâm cầu 
nguyện Đức Phật Tổ gia hộ cho Anh chị và các cháu 
được vạn sự an lành, may mắn và tinh tân mãi. 

Thầy rất tán dương công đức Anh chị đã nhiệt tâm 
thi hóa Kinh Trường Bộ mà Hòa Thượng Minh Châu đã 
dịch Đây là một việc làm khó khăn cả vân thơ, chữ Đạo 
và giáo lý. Thi hóa Kinh của Anh ngăn gọn và nêu đem 
tụng Kinh Bộ thì rất lợi lạc. 


Sở dĩ Thầy hồi đáp thư cho Anh chậm vì Thầy đang 
lo 7 mẫu đất ở thành phố Arlington để xây Tu Viện Giới 
Nghiêm (Thitasilo MahàVihara). Hiện Tự Viện Liên Hoa 
đang làm chủ miếng đất đó và đang lo thủ tục xin phép 
để xây dựng. Anh chị cầu nguyện cho Phật sự này sớm 
được thành tựu. 

Vài hàng thăm Anh chị, chúc Anh chị và bửu quyến 
được nhiều an vui, hạnh phúc. 

Thích Pháp Nhẫn 
18/5/10 








Chú thích : 
Trang trước là Thủ bút của Hòa Thượng THÍCH PHÁP NHÂN, 
Viện Chủ Liên Hoa Tự Viện ( Irving, Texas ), Tiến-Sĩ Phật Học 
Đại Học Ấn Độ - Phó Tăng Thống đặc trách Điều Hành 
Giáo Hội Tăng-Già Nguyên Thủy Việt Nam tại Hải Ngoại. 
Ngài cũng là Trưởng đệ tử của Có Hòa Thượng Giới Nghiêm 
(Đệ Tam Tăng Thông Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam) 








NGUYÊN VĂN 


- Kính lạy đẳng Tam giới Đạo Sư, Tứ sinh Từ Phụ, 
Điêu Ngự Bôn Sư Thích Ca Mâu NI Thê Tôn. 


Đệ tử chí thành đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo : Vô thượng 
Tôn Phật, Vì diệu Chánh Pháp, Thanh tịnh Tăng-Gnà. 

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nè, tham 
giận kiêu căng, si mê lầm lạc, nên mãi trôi lăn trong 
vòng sinh tử. Nhưng có được chút duyên lành gặp được 
Chánh Pháp vi diệu nhiệm mầu do đâng Thiên Nhân Sư 
Đại Giác Thích Ca Mâu Ni giáo truyền. Lại gặp được 
Minh sư dẫn dắt để biết đường ra khỏi rừng mê. 

Nay đệ tử đem hết lòng thành hướng về đẳng Thích 
Tôn Từ Phụ cùng mười phương chư vị Thánh Hiền 
Tăng, khẩn cầu sám hối tất cả tội lỗi kế từ vô thi cho đến 
ngày nay, do thân, khẩu, ý mê lầm tạo tác. 


Đệ tử không ngại tài hèn trí mỏng, phát nguyện 
chuyển thơ Kinh Trường Bộ, không khỏi lo âu vì sợ 
ngôn từ thô vụng, ý cạn lời quê có thể lầm sai thánh ý, 
sai lạc Phật ngôn. Nhưng với tâm chí thành tha thiết, 
hướng về đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn - với niềm tôn 
kính vô biên, với sự biết ơn vô hạn trước công đức độ 
sinh cao cả của Ngài, cầu mong thiện sự này sẽ được 
viên thành mỹ mãn. 

Đệ tử nguyện đem chút ít công đức này, chí thành hồi 
hướng đến chư vị Tổ Sư Hòa Thượng tiền bối hữu công 
trong việc hoằng truyền Chánh Pháp ; đến Ân Sư và cha 
mẹ. Cùng hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh đều 
được ân triêm hồng ân Tam Bảo để được vô lượng an 
lành và trọn thành Phật đạo. 


Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo 
tác đại chứng mình. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh _ (TậpIH) * MLH- 024A 
TÁN THÁN TAM BẢO : 
PHẬT là đẳng Toàn Tri Diệu Giác 
PHAP lưu truyện lợi lạc Nhân Thiên 
TANG Gñà hòa hiệp, tịnh thiên 
Quay về nương tựa, cần chuyên tu trì. 
NHÁT TÂM ĐÍNH LẺ : 


: I. Namo Buddhàya : 
Kính lễ mười phương ba đời hệt thảy chư Phật. 


2. Namo Dhammàya : 
Kính lễ mười phương ba đời hết thảy Tôn Pháp. 


Ỹ 3. Namo Sanghàya:. 
Kính lễ 10 phương ba đời hệt thảy Hiên Thánh Tăng. 


4. Namo Dìpamkaram Buddhàya : 
Kính lê Quá khứ Nhiên Đăng Phật. 
s. Namo Vipassì Buddhàya : Kính lễ Tỳ-Bà-Thi Phật. 
6. Namo Sìkhi Buddhàya : Kính lễ Thi Khí Phật. 
7. Namo Vessabhù Buddhàya: Kính lễ Tỳ-Xá-Phù Phật 


8. Namo Kakusandham Buddhàya : 
Kính lễ Câu-Lưu-Tôn Phật. 


9. Namo Konàgamanam Buddhàya : 
Kính lễ Câu-Na-Hàm Mâu-Ni Phật. 


10. Namo Kassapam Buddhàya : Kính lễ Ca-Diếp Phật. 


-_ 11. Namo Sakya Muni Buddhàya : 

Kính lê Hiện tại giáo truyện Thích Ca Mâu-NI Phật. 
12. Namo Metteya Bodhisattwa : 
Kính lễ Vị Lai Phật Di-Lặc Bô-tát. 


13. Namo Aññà Kondaññam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhất Hạ Lạp A-Nhã Kiều-Trằn-Như Tôn Giả. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh (TâpIH) * MLH-— 025A 
14. Namo Mahà Sariputtam Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Trí Tuệ Xá-Lợi-Phất Tôn Giả. 

15. Namo Mahà Moggallana Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thân Thông Ma-Ha Mục-Kiên-Liên Tôn Giả. 
I6. Namo Puññà Mantaniputtam Sàvakàya : Kính lễ Đệ 
nhât Thuyêt Giáo Phú-Lâu-Na (Mãn-Tờ-7) Tôn GIả. 
-_ 17. Namo Dpalì Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhât Trì luật Ưu-Ba-L¡ Tôn Giả. 
18. Namo Mahà Kassapam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Đầu Đà Ma-Ha Ca-Diếp Tôn Giả. 
19. Namo Mahà Kaccayànam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Luận Nghị Ma-Ha Ca-Chiên-Diên Tôn Giả. 
20. Namo Anuruddham Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thiên Nhãn A-Nậu-Lâu-Đà Tôn Giả. 
21. Namo Anandam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Đa Văn A-Nan-Đa Tôn Giả. 
22. Namo Rahulam Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Mật Hạnh La-Hâu-La Tôn Giả. 
23. Namo Subhuti Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Giải Không Tu-Bô-Đề Tôn Giả. 

24. Namo Revatam Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Thiên Định Ly-Bà-Đa Tôn Giả. 
25. Namo Sivali Sàvakàya : 

Kính lễ Đệ nhất Phước Đức Si-Va-Li Tôn Giả. 

26. Namo Cùla Panthakam Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Giải Thoát Chu-L† Bàn-Đả-Già Tôn Giả. 

27. Namo Mahà Kotthitam Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Đặc Giải Ma-Ha Câu-Hy-La Tôn Giả. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh  (TâpIH) * MLH- 026A 


28. Namo Uruvela Kassapam Sàvakàya: Kính lễ 
Đệ nhât Lãnh Chúng Ưu-Lâu-Tân-Loa Ca-Diêp Tôn Giả 
29. Namo Mahà Kappinam Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Giáo Giới Ma-Ha Kiêp-Tân-Na Tôn Giả. 
30. Namo Pindola Bhàradvàjam Sàvakàya: Kính lễ 
Đệ nhât Sư-Tủ-Hông Tân-Đâu-Lô Phả-La-Đọa Tôn Giả. 
31. Namo Lakuntaka Bhaddiyam Sàvakàya — Kính lễ 
Đệ nhât Pháp Am Kiêu-Phạm Ba-Đê Tôn Giả. 
32. Namo Nandam Sàvakàya — 
Kính lễ Đệ nhất Tiết Chế Nan-Đà Tôn Giả. 
33. Namo Radham Sàvakàya — 
Kính lễ Đệ nhất Biện Tài La-Đà Tôn Giả. 
34. Namo Veluvanavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Trúc Lâm hội thượng chư Hiên ThánhTăng 


35. Namo Jetavanavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Kỳ Viên hội thượng chư Hiên Thánh Tăng. 
36. Namo Gijjhakutavihàrà Sabba Sàvakàya — 
Nam-mô Linh Sơn hội thượng chư Hiên Thánh Tăng. 


37. Nam-mô Lịch đại Hoằng truyền Chánh Pháp 
chư Hiên Thánh Tăng. 


38. Namo Mahà Pajàpati Gotami Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Hạ lạp Đại AI Đạo Kiêu-Đàm-DI Thánh NI. 
39. Namo Khemà Sàvakàya : 
Kính lễ Đệ nhất Trí Tuệ Khê-Ma Thánh Ni. 
__ 40. Namo Uppalavannà Sàvakàya : 
Kính lê Đệ nhât Thân Thông Liên-Hoa-Sắc Thánh NI. 
_ 41. Namo Yasodhara Sàvakàya : 
Kính lê Đại Thân Thông Da-Du-Đà-La Thánh NI. 


Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh (Tập HI) * MLH-— 027A 

42. Namo Dhammadinnà Sàvakàya. Kính lễ Đệ nhất 
Thuyêt Giáo Đam-Ma-Đin-Na Thánh NI. 
43. Namo Pàtàcarà Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Trì Luật Pa-Ta-Cha-Ra Thánh NI. 
44. Namo Bhaddà Kàpilàni Sàvakàya : Kính lễ 

Đệ nhât Chú Giải Phách-Đa Ka-Pi-La-Ni Thánh NI. 

45. Namo Bhaddà Kundalakesà Sàvakàya : Kính lễ Đệ 


nhất Luận Nghị Phách-Đa Kun-Ða-La-Kê-Sa Thánh Ni. 


46. Namo Kisà Gotami Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Đâu Đà Ki-Sa Gô-Ta-MI Thánh N¡. 
47. Namo Sundari Nandà Sàvakàya : Kính lễ 
Đệ nhât Thiên Định Sanh-ĐÐa-RI-Nan-Đa Thánh NI. 
48. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. 


SÁM NGUYỆN : 
Đệ tử chúng con từ vô thỉ 
Gây bao tội ác bởi lầm mê 
Đăắm trong sinh tử đã bao lần 
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác 
Biển trần khổ lâu đời luân lạc 
Với sinh linh vô số điêu tàn 
Sống u hoài trong kiếp lầm than 
Con lạc lống không nhìn phương hướng 
Đoàn con đại từ lâu vất vưởng 
Hôm nay trông thây Đạo huy hoàng 
Xin hướng về núp bóng Từ quang 
Lạy Phật Tổ soi đàng dẫn bước 
Bao tội khổ trong đường ác trược 
Vì tham, sân, si, mạn gây nên 
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyễn 
Xin sám hồi để lòng thanh thoát. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh — (TậpHH) * MLH- 028A 


Trí Phật quang minh như nhật nguyệt 
Từ bi vô lượng cứu quân sinh 
Ôi ! từ lâu ba chốn ngục hình 
Giam giữ mãi, con nguyên ra khỏi. 
Theo gót Ngài vượt qua khổ hải 
Nương thuyền từ vượt khỏi Ái hà. 
Nhớ lời Ngài : Bờ Giác không xa 
Hành Thập Thiện cho đời tươi sáng 
Bỏ việc Ác để đời quang đãng 
Đem pháp lành gieo rắc phàm nhân 
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng 
Con nguyện được sông đời rộng rãi 
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi 
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh 
Để theo Ngài trên bước đường lành 
Chúng con khổ, nguyễn xin cứu khổ 
Chúng con khổ, nguyễn xin tự độ 
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời 
Phá s1 mê, trí tuệ tuyệt vời 
Lời Phật dạy đời đời ghi tạc : 
Nguyện tỉnh tấn diệt trừ điều Ác 
Cô gắng làm tất cả việc Lành 
Giữ tâm hỗn trong sạch, tỉnh anh 
Nương Pháp Phật tu hành tự độ 
Tứ Diệu Đề chuyên mê khai ngộ 
Trợ Bồ Đề băm bảy pháp tu : 
- Tứ Chánh Cần nổ lực công phu 
- Tứ Niệm Xứ thường hằng niệm tưởng 
- Tứ Thần Túc xuất trần cao thượng 
- Ngũ Căn cùng Ngũ Lực trợ duyên 
- Thất Giác Chi bảy pháp tinh chuyên 
- Bát Chánh Đạo thực hành rốt ráo. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh (Tập HI) * MLH- 029A 


Ba Mươi Bảy Pháp lành Trợ Đạo 
Là con đường duy nhât cho ta 
Giải thoát ra khô cảnh Ta-Bà 
Chứng đạo quả Vô Sinh Bât Diệt. 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


xkk  % 


TỪ BI NGUYỆN : 

Nguyện cầu tám hướng mười phương 
Chúng sinh muôn loại hãy thường an vui 
Dứt trừ oan trái nhiều đời 
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan 
Hại nhau chỉ chuốc lầm than 
Mê sĩ điên đảo vô vàn lệ châu 
Nguyện cho vô bệnh, sống lâu 
Nguyện cho thành tựu, phước sâu đức dày 
Nguyện cho an lạc từ đây 
Dứt trừ thống khổ, đắng cay, oán hờn 
Dứt trừ kinh sợ, tai ương 
Bao nhiêu phiền não, đoạn trường vĩnh ly 
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri 
Sống đời thanh tịnh, từ bi vẹn toàn. 


HỘI HƯỚNG : 

Con xin hồi hướng phước này 
Thấu đến quyên thuộc đâu đây cho tường 
Cùng là thân thích tha phương 
Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay 
Chúng sinh ba giới, bốn loài 
Vô tưởng, hữu tưởng, chăng nài đâu đâu 
Nghe lời thành thực thỉnh cầu 
Xin mau tựu hội lãnh thâu phước này 
Bằng ai xa cách chưa hay 
Cầu xin Thiên Chúng báo ngay hiện tiền 
Thảy đều thọ lãnh phước duyên 


Thỉ Hóa Trường Bộ Kinh (Tập HI) * MLH-— 030A 


Dứt trừ tội lỗi, thoát liền nạn tai 
Nguyện nhiều Tăng Chúng đức tài 
Đạt thành Thánh quả, hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành 
Năm nghìn năm chẵn, phước lành thế gian. 


PHỤC NGUYỆN : 


— Namo Buddhàya — Namo Dhammàya ; 
— Namo Sanghàya. 
— Namo Sakya Muni Buddhàya. 


Do thiện sự mà chúng con đã làm, có được chút ít 
phước duyên nào, xin thành tâm hồi hướng đến Chư 
Thiên, chư Thiện thần Hộ Pháp trong mười muôn triệu 
thế giới Sa-Bà, nhất là Chư Thiên, Thiện Thần tại Việt 
Nam và Mỹ Quốc — xin các ngài hoan hỷ thọ nhận và 
tiếp tục hộ trì Chánh Pháp. 

Phổ nguyện : Ánh sáng Giác ngộ rực rỡ, Bánh xe 
Chánh pháp thường quay, Mưa hòa gió thuận, Thế giới 
hòa bình, Đất nước mạnh giàu, người người no ấm. 

Cửa Thiền thanh tịnh, Bốn Chúng an hòa. Ân sâu 
Thầy Tổ & Cha Mẹ dưỡng sinh — nguyện cho các ngài : 
càng tăng ruộng phước. Trời, Người ba cõi đều được lợi 
lạc vô biên. 

Thứ nguyện : Âm siêu dương thạnh, biển lặng mây 
trong. Noản, thai, thấp, hóa - bốn loại chúng sinh, nương 
theo Phật Pháp tu hành, đều trọn thành Phật Đạo. 

Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
HỘI HƯỚNG CÔNG ĐỨC : 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo. 


+ 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh (Tập HH) * MLH-— 031A 


Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammàsambuddhassa 


Kính lạy Thế Tôn muôn đời 
Là bậc Ứng Cúng - Trời Người quy y 
Chứng đắc quả Chánh Biến Tri 
Tự Ngài giác ngộ, không thầy dạy cho. 


io 


Con xin thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn. Ngài là đắng 
Toàn Tri Diệu Giác, vô lượng Từ BI. Ngài đã bẻ gãy bánh xe 
sinh tử luân hồi, đã diệt tận Vô Minh phiền não, là bậc Thầy 
của cả Chư Thiên và Nhân Loại. 


Con xin thành kính đảnh lễ Pháp Bảo, là những phương 
lương dược, có công năng cứu chữa căn bệnh trâm kha sinh 
tử của chúng sinh. 


Con xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo, là những bậc thừa 
hành Chánh Giáo, bên ngoài có Y Bát chân truyền, bên trong 
có Giới Định Tuệ làm căn bản ; dù đã đắc quả thánh (Thánh 
Tăng) hay còn phàm (Thanh tịnh Tăng) đều gọi là Phước 
Điền của Chư Thiên và Nhân Loại. 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh  ( Tập HI ) * MLH_— 032A 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện đắc Như Lai chân thiệt nghĩa. 


Pháp Phật diệu huyễn rất cao sâu 

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe, thấy chuyên trì tụng 
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mâu. 


F .` Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 002 
24. Kinh BA LE n. RE 
Su-Nách-Khách-Ta (7) gã này 
( Pàtika-sutta ) ( Hoặc là Thiện Tịnh (2), tên đây cũng đồng ) 
Lích-Cha-Vi (2), thuộc trong bộ tộc 
Đã đến con, bực dọc nói ngay : 


Như vậy, tôi nghe : — “Này Phất-Ga-Va ! Từ nay 


I. _ Một thời nọ, Thế Tôn vô ngại ĐỘ à đoạn tuyệt hán Ghg - kg Ti HT l 
ETiffEHi/QETA Không nương vào Thê Tôn chỉ dân". 
An trú tại bộ tộc Man-La (7) Viê dân nói thế có không 2 ” 
Tại thành A-Nú-BI-Da (2) nhà Sa Tớ VÀ 
( A-Dật-Di — đó cũng là thành đây ) — “Này Phât-Ga-Va ! Thực lòng - 
Buôi sáng ngày, 'Thê Tôn Đại Giác Su-Nách-Khách-Tá đã công khai rôi 


Ngài đắp y mang bát vào thành 
Thường lệ khất thực tịnh thanh 
Nhưng Ngài tự nghĩ thoáng nhanh một mình : 
“ Giờ quá sớm trì bình khất thực 
Ta hãy ghé một chút thăm qua 
Vị du sĩ Phất-Ga-Va (3) 
Tại nơi tịnh xá không xa nơi này ”. 


Đã nói lên những lời như thế. 


3. Nghe Ta kế : Su-Nách-Khách-Ta 
( Lích-Cha-VI bộ tộc nhà ) 
Thuở trước đến thất của Ta yên lành 
Sau khi đến, chí thành đảnh lễ 
Rồi tìm chỗ ngồi kế bên ta 
Đoạn hắn chậm rải nói là : 
2. Rồi Thế Tôn nhắm đây trực chỉ. “Con xin từ bỏ Phật Đà Thê Tôn, - 
Phất-Ga-Va hoan hỷ đón mời : Không nương vào Thê Tôn chỉ dân". 
— “ Chào đón Thế Tôn đến nơi Nghe vậy, Ta hỏi hắn cho ra : 
Đã lâu Ngài đã không dời đến thăm — “Này hỡi Su-Nách-Khách-Ta ! 
Xin thành tâm thỉnh Ngài an tọa Ta có ép phải đên ta không nào ? 
Đây là chỗ con đã soạn dành ”. Đên đây đê dựa vào chỉ dẫn 
Thế Tôn ngôi xuống an lành (Và tin hắn Giáo pháp ta không ?') 
Du sĩ lây ghê thâp dành, ngôi bên. — “Bạch Thế Tôn ! Chính là không'. 
PNDhng với liên lên tiếng kê : — “Thế ngươi có nói một lòng theo Ta, 
— “ Bạch Thế Tôn Thiện Thệ ! Trước đây Để nương tựa, nhờ Ta chỉ dẫn 2". 
¬— cốc. `. — “Bạch Thế Tôn ! Chắc hăn là không'. 
(1) : Bộ tộc Malla (Mạt-La). (2) : Thành Anupiya (A-Dát-Di ). 
(3): Vị du sĩ ngoại đạo Bhaggava.. (1) : Sunakkhatra (Thiện Tịnh). (2) :Bộ tộc Licchavi (Ly-Xa-Tửi). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 003 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 004 


— “Vậy là ngươi đã thực lòng Mà ngươi lại nói từ nay dứt trừ ? 
Trả lời ráng : Vốn ta không yêu cầu 
Ngươi đến Ta ngỏ hầu học hỏi. 
Còn ngươi cũng chắng nói xin ta 
Chỉ dẫn đời sông xuất gia 
Thế thì Ta với Ngươi là ai đây 2 
Mà ngươi nói từ nay dứt bỏ, 
Này kẻ ngu ! Thấy rõ hay chưa ?'. 


Ngươi hãy nghĩ là từ Chuyển Pháp 
Ta thuyết giảng chánh pháp cao minh 
Đưa người tinh tắn thực hành 
Đến chỗ tận diệt vô minh khổ sâu. 
Các thần thông pháp nào thù thắng 
Có thực hiện hay chăng thực hành 
Chắng phải cứu cánh tựu thành 
4. —* Bạch Thế Tôn ! Con xin thưa Có phải Ta dạy đành rành vậy không 2 ” 
Con vẫn chưa thấy thượng thừa thân thông ~ “ Bạch Thế Tôn ! Thần thông cả thảy 
Đên với Ngài chỉ mong chứng đặc Ngài dạy rằng : không phải mục tiêu. 
Nhưng quả thật không chứng pháp này'. Chỉ có chánh pháp cao siêu 


— “ Su-Nách-Khách-Ta ! Nghe đây : Thực hành đem đến lắm điều thanh cao 
Ta có hứa hẹn điêu này hay không ? Đưa đến chỗ khổ đau tiêu diệt 

Pháp thượng nhân thân thông sẽ đặc Con được biết chính thật như vây ! ” 

Nêu ngươi đên nương tật vào Ta ? ” — “ Su-Nách-Khách-Ta ! Nghe đây : 

— “ Bạch Ngài ! Ngài chăng nói qua ”. Cứu cánh Ta dạy diệt rày vô minh 


—_ Ắ& Vậy ngươi có nói với Ta rõ rằng - Khiến hữu tình khổ đau tận diệt 
Con sẽ hằng nương Ngài chỉ dẫn Người thực hành phân biệt giả chân. 
Để chứng đắc các pháp thần thông ? ” Tà TT. ni thượng bn | 
* n 1 n n quan tâm Ï 
— * Bạch Thể Tôn ! Chính là không ”. ( Này kế neiifLồi " nh PHI 
— “Ngươi cũng biết rõ : Ta không yêu câu Ngươi phải thấy tai hại thế nào ! ” 
Ngươi đên Ta ngỏ hâu chứng đạt 
Pháp thần thông của các thượng nhân. 
Còn ngươi cũng không nói rằng : 


5... — “Nhưng Ngài không giải thích vào 
Khởi nguyên thê giới đuôi đâu cho con ”. 


Cần sự chỉ dẫn công bằng của Ta _ Ngươi vẫn còn có điều thắc mắc. 
Khiên đắc qua thân thông các pháp Này Su-Nách-Khách- Tá ! Nghe đây ! 
Này kẻ ngu phức tạp ở đây ! Ta có bảo ngươi đên đây 


Ta là ai, ngươi là ai 2 Ta sẽ chỉ dẫn đủ đầy uyên nguyên 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 005 


Giảng cho ngươi khởi nguyên thế giới ? ” 
— “ Bạch ! Ngài không nói tới điều này ”. 
— “ Vậy ngươi có nói như vầy : 
Yêu cầu Ta phải giải ngay rõ ràng 
Sự khởi nguyên của toàn thế giới 
Khi ngươi tới nương tựa nơi Ta 2 ” 
— “* Bạch đức Thế Tôn Phật-Đà ! 
Điều này con chăng nói ra với Ngài ”. 
— “ Vậy điều này chính Ta không nói, 
Bản thân ngươi không hỏi điều này, 
Ta là ai, ngươi là a1 ? 
Mà ngươi lại nói từ nay dút trừ 2 
Này kẻ ngu ! Khởi nguyên thế giới 
Có nói tới hay chăng quan tâm, 
Thì với chánh pháp thậm thâm 
Ta thường thuyết giảng pháp âm nhiệm mầu 
Người thực hành, khổ đau tận diệt, 
Ngươi có biết như vậy hay không ? ” 
— “ Bạch Thế Tôn ! Con hiểu thông 
Pháp Ngài thuyết giảng đều không nói về 
Các vẫn đề khởi nguyên thế giới 
Chỉ nói tới Chánh pháp tịnh thanh 
Chính là giúp người thực hành 
Khổ đau tận diệt, phát sanh an hòa ”. 
— “Này Su-Nách-Khách- Ta ! Nói tới 
Chuyện khởi nguyên thế giới dài dòng 
Dù có giải thích hay không 
Ngươi có lợi ích gì trong chuyện này ? 
Chánh pháp Ta chỉ bày chân lý 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 006 


Giúp người trí tận diệt khổ đau 
( Còn kẻ vô minh lún sâu 
Dù có chỉ dẫn, không sao hiểu rành ) 
Này kẻ ngu ! Đành rành như vậy 
Ngươi hãy thấy lầm lỗi thế nào ! 


Su-Nách-Khách-Ta ! Lúc đầu 
Dưới nhiều phương diện, nhằm vào tán dương 
Tại địa phương Vách-Chi làng nọ 
Ngươi tán thán, bày tỏ kính tôn : 
“ Chính đây là bậc Thế Tôn ! 
A-La-Hán, Đại Sa-môn nghiêm trì 
Chánh Biến Tri hay Minh Hạnh Túc, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư'. 
Su-Nách-Khách- Tá ! Chính từ Vách-Chi 
Ngươi tán thán uy nghi Chánh Pháp : 
“Đây Chánh pháp được Phật giảng bàn 
“Thiết thực”, “vượt ngoài thời g1an", 
“Đến để mà thấy) rõ ràng pháp đăng 
Pháp ấy “có khả năng hướng thượng” 
“Hiện tại, hướng “người trí hiểu thôi ! ”. 
Như vậy Vách-Chi là nơi 
Phật, Pháp, ngươi đã đồng thời ngợi ca. 
Này Su-Nách-Khách-Ta ! Tại đó 
Ngươi cũng có lời lẽ tán dương : 
“ Chư Tăng đệ tử Pháp Vương 
Đã khéo tu tập an tường “chánh chơn” 
Khéo tu tập nhiều hơn : “chánh trực” 
Khéo tu tập mẫu mực mọi thì 
Tu tập “chánh hạnh" hành trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH -— 007 
Bốn đôi tám chúng uy nghi Tăng-già ” 
Này Su-Nách-Khách-Ta ! Nên biết 
Quần chúng sẽ chì chiết bàn qua : 
“Sa-di (7) Su-Nách-Khách-Ta 
Thuộc về bộ-tộc Lích-Cha-Vi này 
Không thể sống thắng ngay, phạm hạnh 
Sống dưới sự hướng dẫn của Ngài 
Gô-Ta-Ma Phật, Như Lai 
Vì không kham nỗi, nên nay khước từ 
Bỏ đường tu, trở về thế tục 
Để tiếp tục đời sông thấp hèn, 
Đắm chìm danh lợi đua chen". 
Dư luận như vậy, ngươi bèn hiểu chưa ? 
Phát-Ga-Va ! Dù đưa phân tích 
Để giải thích đâu chánh đâu tà 
Nhưng mà Su-Nách-Khách-Ta 
Cũng vẫn từ bỏ tỉnh hoa pháp rồi 
Cũng ví như người rơi đường dữ 
Vào đọa xứ, địa ngục phải sa. 
Phất-Ga-Va ! Thời gian qua 
Thị trấn Út-Tá-Ra-Ka (2) đặc thù 
Thuộc bộ-tộc Bu-Mu (3) —- Ta ngụ 
Một buổi sáng, tuân thủ thanh qui 


(1) : Sa-di - Samanero : là những vị tập sự xuất gia giữ 10 giới, 
gốm 3 loại : - Khu ô Sa-di : sa-di đuổi qua : từ 7 tuổi tới vn tuổi . 

- Ứng pháp Sa-di : từ 14 tuổi đến 19 tuổi . Đến 20 tuổi, có đủ 
những điều kiện theo Luật Tạng mới được thọ T)-Kheo . 

- Hình đồng Sa-di : các vị lớn tuổi vào tu, phải thọ giới Sa-di 
một thời gian trước khi được thọ Cụ-túc-giới (Tỳ Kheo ) ; và 
cũng phải hội đủ điều kiện theo Luật Tạng quy định. 

(2) : Thị trần Uftaraka. (3): Bộ tộc Bumu. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 008 


Như Lai mang bát, đắp y 
Su-Nách-Khách- Tá sa-di đi cùng 
Vào thị trấn, pháp dùng khất thực. 
Lúc ấy, dưới hình thức xâu xa 
Có Kô-Rách-Khách-Ti-Da () 
Tu theo hạnh chó thật là khổ thân ! 
Thân trần truồng, tay chân bò lết 
Lấy miệng ăn cho hết đồ ăn 
Dù cứng dù mềm chẳng phân 
Gã chỉ dùng miệng cạp ăn dần dà. 
Rồi Su-Nách-Khách-Ta thấy gã 
Kô-Rách-Khách-TI-Dá đang ăn 
Theo hạnh chó đi bốn chân 
Gã đang bò lết với chân tay mình. 
Y khởi lên vô minh ý nghĩ 
Rất hoan hỷ hạnh chó gã này. 
Ta biết tâm tư y ngay 
Nên lên tiếng bảo : “Hỡi này kẻ ngu ! 
Có phải dù thế nào thân phận 
Vẫn tự nhận Thích tử phải không ?' 
— “ Bạch Ngài ! Có ý gì trong 
Ngài lại nói thế ? Con không hiểu gì ! ”. 
— “ Có phải ngươi đang đi khất thực 
Thấy hình thức lõa thê gã kia 
Tu theo hạnh chó chắng lìa 
Lấy miệng mà cạp, không chìa tay ăn, 
Bốn tay chân bò lê trên đất 


(1) : Người ngoại đạo tu lõa thể (không mặc quân áo) tên là 
Korakkhatiya. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 009 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 010 


Ngươi nghĩ : Thật tốt đẹp lắm thay ! “Bạn có biết bạn sẽ tái sanh 
A-La-Hán Sa-môn này Cảnh giới nào 2 Dữ hay lành ?' 
Bò lêt, lây miệng ăn rày thức ăn 2 ”. Lõa hình có thê nói rành với ngươi : 


“Khi qua đời, tôi sanh thăng tới 


— “ Bạch Thế Tôn ! Con đang nghĩ vậy ! ¬ 
Vào cảnh giới Ka-Lá-Kanh-Cha 


Sao Ngài lại ghen ghét Thánh nhân, 


Vị A-La-Hán cõi trần ? ”. Thấp nhất của A-Su-Ra'. 
— “* Này kẻ ngu muội, không phân chánh tà ! s. Này Phât-Ga-Vá ! Thê là hănta - 
Nào phải Ta sinh tâm ghét chán Tức Su-Nách-Khách-Ta - đên gã 
Với một A-La-Hán cao minh. Kô-Rách-Khách-Ti-Dá lõa hình 
Chính ngươi tà kiến tự sinh .v Nói rắng : “ Này bạn thân tình : 
Ngưỡng mộ một kẻ lõa hình xấu xa Kiêu-Đàm Tôn-giả định ninh bảo là : 
Tu hạnh tà, lết bò như chó 'Kô-Rách-Khách-Ti-Da sẽ chết 
Lấy miệng ăn dù đó cứng, mềm. Bảy ngày hệt, trúng thực mạng vong 
Ngưoi phải từ bỏ ý trên Tái sinh sau khi chêt xong 
Chớ đề đau khổ do nên ác tà. Ka-La-Kanh-Chá thuộc trong đường tà 


Của giới A-Su-Ra thấp nhất 
Còn thân xác quăng vắt nghĩa trang'. 
Vậy phải ăn uống đàng hoàng 
Phải giữ tiết độ để càng tốt hơn 
Giữ sức khỏe để còn chứng đối 
Ông Kiều-Đàm nói dối, gian ngoa ”. 


Này Su-Nách-Khách-Ta ! Đáng trách ! 
Lõa thể Su-Nách-Khách-Ti-Da 
Mà ngươi vẫn cứ nghĩ là 
Thánh A-La-Hán trải qua hành trì. 
Y sẽ bị chết vì trúng thực 
Sau bảy ngày, lập tức xảy ra 


Tái sinh Ka-La-Kanh-Cha () Thê rôi, này Phât-Ga-Va ! 
Một trong loại A-Tu-La (2) thấp hèn. Vì không tin tưởng lời Ta thật thà 
Sau khi chết, vận đen theo sát Nên Su-Nách-Khách-Ta chờ đợi 
Bị quăng xác nghĩa địa vắng xa Đêm từng ngày cho tới bảy ngày. 
Trên đồng cỏ Bi-Ra-Na 43). _ Quả nhiên lõathêgấnày  . 
Thiện Tịnh - Su-Nách-Khách-Ta ! Nếu cần TINHS/EDU oi" 'DEEISID DEHICEeVii 


Hãy đến gần, hỏi người lõa thẻ : 9... Thiện Tịnh bèn đi liền đến chỗ 
Bi-Ra-Na đống cỏ nghĩa trang 
(1l): Kàlakanjà. (2): Asura—A-ftu-la. (3) : Có Bìrana. Thấy xác lõa thê rÕ ràng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 011 


Y bèn đập mạnh ba lần lên thây 
Hỏi rằng : “Này lõa hình bạn hỡi ! 
Thác sanh vào cảnh giới nào đây ?" 
Bỗng có chuyện lạ đến ngay : 
Lõa thể ngồi dậy, lưng gây tay xoa : 
“ Bạn Su-Nách-Khách-Ta thân mến ! 
Ta biết đến cảnh giới sanh qua 
Thuộc loài Ka-Lá-Kanh-Cha 
Một trong loại A-Tu-La thấp hèn'. 
Khi nói xong, gã bèn ngã ngửa 
Không động cựa và gã chết luôn. 
10. Su-Nách-Khách-Ta u buồn 
Đến Ta, đảnh lễ rồi buông mình ngồi. 
Phất-Ga-Va ! Thế rồi Ta hỏi : 
— “Này Thiện Tịnh ! Ta nói trước đây 
Sự việc về lõa thể này 
Thế nào ngươi nghĩ ? Xảy ngay như lời ? 
Hay khác hơn những lời Ta nói ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Ngài nói đúng rồi ”. 
— “ Như vậy sự kiện đó thời 
Có phải ngươi thấy rõ rồi phải không ? 


Pháp thượng nhân thân thông thực hiện 2 ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Sự kiện đúng là 
Thượng nhân thần thông xảy ra ”. 
— “Này kẻ ngu muội ! Vậy là thần thông 

Đã được Ta nói trong lúc trước 

Thế mà ngươi ngang ngược nói là : 
“Thế Tôn không thực hiện ra 

Thần thông thượng pháp để mà độ sinh'. 
Kẻ ngu Kia ! Sự tình như vậy 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 012 


Ngươi hãy thấy lầm lỗi của mình. 
Su-Nách-Khách-Ta làm thính 
Nhưng y từ bỏ cao minh Pháp rôi. 
Cũng ví như người rơi đường dữ 
Vào đọa xứ, địa ngục phải sa. 


H. Một thời, này Phất-Ga-Va ! 

Ta đang trú tại Vê-Sa-L1 thành 
Rừng Đại Lâm, giảng đường Trùng Các 
Bấy giờ, lõa thể khác tên là 

Kanh-Đa-Rá-Má-Su-Ka (7) 

Thực hành theo những pháp tà bất lương 
Nhưng được sự cúng dường tối thượng 
Được xưng danh tối thượng, nề vì 

Y trú tại làng Vách-Chi 

Và y phát nguyện hành trì chẳng lơi 
Theo bảy hạnh : - Trọn đời lõa thể 
Không áo quân mặc để che thân. 

Thứ hai phạm-hạnh chuyên cần 

Vâng giữ không có hành dâm trọn đời. 
Điêu thứ ba, trọn đời nuôi sống 
Bằng rượu, thịt ; không vọng cháo, cơm. 

Bốn điều khác : Dù sớm, hôm 

Không qua bốn tháp bao gồm bốn phang 
Không bao giờ đi ngang qua đó : 

Phía đông có tháp Ú-Đá-Na, 
Phía nam Gô- Ta-Ma-Ka, 

Phía bắc có Bá-Hú-Pút-Ta tháp này 
Về phía tây, Sát-Tăm-Ba tháp 
Vê-Sa-Li bốn tháp là đây. 


(1) : Ngoại đạo lõa thể tên Kandaramasuka. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 013 


Nhờ tuân giữ bảy hạnh này 
Lõa thể có được đủ đầy danh xưng 
Sự cúng dường không ngừng, tôi thượng 
Làng Vách-Chi, y hưởng xa hoa. 


12. Phất-Ga-Va ! Tháng ngày qua 
Rồi thì Su-Nách-Khách-Ta đến nhà 
Gã Kanh-Đa-Rá-Ma-Su-Ká 
Với vài câu y đã hỏi qua, 
Không theo dõi câu hỏi ra 
Nên lõa thê ấy tỏ ra phật lòng 
Gã giận dữ, mắt long tức tối 
Nhưng Thiện Tịnh nghĩ lỗi tại mình : 
“Ta làm trái ý, bất bình 
Sa-môn La-Hán cao minh trên đời 
Khiến bắt lợi, lâu đời đau khổ 
Vì ngoan có chống đối Thánh gia'. 


l3. Thếrồi, này Phẩ-Ga-Val!- 
Gã ngu Su-Nách-Khách-Ta đi vê 
Dáng ê chê, đên Ta đảnh lễ 
Rôi ngôi kê một bên của Ta. 
Ta hỏi Su-Nách-Khách-Ta : 
— “Này kẻ ngu tối đang sa mê tà l 
Ngươi vân nhận ngươi là Thích tử 2 ”. 
— “ Bạch Điều Ngự ! Sao nói như vây ? ”. 
“ Có phải vào sáng hôm nay 
Ngươi đên Kanh-Đá-Ra-Mà-Su-Ka ? 
Đặt câu hỏi, nhưng mà lõa thê 
Không theo dõi, không thê trả lời 
Y đã phật ý tức thời 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 014 


Tức tối, giận dữ, thốt lời hét la. 
Ngươi lại nghĩ : “VỊ A-La-Hán 
Ta đừng nên chống báng với Ngài 
Hãy giữ đừng có lầm sai 
Có thể bất lợi, lâu dài khổ đau ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Mặc dầu như vậy 
Sao Ngài lại sanh ghét Thánh nhân 
Vị A-La-Hán cõi trần ? ”. 

— “ Này kẻ ngu muội, không phân chánh tà ! 
Nào phải Ta sinh tâm ghét chán 
Với một A-La-Hán cao minh 

Chính ngươi tà kiến tự sinh 
Ngưỡng mộ một kẻ lõa hình xấu xa 
Mà ngươi nghĩ là A-La-Hán, 
Là Sa-môn viên mãn, tốt thuần. 
Không lâu, sẽ mặc áo quần 
Y sẽ có vợ, sẽ dùng cơm canh 
Sẽ vượt quá lằn ranh các tháp 
Là bốn tháp tại Vê-Sa-Li 
Rồi y sẽ bị chết đi 
Mất hết danh dự của y hiện thời. 
Phất-Ga-Va ! Thế rồi diễn tiến 
Đúng như lời tiên kiến của Ta. 
14. Biết vậy, Su-Nách-Khách-Ta 
Đến Ta, y đảnh lễ và ngôi bên. 
Rồi Như Lai liên lên tiếng, nói : 
— “ Này kẻ ngu ! Thấy mọi việc này 
Đúng như Ta nói trước đây 
Hay là không phải ? Trình bày ra đi ”. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 015 


— “ Bạch Thế Tôn ! Những øì diễn tiến 
Điều Ngài nói hiển hiện không sai ”. 
— “ Su-Nách-Khách-Ta ! Vậy nay 
Ngươi nghĩ về sự kiện này ra sao 2 
Là đúng vào thần thông thượng pháp 
Được thực hiện thuận hạp phải không 2 ”. 
— “ Đúng như vậy , bạch Thế Tôn ”. 
— “Này kẻ ngu muội ! Vậy còn thần thông 
Đã được Ta nói trong lúc trước 
Thế mà ngươi ngang ngược nói là : 
Thế Tôn không thực hiện ra 
Thần thông thượng pháp để mà độ sinh. 
Kẻ ngu Kia ! Sự tình như vậy 
Ngươi phải thấy lầm lỗi của mình ! ”. 
Su-Nách-Khách- Ta làm thinh 
Nhưng y từ bỏ cao minh Pháp rồi 
Cũng ví như người rơi đường dữ 
Vào đọa xứ, địa ngục phải sa. 


l5. Một thời, này Phất-Ga-Va ! 

Ta cũng đang trú Vê-Sa-L1 thành 
Rừng Đại Lâm, giảng đường Trùng Các 
Bấy giờ lõa thể khác, tu tà 

Tên Pa-Tí-Ká-Pút-la (7) 

Thực hành theo những pháp tà bất lương 
Nhưng được sự cúng dường tối thượng 
Được danh xưng tối thượng, nề vì 

Y cũng trú làng Vách-Chi 
Trong những buổi họp phạm vi thành này 


(1) : Người ngoại đạo tu lõa thể tên là Pàtikaputta — Ba-Lê-Tử. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 016 


Gã lõa thể thường hay tuyên bồ : 
“Gô-Ta-Ma giác ngộ Sa-môn 
Là người có trí đáng tôn. 

Ta cũng có trí, thần thông kém gì 
Người có trí thường vì giải đáp 
Trình bày pháp thượng nhân thần thông 

Nếu Gô-Ta-Ma Sa-môn 

Chịu đi một nửa đường, đồng thực thi, 
Ta sẽ đi nửa đường tiếp kế 
Hai chúng ta có thể thuận đồng 

Thực hiện thượng nhân thần thông 

Nếu Sa-môn đó đã hòng làm xong 
Được một pháp thân thông thi triển 
Thì ta sẽ thực hiện hai, ba 

Nếu Sa-môn Gô-Ta-Ma 

Thực hiện bốn pháp, thì ta tám lần 
Và Sa-môn bao lần thi triển 
Ta đây sẽ thực hiện gấp đôi". 


l6. Này Phất-Ga-Va ! Thế rồi 
Su-Nách-Khách-Tá đến nơi tức thời 
Đảnh lễ Ta, đoạn ngồi bên cạnh 
Nói với Ta : “ Kính bạch Phật-Đà ! 
Ông Pa-Tí-Ká-Pút-Ta 
( Hay Ba- Lê- Tử ) tu qua lõa hình 
Sống trần truồng ở nơi thị tứ 
Vê-Sa-LI — được sự cúng dường 
Vô cùng trọng hậu các phương 
Danh xưng tôi thượng. Ông thường nói ra : 
“Sa-môn Gô-Ta-Ma có trí 
Thì ta cũng có trí, kém gì ! 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH — 017 


Nếu mà Sa-môn thực thi 
Thần thông thượng pháp chịu thi triển rồi 
Thì ta sẽ gấp đôi thực hiện” 
Đó là chuyện con được nghe qua ”. 
— “ Hõi này Su-Nách-Khách-Ta ! 
Lõa thê ấy, Pa-Ti-Kà-Pút-Ta, 
Không thể đến gặp Ta, bày tỏ 
Nếu y không từ bỏ lời y 
Ôm tà kiến, tâm độn trì 
Nếu vẫn có chấp giữ y lời tà 
Đến gặp Ta, đầu y sẽ bể ” 
7.—“ Bạch Thiện Thệ ! Hãy thận trọng lời 
Thế Tôn hãy thận trọng lời ” 
— “ Su-Nách-Khách-Tá ! Tâm ngươi bồn chôn, 
Tại sao ngươi phát ngôn như thế ? ”. 
— “ Bạch Thiện Thệ ! Ngài nói cực đoan 
Thế Tôn vừa nói rõ ràng : 
“Nếu Ba-Lê-Tử vẫn ngang chướng kỳ 
Không từ bỏ lời y tuyên bố 
Bỏ tà kiến, từ bỏ tà tâm 
Mà lại đến Ta viếng thăm 
Đầu Vy bê nát, họa thâm vô lường” 
Bạch Thế Tôn ! Bất thường được tả 
Lõa thể Pa-Ti-Ká-Pút-Ta 
Với một hóa thân khác ra 
Có thể đến Phật để mà gặp ngay 
Trường hợp vậy, lời Ngài là dối ? ”. 
8.— “ Này Thiện Tịnh ! Mỗi mỗi lời Ta 
Ngươi có khi nào thấy là 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH — 018 
Lời có hai nghĩa, nói ra không nào 2 ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Do vào xét đoán 
Tự tâm Ngài viên mãn biết là : 
Ông Pa-Ti-Ká-Pút-Ta 
Không thể gặp Phật, khi mà chính ông 
Lời tuyên bỗ trước không từ bỏ 
Mà không bỏ, đầu sẽ bề tan. 
Hay là điều này hoàn toàn 
Do Thiên thần khác đã mang đến Ngài 
Nên Ngài biết rõ ngay minh bạch ? ”. 
— “Này Thiện Tịnh — Su-Nách-Khách-Ta ! 
Tự tâm Ta xét đoán ra 
Biết Pa-Ti-Ká-Pút-Ta lõa hình 
Nếu cố chấp vô minh tà kiến 
Không bỏ chuyện tuyên bố lời tà 
Lại muốn đến để gặp Ta 
Đầu y sẽ bị bể ra tức thì. 
Đồng thời cũng có vì Thiên tử 
Đến gặp Ta và tự kế ngay : 
“Lõa thê Ba-Lê-Tử này 
Nếu không từ bỏ chuyện sai rõ ràng 
Dám so sánh ngang hàng Phật Bảo 
Thì đầu gã cuồng ngạo bề tan”. 
Một vị Thiên khác hiện sang 
Từ trời Đao Lợi , hào quang sáng lòa 
Xưng là A-Chi-Ta (7) tên đó 
Lích-Cha-VI (7) thuộc bộ tộc này 
Vốn là Tướng Quân trước đây 


(1) : VỊ Thiên tên Àjita, trước là Tướng quân thuộc bộ tộc Liccavi. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 019 


19. 


Do vào phước báu, sinh ngay cung trời. 
VỊ trời ây đên nơi Ta ngụ 


Thưa rằng :“ Bạch Điều Ngự Phật Đà ! 


Gã Pa-TI-Ká-Pút-Ta 
Không có tàm & quý, gian tà điêu ngoa 
Lời nói gã không là sự thật 
Vì xưa kia, trước tất cả làng 
Vách-Chi — gã nói rõ ràng : 
“A-Chi-Ta sẽ có đàng thác sanh 
Đại địa ngục sẵn dành cho hắn". 
Nhưng trái hắn lời gã sân điên 
Con sinh Tam thập tam thiên 
Cối trời Đao Lợi an nhiên hưởng nhàn. 
Ba-Lê-Tử nói càn như thế 
Không tàm & quý, là kẻ điêu ngoa. 
Gã Pa-TI-Ká-Pút-Ta 
Nếu không từ bỏ ác tà lời y 
Mà đến gặp Toàn Tri Thiện Thệ 
Thì đầu y sẽ bể tan tành ”. 
“Này Thiện Tịnh ! Việc phát sanh 
Tự tâm ta xét rõ rành như trên 
Và cũng có Chư Thiên đã kể 
Về lõa thê Ba-Lê-Tử này. 
Thiện Tịnh — Su-Nách-Khách-Ta ! 
Sau khi khất thực và qua ngọ thời 
Ta sẽ đến tại nơi vườn gã 
Lõa thể Pa-Ti-Ká-Pút-Ta. 
Và này Su-Nách-Khách-Ta ! 
Nếu muốn, ngươi hãy báo qua gã liền ”. 


Phất-Ga-Va ! Hóa duyên pháp chế 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 020 


20. 


Vê-Sa-Li, theo lệ đến nơi 
Khất thực, thọ thực xong rồi 

Ta đi thắng đến vườn, ngôi nghỉ trưa. 
Gã Thiện Tịnh vội đưa tin ây 
Cho cả thảy : người Lích-Cha-VỊ, 

Hoặc người danh tiếng, quyền uy : 

“Này các Hiên giả ! Sau khi ngọ thời 
Thế Tôn đã đến nơi vườn gã 
Pa-Ti-Ka-Pút-Tá nghỉ trưa 

Nơi đây, thần thông thượng thừa 

Sẽ được biểu diễn, điều chưa bao giờ. 
Đừng chân chờ, hãy mau đến đấy 
Để được thấy thượng nhân thần thông". 

Các Lích-Cha-VI nghe xong 

Nghĩ dịp hy hữu, khó mong tái hồi. 
Các Sa-môn tuyệt vời thiện xảo 
Sẽ thi triển huyền ảo thân thông. 

Rồi họ báo các Bàn-môn, 

Những vị Gia-chủ đáng tôn, sang giàu 
Các ngoại đạo thuộc vào danh tiếng 
Nói sẽ có biểu diễn thần thông. 

Cùng nhau kéo đến thật đông 

Cả hàng ngàn vị vào trong vườn nhà 

Của gã Pa-TI-Ka-Pút- Lá. 


Lõa thể này khi đã nghe là : 
“Có Sa-môn Gô-Ta-Ma 
Đang nghỉ trưa tại vườn nhà của y 
Các vị Lích-Cha-Vi danh tiếng 
Các Gia-chủ vinh hiển, giàu sang 
Sa-môn, Bàn-môn các hàng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 021 


Các vị ngoại đạo... đều đang đến vườn 
Để xem tường thần thông thi triển”. 
Nghe như vậy, y biến sắc ngay 

Hoảng sợ, run rầy chân tay 

Lông tóc dựng ngược, đến rày nơi tu 
Các Tin-Đúc-Kha-Nu du sĩ. 
Phất-Ga-Va ! Các vị như là 

Những Lích-Cha-VI danh gia 

Bàn-môn địa vị, Chủ Gia sang giàu... 
Nghe lõa thể không sao bình tỉnh 
Đã hoảng hốt, lính quính sợ run 

Lông tóc dựng ngược, cuống cuồng 

Mong tìm chỗ dựa rộng dung an tường 
Đã đến vườn của đoàn du sĩ 
Là các vị Tin-Đúc-Kha-Nu (7) 

Hội chúng liền cử một người 

Đến tìm lõa thể, nhắn lời rõ ra : 

— “Này ông Pa-TI-Ka-Pút- Tá 
Gô-Ta-Ma cao cả Thế Tôn 
Đang nghỉ trưa tại vườn ông. 

Hội chúng Phạm-chí, Ša-môn các vì 
Cùng với Lích-Cha- VI những vị 
Vì suy nghĩ : Lõa thể người này 

Tại Vê-Sa-Li, gần đây 

Với cách trịch thượng và đầy ba hoa 

Pa-Ti-Ká-Pút-Ta tuyên bồ : 
“Gô-Ta-Ma giác ngộ Sa-môn 
Là người có trí đáng tôn. 


(1) :Các vị du sĩ Tindukkhànu . 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 022 


21. 


Ta cũng có trí, thần thông kém gì 
Người có trí thường vì giải đáp 
Trình bày pháp thượng nhân thần thông 

Nếu Gô-Ta-Ma Sa-môn 

Chịu đi một nửa đường, đồng thực thi, 
Ta sẽ đi nửa đường tiếp kế 
Hai chúng ta có thể thuận đồng 

Thực hiện thượng nhân thần thông 

Nếu Sa-môn đó đã hòng làm xong 
Được một pháp thân thông thi triển 
Thì ta sẽ thực hiện hai, ba 

Nếu Sa-môn Gô-Ta-Ma 

Thực hiện bốn pháp, thì ta tám lần 
Và Sa-môn bao lân thi triển 
Ta đây sẽ thực hiện gấp đôi". 

Thì nay Tôn-giả đến rồi 

Nửa đường đi hết, đang ngồi vườn ông 
Vậy thì ông nửa đường còn lại 
Hãy đến đây gặp đức Thích Ca ”. 


Nghe vậy , này Phất-Ga-Va ! 
Gã Pa-TI-Ká-Pút-Ta trả lời : 

“ Này Hiền hữu ! Tôi thời sẽ đến, 
Tôi sẽ đến, này bạn mến thân ”. 
Nhưng gã run rấy tay chân 
Trườn bò qua lại trên phân ghế kia, 

Không thể nào xa lìa chiếc ghế 

Và không thể đứng dậy đề đi. 

— “ Ba-Lê-Tử ! Có chuyện gì ? 
Mông ông như thể dính ghì ghế ông, 

Hay ghế dính vào mông ông vậy ? 


Khiến không thể đứng dậy để đi 2 ”. 

— *“Này bạn ! Tôi đến tức thì. 

Tôi sẽ đên đó. Tôi đi bây giờ ”. 
Nhưng lõa thể trườn bò qua lại 
Không thê nào chôi dậy, đứng lên. 

- Người được cử đến nói trên 

Thây Ba-Lê-Tử trở nên thâp hèn 
Đã thảm bại. Y bèn trở lại 
Báo Hội chúng thảm hại gã này : 

— “Nay y miệng nói : Đến ngay ! 


Nhưng không thể đứng, chân tay run hoài ”. 


Phất-Ga-Va ! Nghe vây, Ta nói 
Với Hội chúng đang đợi tại đây : 
“ Các Hiền giả ! Lõa thể này 
Không thê đến gặp thắng ngay Ta liền 
Nếu không bỏ lời tuyên bố ấy 
Đầy ngạo mạn mà lại ba hoa. 
Y không từ bỏ tâm tà 
Từ bỏ tà kiến trải qua chấp trì 
Thì đầu y bề tan tức khắc. 
( Đúng như vậy, này Phất-Ga-Va ! 
Uy đức một vị Phật Đà 
Dạ-xoa hộ pháp sẽ ra tay liền ) ”. 


ti 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 023 


9 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 024 


PHẢN II : 


Trong Hội chúng hiện tiền lúc ấy 
Có Đại thần đứng dậy xin đi 
Ông thuộc người Lích-Cha-Vi 
Bắt bình lõa thẻ, tức thì nói to : 
“ Các Hiền giả ! Chờ cho một chặp 
Tôi đến gặp lõa thể tức thì 
Để xem có thê đưa y 
Đến với Hội chúng các vì hay không ? ”. 
Ông nói xong, đến nơi trú ngụ 
Các Tin-Đúc-Kha-Nú du gia 
Gặp Pa-TI-Ká-Pút-Ta 
Nói rằng : “ Này bạn ! Các nhà Bàn-môn, 
Lích-Cha- VI đáng tôn, các vị 
Các Cña-chủ địa vị, g1àu sang 
Sa-môn, ngoại đạo các hàng 
Thảy đều danh tiếng, giỏi giang có tài. 
Các vị này cùng nhau đi tới 
Vườn của ông và đợi tại đây 
Vì hiện tại đang có Ngài 
Kiều-Đảàm Tôn-giả nơi này nghỉ trưa. 
Nghe lúc xưa ông thường tuyên bồ : 
“Gô-Ta-Ma giác ngộ trí tài 
Ta cũng có trí kém al Ï 
Ta sẽ thực hiện gấp hai, ba lần 
Những thượng nhân thần thông thi triển 
Thắng Sa-môn biểu diễn thần thông”. 
Nay cả Hội chúng chờ ông 
Ông hãy đến đó nếu không sợ gì ! 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 025 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 026 


Lời Tôn-giả minh tri nói rõ : Thì lõa thể vẫncôm 
“Nêu không bỏ tuyên bô trước đây Khiên đứt giây đã trói y kéo về ” 
. Đâu ông sẽ bê tan ngay: 4. & 5. Phất-Ga-Vá ! Ngồi kể sư phụ 
Khi ông đi đên gặp Ngài Thích Ca. Có đệ tử Đa-Rú-Pát-T¡ (7) 
Chúng tôi sẽ tôi đa ủng hộ Cha-Li-Da là danh trí ¿) 
Đê ông ta Di củng cô danh ông Đứng dậy nói với các vì tại đây : 
2. Lõa thê khi nghe nói xong “ Các Hiện-giả ! Chờ đây một chập 
Miệng nói : “Tôi sẽ thực lòng đến ngay ” Tôi đến gặp lõa thể tức thì 
Nhưng run rây chân tay, thân thê Đề xem có thê đưa y 
Cứ trườn bò trên ghế, ngồi ỳ. Đến với Hội chúng các vì hay không 2 ”. 
_ Vị Đại thân Lích-Cha-Vi Y nói xong, đến nơi trú ngụ 
Liên nói : “ Chiệc ghê dính ghì mông ông Các Tin-Đúc-Kha-Nú du gia 
Nên ông không thê nào đứng dậy Nói y những lời như là 
Cứ trườn bò qua lại ghê mình ”. Vị Đại thần của Lích-Cha-Vi này. 
3, Đại thần biết rõ đỉnh ninh Nhưng lõa thể chân tay run rây 
Lõa thê thảm bại, hãi kinh Phật-Đà, Như cây sây, trườn lướt, ngôi ÿ 
Nên trở qua báo cùng Hội chúng : Không thể đứng dậy đề đi z 
“ Thật quả đúng ! Lõa thể hèn này Tuy miệng lắp bắp : “Tôi đi đên liên. 
Miệng nói : “Tôi sẽ đên ngay”, 6. Cha-Li-Da hiện tiền thấy gã 
Nhưng thân trườn lướt, chân tay run hoài ”. Lõa thể Pa-Ti-Ká-Pút-Ta 
Nghe như vậy, Như Lai bảo họ : _ Thảm hại, tư cách xấu xa 
“ Lõa thê này thật khó đên đây, Liên dân sự tích cũng là ngụ ngôn : 
Nếu y không từ bỏ ngay — “Này Hiền-giả ! Thuở còn xưa lắm 
Những lời tuyên bố chứa đầy dối gian. Con sư tử, vua đám thú rừng 
Đầu y Sẽ bề lun lập tức Ác. Suy nghĩ : “Nương dựa vào rừng 
Nêu : không tỉnh thức, hôi tâm. Ta hãy xây dựng để hùng cứ đây 
_ Thê nhưng chư vị chớ lâm! - Một sào huyệt sâu dày, vững chắc. 
Lõa thê này vân đọa trâm, lười trây, Mỗi buổi chiều, nắng tắt về tây 


Nếu các vị dùng giây thừng trói 
Dùng bò giỏi đê kéo V đi (1) : Jàlya - đệ tử của DàrupaHii . 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 027 


Ta ra khỏi sào huyệt này 


Duỗi chân cho khỏe, nhìn rày bốn . phương. 


Rồng ba tiếng phô trương sức sống 
Tiếng sư tử vang vọng khắp nơi 
Rồi ta sẽ đi săn mỗi 
Những con thú nhỏ đơn côi, thịt mềm 
Rồi trở lại nghỉ đêm thư thái 
Tại sào huyệt vững chãi của ta. 
Sau đó, sư tử tìm ra 
Nơi xây sào huyệt để mà dung thân 
Nó hùng cứ nơi phần rừng đó 
Và thực hiện như nó nghĩ suy. 
Khu rừng từ đó trở đi 
Muôn thú đều khiếp sợ vì mãnh sư. 
Khu rừng cạnh nơi sư tử trú 
Có chó rừng là thú ngạo kiêu 
Đã già nhưng còn sức nhiều 
Sống bằng những thứ thịt thiu còn chừa 
Của sư tử ăn thừa để lại. 
Nhưng chó rừng tự đại nghĩ rằng : 
“Ví với sư tử — cũng bằng 
Ta sẽ hùng cứ đề dần làm vua 
Nơi sào huyệt không thua sư tử, 
Sẽ làm như sư tử vẫn làm". 
Thế rồi chó rừng ngu tham 
Buổi chiều ra khỏi cửa hang, vươn mình 
Rồi hết sức bình sinh, nó rồng 
Nghĩ tiếng mình cũng giống mãnh sư. 
Nhưng than ôi ! Hoài công dư 
Tiếng tru của chó phát từ miệng ra 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH -~ 028 
Tiếng vẫn là chó rừng đê tiện 
Dù kiêu ngạo cất tiếng tru xa. 
Này Pa-TI-Ká-Pút-Ta ! 
Ông sống dựa Gô-Ta-Ma đức lành 
Nương uy tín tịnh thanh của Phật 
Ăn đồ thừa của bậc Thế Tôn, 
Thế mà ông đã tự tôn 
Tuyên bồ trịch thượng lại còn ba hoa. 
Pa-Ti-Ká-Pút- Ta đê tiện 
Là bọn nào thực hiện việc này ? 
Dám sánh ngang hàng Như Lai 
Bậc Chánh Đăng Giác, trí tài Trượng Phu ? ”. 


8... Dù đệ tử Đa-Ru-Pát-Tí 
Cha-LI-Dá - dùng ví dụ rành 
Cũng không làm cho lõa hình 
Rời khỏi chiếc ghế, thân mình khỏi run. 
Cha-Li-Da xem tuồng không khá 
Nói với Pa-TI-Ká-Pút-Ta : 
* Chó rừng tự nghĩ mình là 
Sư tử - chúa cả bao la núi rừng 
Nó liên súa tiếng chó rừng 
Tiếng tru đê tiện, không ngừng dẳng dai 
Chó rừng súa đó là ai ? 
Ai là sư tử hùng tài rồng xa ? 
Cũng vậy, Pa-TI-Ka-Pút- Tá 
Sống dựa vào đức cả Như Lai 
Uống ăn tàn thực của Ngài 
Mà trịch thượng, dám khoe tài, ba hoa ! ” 


ọ.  Phất-Ga-Va ! Dù Cha-Li-Dá 
Dùng ví dụ, nhưng gã lõa hình 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 029 


10. 


Không thể rời khỏi ghế mình 
Đứng dậy không nổi, thân hình run khan. 
Cha-Li-Dá liền mang lời kệ 
Nói lên để chê trách gã ngu : 
* Lang thang trong rừng âm ti 
Sống bằng thịt của mãnh sư ăn thừa 
Tự mình đã thấy mình chưa ? 
Nghĩ mình sư tử : say sưa mộng ngày ! 
Tru tiếng chó rừng dắẳng dai 
Loại chó đê tiện, một loài xấu xa ”. 
Phất-Ga-Va ! Rồi Cha-Li-Dá 
Vẫn thấy gã lõa thể bò trườn 
Không thể đứng dậy, run thường 
Nên Cha-L1-Dá chán chường nói to : 


“ Ăn cóc, ăn chuột trong kho 
Ăn xác nghĩa địa cho no xác phầm 
Sống ở đại lâm, không lâm 
Tự nghĩ : VỊ Chúa Sơn Lâm là mình 
Sủa tiếng chó rừng tanh rình 
Tiếng tru đê tiện, bực mình - dăng dai 
Chó rừng tru đó là ai ? 
Ai là sư tử hùng tài rồng xa ?. 


Cũng vậy, Pa-TI-Ka-Pút-Tá 
Sống dựa vào đức cả Như Lai 
Uống ăn đồ thừa của Ngài 
Mà trịch thượng, dám khoe tài, ba hoa 
So sánh với Phật Đà cao cả 
Thiên Nhân Sư, Giác Giả từ bị 
Minh Hạnh Túc, Chánh Biến Tri 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 030 


Bậc Vô Thượng Sĩ, uy nghi từ hòa ”. 
Phất-Ga-Va ! Dù Cha-Li-Dá 
Dùng ví dụ, nhưng gã lõa hình 

Không thể rời khỏi ghế mình 

Không thê đứng dậy, thân hình run khan. 
Cha-LI-Dá trở sang Hội chúng 
Báo tin rằng : “Thật đúng như lời. 

Lõa thể nói : Sẽ đến nơi 

Nhưng mông dính chặt, thân thời run khan". 
Nghe rõ ràng, Như Lai bảo họ : 

“ Lõa thể này thật khó đến đây, 

Nếu y không từ bỏ ngay 

Những lời tuyên bố chứa đầy dối gian. 
Đầu y sẽ bể tan lập tức 
Nếu y không tỉnh thức, hồi tâm. 

Thế nhưng chư vị chớ lầm ! 

Lõa thê này vẫn đọa trầm, lười trây, 
Nếu các vị dùng giây thừng trói 
Dùng bò giỏi để kéo y đi 

Thì lõa thê vẫn cô trì 

Khiến đứt giây đã trói y kéo về ”. 
Phất-Ga-Va ! Mọi bề sáng tỏ 
Lõa thể nọ dối trá, lầm sai 

Nhưng y đã thảm bại ngay 

Không dám đến gặp Như Lai một lần. 
Rồi Ta nhân việc này giảng dạy 
Cho Hội chúng nơi ấy Pháp lành 

Phấn khởi, hoan hỷ phát sanh 

Với phần thuyết pháp tựu thành lợi an. 

Nhờ nghe pháp, được toàn lợi lạc 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 031 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 032 


Khiến cho họ giải thoát dễ dàng Đã được Ta thực hiện xong, 


Các đại kiết sử buộc ràng, Thế mà ngươi nói Ta không trình bày ! 
Cứu vớt tám vạn bốn ngàn chúng sinh. Kẻ ngu này ! Ngươi cần phải thấy 
Đại đọa xứ tự mình thoát khỏi, Sự lỗi lầm như vậy của mình ”. 
Thiền Quang-giới tam-muội, Ta vào Su-Nách-Khách- Tá làm thinh 
Bay lên hư không thật mau Nhưng y từ bỏ cao minh Pháp rồi 
Phóng quang như mặt trời cao sáng lòa Cũng ví như người rơi đường dữ 
Hơn bảy cây Sa-la cao ngất Vào đọa xứ, địa ngục phải sa. 


Rồi hiện ra Trùng Các giảng đường. 
Su-Nách-Khách-Ta không lường 
Sự VIỆC như vậy tuyên dương Pháp mâu, Ta hiện tiền biết hơn thế ấy 
Y đên 1a, đê đâu đánh lê Biết như vậy, Ta không chấp rày 
Rôi Ko kê bên cạnh Binh 1a. Vì không chấp trước điều này 
Ta hỏi Su-Nách-Khách-Ta : Tự thân thấu hiểu đủ đầy tịnh an, 
— “ Gã Pa-T1-Ká-Pút-Ta lõa hình Sự an tịnh dê dàng chứng ngộ 
Những gì ngươi tự mình thây rõ Nên không rơi vào chồ lôi lâm. 
Thì theo đó ngươi nghĩ thê nào ? Phất-Ga-Vá ! Cõi thăng trầm 


Ta đã bảo ngươi ra sao ? Có tà Phạm-chí, sai lầm Sa-môn 
Z 2. ` 2 ` x. »° Z7⁄2 .ˆÀ ^.Á 2 Ầ ^ Ẫ 
Có phải sự việc đúng vào lời Ta ? Với thiên kiên bảo tôn, tuyên bô : 


14. Này Phất-Ga- Vá ! Chính Ta 
Biết rõ thế giới đâu là khởi nguyên 


— “ Bạch Thế Tôn ! Đúng là như thế Tin vào chỗ thế giới khởi nguyên 
Về lõa thể, sự việc này thời Là do đắng Tự Tại Thiên 
Được thực hiện đúng như lời Tức I-Sa-Rá (1) vẹn tuyên tạo ra. 
Thế Tôn đã nói chăng dời đối đâu ”. Hay truyền thông lâu xa nương gá 
~ “ Vậy ngươi nghĩ thể nà6 cH6 hạp Nói Phạm Thiên — Bram-Má (2) tạo thành. 
Có phải pháp thượng nhân thần thông Ta đền các vị hỏi rành : 
Đã được thực hiện hay không ? ” “ Chư vị Tôn-giả tâm thành tin chuyên 
— “ Bạch Phật ! Các pháp thần thông hiện rồi ”. Theo truyền thông, khởi nguyên thê giới 
Vay nh, lo 0i SA phu Được tạo bởi đâng Tự Tại Thiên 
— “ Kẻ ngu kia ! Vậy thời câu đáp : 
Có các pháp thượng nhân thần thông (1): Issara -Tự-Tại Thiên. — (2): Brahma - Phạm Thiên. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 033 


Hoặc do bởi đẳng Phạm Thiên. 
Tạo ra thế giới, khởi nguyên như vầy ? ” 
Các vị này trả lời : “ Đúng vậy ! ” 
Ta lại hỏi vị ấy thế này : 
“ Tại sao chư Tôn giả đây 
Lại cùng tuyên bố điều này như trên ? ” 
Được hỏi, họ trở nên ngơ ngác 
Vì không thể giải đáp khởi nguyên 
Các vị ấy hỏi Ta liền : 
“ Tại sao thế giới, Phạm Thiên tạo thành 2 ” 
Ta giải rành điều này cho họ 
( Những điều họ không hiểu xưa nay 
Dù họ chấp thủ khó lay 
Nói thế giới tạo do ngài Phạm Thiên ) : 
15.“ Chư Hiển-giả ! Tận duyên biến hoại 
Một giai đoạn thế giới của mình 
Chuyên hoại, phần lớn hữu tình 
A-Phát-Sa-Rá (¡) tái sinh cõi này 
Quang- -Âm Thiên (1), tại đây nuôi sông 
Bằng hỷ lạc, tự chiếu hảo quang 
Bay lượn tự tại không gian 
Sống lâu tại đó, vinh quang, an lành. 


Chư Hiền giả ! ! Lập thành thế giới 
Sau thời gian trông đợi rất lâu 
Thế giới mới, rất rộng cao 
Phạm Cung được hiện, nhưng nào có ai Ì 
Cung trống rỗng, hôm mai hoang vắng. 
Một hữu tình đã tận phước duyên 


(1) :Abhassara : Quang-Âm Thiên (cõi trời Quang Âm) 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 034 


Mạng chung từ Quang-Âm Thiên 
Sinh qua Cung Phạm tức liền, ý sinh 
Nuôi mạng sống cũng bằng hỷ lạc 
Thân tốt đẹp, tự phát hào quang 
Bay lượn khắp chôn dễ dàng 
Và sống trong sự vinh quang khá dài. 


Sau thời gian sông hoài như vậy 
Hữu tình ấy chán ngấy, chăng vui 
Nên khởi ước vọng khôn nguôi 
Mong sao được đón những người mới sinh. 
Lúc bấy giờ hữu tình nhiều vị 
Thọ mạng tận, phước quý tận duyên 
Mạng chung từ Quang-Âm Thiên 
Sinh qua Cung Phạm kết duyên bạn lành 
Hữu tình ấy cũng sinh từ ý 
Nuôi mạng sống băng hỷ, phi hành 
Hào quang tự chiếu quanh mình 
Sống vậy trong sự quang vinh khá dài. 
Chư Hiền giả ! Lúc này tại đó 
Vị hữu tình đã có đầu tiên 
Phát sinh tư tưởng tự nhiên : 

“ Ta là Tối Thắng, Phạm Thiên cõi này 
Sáng Tạo Chủ, Toàn Năng, Thượng Đề 
Hóa Sanh Chủ, Chúa Tế Phạm Cung 

Với hữu tình đã sống chung 
Ta là Tổ Phụ, đã từng trãi qua 
Chúng hữu tình do ta sinh họ 
Vì sao vậy ? Bởi họ đến sau 
Do ta khởi niệm nguyện cầu 
Mong cho có bạn, đỡ sầu, tiêu đao. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 035 


Các hữu tình đến sau cũng nghĩ : 
Chính vị ấy là vị Phạm Thiên 
Biến Nhãn, Tối Thắng, Thượng Tiên 
Chúa Tế, Tổ Phụ, Cha hiền chúng ta 
Vì sao vậy ? Sinh qua đã thấy 
Có vị ấy ngự tại Phạm Cung 
Hóa Sanh, Sáng Tạo muôn trùng 
Chính từ vị Ấy, ta cùng được sinh. 


17. Chư Hiền giả ! Hữu tình có trước 
Nhiều phước tướng, sông được lâu hơn 
Uy quyền cũng có nhiều hơn 
Các hữu tình khác thân đơn ít quyền 
Sống ngắn hơn, phước duyên cũng ít 
Tướng hảo ít, thọ mạng lại cùng. 
Hết phước sông tại Phạm Cung 
Chịu sự biến dịch phải cùng thác sanh. 
Các Hiển-giả ! Ngọn ngành thuyết ấy 
Được quý vị tin vậy phải không 2 ” 
Họ đã trả lời thực lòng : 
“ Kiều-Đàm Tôn-giả ! Ở trong chuyện rồi 
Chúng tôi nghe về lời Tôn-giả 
Nói với Phất-Ga-Vá du gia : 
“Này Phất-Ga-Vá ! Chính Ta 
Biết rõ thế giới đâu là khởi nguyên 
Ta hiện tiên biết hơn thế ấy 
Biết như vậy, Ta không chấp rày 
Vì không chấp trước điều này 
Tự thân thấu hiểu đủ đây tịnh an, 
Sự an tịnh dễ dàng chứng ngộ 
Nên không rơi vào chỗ lỗi lầm'. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 036 
18. 


Phất-Ga-Vá ! Cõi thăng trầm 
Có tà Phạm-chí, sai lầm Sa-môn 
Với thiên kiến bảo tôn, tuyên bố : 
Tin vào chỗ thế giới khởi nguyên 
Là do Nhiễm Hoặc tự nhiên 
Bởi các dục lạc liên miên, tạo thành 2° 
Được Ta hỏi ngọn ngành khúc chiết 
Về chỉ tiết thế giới khởi nguyên 
Nhiễm hoặc bởi dục lạc liền 
Chấp kiến họ vẫn giữ tuyên phải không 2 
Họ xác nhận mà không cần nghĩ. 
Ta lại hỏi các vị ấy ngay : 
“ Sao chư Hiền giả Xưa nay 
Dựa vào truyền thống trình bày thuyết riêng 
Về thế giới khởi nguyên, chấp chất : 
“Do nhiễm hoặc dục lạc? như vầy . 
Nghe Ta hỏi, các vị này 
Không thể giải đáp, ngồi ngây ra nhìn, 
Rồi nhờ Ta tận tình giảng giải 
Yêu cầu ấy, Ta đã giảng liền : 
“ Đã có những hạng chư Thiên 
Nhiễm hoặc dục lạc, tâm liền mê say 
Trong hí tiễu miệt mài dục lạc 
Sống lâu ngày biếng nhác nhiễm sa 
Khít-Đa-Pá-Đô-SI-Ka (¡) 
Một tên đề gọi hạng là chư Thiên 
Sống mê say nên liền thất niệm 
Do thất niệm, từ bỏ thân này 


(1) : KhiddàpadosiRà ( bị nhiễm hoặc bởi dục lạc ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 037 


Chư Hiền-giả ! Nhờ duyên may 
Vị ấy sinh đến chỗ này, an nơi 
Khi đến tuổi, đến thời từ bỏ 
Biệt gia đình, giòng họ, thân nhân 
Nhờ chánh ức niệm, tinh cần 
Nhờ không phóng dật, nên tâm nhập thiền 
Khi nhập định thì liền nhớ đủ 
Chỉ một kiếp quá khứ kẻ liền. 
Nói rằng : “Có những chư Thiên 
Không nhiễm dục lạc triền miên lâu dài 
Không nhiễm hoặc mê say hí tiểu 
Không thất niệm, khỏi chịu thác sanh 
Được sống kiên cố, thường hằng 
Còn ta thì chịu nhọc nhẳn thác sanh 
Do mê say ngọn ngành dục lạc 
Nên thất niệm, cõi khác sanh vào". 
Này các Hiền-giả ! Đuôi đầu 
Sự việc các vị không sao hiểu liền, 
Nhưng thế giới khởi nguyên, chấp chặt 
“Do nhiễm hoặc dục lạc” phải không ? ” 
Họ đã trả lời thực lòng : 
“ Kiều-Đàm Tôn-giả ! Ở trong chuyện rồi 
Chúng tôi nghe về lời Tôn-giả 
Nói với Phất-Ga-Vá du gia : 
“Này Phất-Ga-Vá ! Chính Ta 
Biết rõ thế giới đâu là khởi nguyên 
Ta hiện tiên biết hơn thể ấy 
Biết như vậy, Ta không chấp rày 
Vì không chấp trước điều này 
Tự thân thấu hiểu đủ đây tịnh an, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 038 


Sự an tịnh dễ dàng chứng ngộ 
Nên không rơi vào chỗ lỗi lầm ” 


19. Phất-Ga-Vá ! Šúi thăng trầm 
Có tà Phạm-chí, saI lầm Sa-môn 
Với thiên kiến bảo tôn, tuyên bố : 
Tin vào chỗ thế giới khởi nguyên 
Dựa vào truyền thống, thuyết riêng 
“Nhiễm hoặc tâm trí', có liền nguyên do. 
Ta đến họ, hỏi cho: được 1õ : 
“ Chư Hin-giả tuyên bố khư khư 
Khởi nguyên thế giới do từ 
“Nhiễm hoặc tâm trí” thuận vì phải không ? ” 
Họ xác nhận mà không cần nghĩ. 
Nhưng khi hỏi các vị tại sao 
Lại tuyên bố vậy cùng nhau 
Thì các vị ấy lắc đầu chịu thua. 
Rồi trái lại, họ đưa thắc mắc 
Nhờ Như Lai giải đáp việc này. 
Như Lai đã giảng giải ngay : 

“ Này các Hiền-giả ! Như vầy, đầu tiên 
Thành hình thuyết khởi nguyên thế giới 
Mà các vị biết tới lâu xa : 

“ Ma-Nô-Pá-Đô-SI-Ka (¡) 

Là tên một hạng cũng là chư Thiên 
Bị nhiễm hoặc căn nguyên tâm trí 
Sống lâu ngày nung chí hận thù 

Đồ ky, oán ghét muôn thu 
Thân, tâm mệt mỏi, chúng từ bỏ thân 


(1) : Manopadosikà ( nhiễm hoặc bởi tâm trí ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 039 


Một hữu tình trong hàng của chúng 
Từ bỏ thân, sanh đúng cõi này 
Khi đến an trú tại đây 
Xuất gia tu tập đêm ngày nhất tâm 
Chánh ức niệm, suy tầm, cần mẫn 
Không phóng dật, tinh tấn, nhập thiền 
Khi nhập định, tâm tịnh yên 
Nhớ kiếp gần nhất kế liền kiếp đây. 
Vị ấy nói : “Đó đây Thiên chúng 
Do tâm trí không nhiễm lỗi lầm 
Tâm không oán ghét do sân 
Cũng không đô ky, thân tâm an lành 
Vị ấy không thác sanh, từ bỏ 
Sống vĩnh hằng, kiên cố, thường còn. 
Chúng ta đời sống mỏi mòn 
Tâm trí nhiễm hoặc, oán hờn ghét ganh 
Thân, tâm mệt, thác sanh cõi nọ 
Sống Vô Thường, yếu thọ, biến thiên. 
Này các Hiền-giả hiện tiền ! 
Do đây, các vị chấp liền thuyết trên 
Về thế giới khởi nguyên, chấp chặt : 
“Do nhiễm hoặc tâm trí”, phải không ? 
Họ đã trả lời thực lòng : 
“ Kiều-Đàm Tôn-giả ! Ở trong chuyện rồi 
Chúng tôi nghe về lời Tôn-giả 
Nói với Phất-Ga-Vá du gia : 
“ Này Phất-Ga-Vá ! Chính Ta 
Biết rõ thế giới đâu là khởi nguyên 
Ta hiện tiền biết hơn thế ấy 
Biết như vậy, Ta không chấp rày 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 040 


20. 


Vì không chấp trước điều này 
Tự thân thấu hiểu đủ đây tịnh an, 
Sự an tịnh dễ dàng chứng ngộ 
Nên không rơi vào chỗ lỗi lầm ”. 


Phất-Ga-Vá ! Cõi thăng trầm 
Có tà Phạm-chí, sai lầm Sa-môn 
Với thiên kiến bảo tôn, tuyên bố : 
Tin vào chỗ thế giới khởi nguyên 
Do “Vô Nhân sanh" là duyên. 
Như Lai đến họ hỏi liền chuyện đây : 
“ Chư Hiền-giả xưa nay chấp kiến 
Thế giới hiện do “Vô nhân sanh? 
Điều đó có đúng hay chăng ? ” 
Họ đã xác nhận điều hằng tin sâu. 
Ta lại hỏi : “Tại sao tin thế ? ” 
Họ không thể giải thích điều này 
Lại còn hỏi lại Như Lai 
Nên Như Lai đã trình bày rõ ra : 
“ Chư Hiền-giả ! Trải qua được biết 
“Vô nhân sanh” học thuyết thành hình : 
Có những Chư Thiên hóa sinh 
Thường gọi “Vô Tưởng Hữu Tình" là tên 
Một tưởng niệm khởi lên trong họ 
Liền từ bỏ thân của chư Thiên 
Cõi này sinh đến do duyên 
Khi đã đến tuôi thì liền xuất gia 
Khi xuất gia, vị này từ bỏ 
Biệt gia đình, giòng họ, người thân 
Nhờ không phóng dật, tinh cần 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 041 


Nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập thiền 
Khi nhập định, ý riêng liền khởi 
Nhớ đến thời tưởng niệm phát sinh 
Nói rằng : 'Do Vô Nhân sinh 
Bản ngã, thế giới của mình thật hay. 
Vì sao thế ? Vì nay tôi Có 
Trước đây tôi chăng có hiện bày 
Từ trạng thái Không Có này 
Tôi đã thực sự thành ngay hữu tình). 
Các Hiền-giả đinh ninh chấp kỹ 


“Vô nhân sanh? thuyết lý phải không ? ”. 


Họ đã trả lời thực lòng : 

“ Kiều-Đàm Tôn-giả ! Ở trong chuyện rồi 
Chúng tôi nghe về lời Tôn-giả 
Nói với Phất-Ga-Vá du gia : 

“ Này Phất-Ga-Vá ! Chính Ta 
Biết rõ thế giới đâu là khởi nguyên 
Ta hiện tiền biết hơn thế ấy 
Biết như vậy, Ta không chấp rày 
Vì không chấp trước điều này 
Tự thân thấu hiểu đủ đây tịnh an, 
Sự an tịnh dễ dàng chứng ngộ 
Nên không rơi vào chỗ lỗi lâm ”. 
21, Phất-Ga-Vá ! Với công tâm 
Ta tuyên bố vậy đề nhằm giảng ra 
Quan niệm Ta như vây, giải kỹ 
Nhưng một số Phạm-chí, Sa-môn 
Bài xích một cách trống không 


Giả dối, hư ngụy, không thông chánh tà : 


“ Gô-Ta-Ma Sa-môn Tôn giả 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LỄ (Pàtika) * MLH - 042 


Cùng đệ tử, tất cả đảo điên 
Sa-môn tuyên bố ý riêng : 
“AI đạt giải thoát, vẹn tuyền tịnh thanh 
Khi vị ấy hiểu rành thuộc tính : 
Mọi vật là bất tịnh” — như vây. 
Nhưng Phất-Ga-Vá ! Ta đây 
Không bao giờ nói điều này như trên. 
Ta nói lên một điều, ý khác : 
° Ai đạt đến giải thoát, tịnh thanh 
Khi nào vị ấy biết rành : 
Mọi vật thanh tịnh” — xoay quanh chủ đề 
— “ Bạch Thế Tôn ! Bàn về điều đó 
Thì chính họ điên đảo, ngụy tà 
Khi họ chỉ trích Phật Đà 
Cùng chư Phích-Khú Tăng-g1à nói chung. 
Con tin tưởng, vô cùng hoan hỷ 
Răng Thế Tôn sẽ chỉ dẫn con 
Thanh tịnh, giải thoát vuông tròn ”. 


»”° 
* 


— “ Này Phất-Ga- Vá ! Cũng còn gian nan 
Khi ngươi đã hoàn toàn chấp chặt 
Các kiến giải sai khác với Ta 

Kham nhãn mọi viêc khác xa 
Mục tiêu hướng đến cũng là khác nhau, 
Được huấn luyện dựa vào phương pháp 
Cũng sai khác để đạt mục tiêu 
Là giải thoát, thanh tịnh nhiều 
Phất-Ga-Vá hãy đặt điều tín tâm 
Ở Như Lai, để tầm hướng thượng 
Khéo giữ lòng tin tưởng nơi Ta ”. 
—“ Bạch đức Thế Tôn Phật Đà ! 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 24 : BA LÊ (Pàtika) * MLH - 043 


Với con, thật khó trải qua hành trì 
Theo Chánh Pháp, thực thi từng bước 
Để đạt được giải thoát, tịnh thanh. 

( Nhưng xin Thế Tôn chứng minh ) 

Ít nhất con cũng chí thành vững tin 
Vào Thế Tôn, giữ gìn chân thật 
Lồng tin tưởng son sắt của con ”. 

Được nghe từ đức Thế Tôn 

Thuyết giảng phương tiện pháp môn độ đời, 
Phất-Ga-Vá, tức người du sĩ 
Rất hoan hỷ tín thọ lời vàng 

Của đức Thế Tôn dạy ban 
Nêu rõ chân lý minh quang tuyệt vời ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh số 24 : BA-LÊ — Pàtika-sutta ) 


25. Kinh ƯU-ĐÀM-BÀ-LA 
SU TU HONG 
( Udumbarikà S1hanàda-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ , Thế Tôn Giác Giả () 
Trú Vương-Xá — Ra-Chá-Ga-Ha (2) 
Trên núi Ghít-Chá-Ku-Ta (3) 
Tức Kỳ-Xà-Quật hay là Linh Sơn (3). 
Lúc ấy vườn Nữ Hoàng vương giả 
Tên là U-Đum-Bá-RiI-Ka (4) 
( Hay tên Uu-Đàm-Bà-La (4) 
Cho đoàn du-sĩ trú qua an toàn 
Tại đây khoảng ba ngàn du sĩ 
Đang Đại hội, âm ỉ nói, la. 
Có du sĩNI-Rô-Tha (5) 
Cũng được gọi NI-Câu-Đà (5) tộc danh. 


Lúc bấy giờ chàng Sanh-Tha-Ná (6) 
Là Gia-chủ, người đã quyy 
Kính ngưỡng đức Chánh Biên Tri (7) 


(1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phát : Araham 
(Úng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đăng 
Chánh Giác), VỤjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugato 
(Thiện Thệ), Lokavidà ( Thế Gian Giải ), Anuftaro (Vô Thượng S1), 
Purisadarmmasàrathi ( Điêu N. gự Trượng Phu), Satthàdevamanus- 
sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phát-Đà), Bhagavà ( Thé Tôn }. 
(2) : Thành Vương-Xá - Ràjagaha, thủ phủ nước Ma- Kiệt-Đà. 
(3) : Núi GJjhakùta hay núi Kỳ-Xà-Quật, Linh Thứu, Linh Sơn. 
(4) :Vườn Nữ Hoàng Udumbarikà (Uu-Đàm-Bà-La). 

(5): Du-sĩ ngoại đạo Nigrodha ( Ni-câu-đà ). 
(6) : Vị Thiện Nam Sandhana ( Tán-đàả-na ). 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... *MLH — 046 





Vào buổi chiều mát, ra đi khỏi thành 
Đến yết kiến Trọn Lành Thiện Thệ //) 
Tại Linh Thứu (3), đảnh lễ vẫn an. 

Nhưng vị Gia chủ nghĩ rằng : 

“Nay không phải lúc ta sang gặp Ngài 
Thế Tôn nay cùng chư Tăng Bảo 
Đang tịnh cư hành đạo, lặng yên 

Các ngài đang lúc định thiên. 

Ta nay rảnh rỗi, hãy liền đi sang 
Vườn Nữ Hoàng dành cho du-sĩ 
Đề thăm vị tên Ní-Rô-Tha'. 

Rồi Gia-chủ Sanh-Tha-Na 4) 

Đến U-Đúm-Bá-Ri-Ka (4) vườn này. 


2. Tại nơi đây, rất đông du-sĩ 
Cùng với vị tên Ní-Rô-Tha (5) 
Đang lúc Đại-hội diễn ra 
Tất cả lớn tiếng cãi, la ồn ào 
Kẻ cất cao giọng bàn phiếm luận 
Người thì muốn nói chuyện bên đường 
Chuyện phiếm vô ích tầm thường 
Hay toàn những chuyện để vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 
Đồ ăn, thức uông, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 
Câu chuyện tạp thoại, các phương dị đồng 


l& 2 & (3) & (4) & (5) & (6) : Xem chú thích ở trang trước. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 047 Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 048 





Về hiện hữu hay không hiện hữu Hay toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện tân cựu đủ thứ tâm phào. Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
3, Thấy Sanh-Tha-Na đi vào Chuyện đại thân, bách tính, chiên tranh 


Ông Ni-Rô-Thá hướng vào chúng đây v6 TÔ I0 DUỤU 

Căn dặn răng : “ Hiện nay Gia-chủ Đô " thức ĐÓNG; XOHY quanh vải, mùng 

Sanh-Tha-Na, đệ tử của ông VỆ quốc độ, anh hùng ĐỀU biêu 
Gô-Ta-Ma Đại Sa-môn Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 

Hiện trạng thê giới, đại dương 

Câu chuyện tạp thoại, các phương dị đồng 
Về hiện hữu hay không hiện hữu 
Chuyện tân cựu đủ thứ tầm phào. 


Hiện nay vị ấy bước dồn đến ta. 
Người này là Tín đồ áo trăng, 
Là Cư-sĩ ưu thắng đáng tôn 

Hãy giữ yên lặng, chớ ồn 


Các đệ tử Đại Sa-môn Kiều-Đàm (1) Nhưng thật sai khác làm sao ! 
Họ chỉ ham từ hòa, an tịnh. Thế Tôn an trú nơi nào tịnh vên 
Nếu biết ta an tịnh nơi này Nơi xa vắng, lâm tuyên tịch mịch 
Gia-chủ có thê đến đây ”. Cánh đồng ít tiếng động ôn ào 
Nghe nói vậy, các vị này lặng yên. Xa mắt người đời nhìn vào 
4. Sanh-Tha-Na đến liền chỗ hội Thích hợp tu tịnh, thanh cao hành trì ”. 
Rồi ông nói lời chúc xã giao s. . Nghe nói vậy, ông Ni-Rô-Thá 
Đoạn ông tìm chỗ ngồi vào Nói với Sanh-Tha-Ná thiện nam : 
Nhìn Ni-Rô-Thá, ông mào đầu ngay : — “ Anh biết Sa-môn Kiều-Đàm 
“ Sai khác thay ! Khi nhiều du sĩ Đã từng đối thoại, luận đàm với ai ? 


Và với ai đạt thành tuệ trí ? 
Trí Sa-môn đã bị hư rồi ! 
Sống với không xứ nơi nơi 
Không giỏi điều khiển mọi thời đám đông 
Ông ta không thể nào đối thoại 
Chỉ đề cập việc ngoại biên thôi. 
Như bò một mắt đơn côi 
(1) : Kiêu-Đàm hay Cô-Đàm phiên âm từ chữ Gotama là họ của Đi vòng quanh, chỉ đi nơi phía ngoài. 
đức Phật Thích Ca Mâu-Ni. ( Đại Sa-môn :Mahà Samano. Này Gia-chủ ! Hãy coi, ta nói : 
Sa-môn là vị xuất gia giữ gìn Phạm hạnh, giới luật ). 


Thuộc ngoại đạo các vị họp đông 
Thì thường xảy ra bất đồng 
Cao giọng lớn tiếng thật ồn diễn ra 
Kẻ hét la, cãi bàn phiếm luận 
Người thì muốn nói chuyện bên đường 
Chuyện phiếm vô ích tầm thường 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH - 049 





Nếu Sa-Môn đến hội chúng này 
Chỉ một câu hỏi, chận ngay 
Sa-Môn không thể nói hay trả lời 
Rồi chúng tôi lăn tròn ông ấy 
Như lăn tròn một cái bình không ”. 
6. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn 
Thiên nhĩ thanh tịnh nghe không sót lời 
Câu chuyện nơi vườn đang đại hội 
NÑi-Rô-Tha nói với Thiện nam. 
Rồi với thần lực phi phàm 
Từ Linh Thứu, đức Kiều-Đàm uy nghiêm 
Đến vườn nuôi loài chim khổông-tước (7) 
Giữa lưng trời, Ngài bước lại qua 
Cạnh sông Su-Ma-Ga-Tha (2). 
Vị du-sĩ Ni-Rô-Tha thấy là 
Đức Phật-Đà trên không đi lại. 
Thấy như vậy, y dặn mọi người : 
“ Các Hiền giả ! Chớ nhiều lời 
Hãy giữ im lặng nghỉ ngơi, chớ ồn 
Gô-Ta-Ma Sa-môn qua lại 
Giữa hư không, chính tại vườn chim. 
Tôn Giả này thích lặng Im 
Tán thán an tịnh, thường tìm tịnh an 
Nều biết rằng nơi đây an tịnh 
Ngài có thể đến chính vườn này. 
Nếu Đại Sa-Môn đến đây 
Chúng ta sẽ hỏi câu này, như sau : 
— “Bạch Thế Tôn ! Pháp nào cao thượng 
Mà Thế Tôn đã hướng dẫn ra 


(1) : Chim không tước là con Công. (2) : Sông Sumàgadhà . 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH - 050 





Huấn dạy đệ tử tịnh hòa 
Đạt đên tịnh lạc trải qua phải tìm 
Là căn bản trang nghiêm Phạm hạnh ?'. 
Các du-sĩ im lặng tuân hành. 


nh: Bấy giờ Thế Tôn Trọn Lành 
Lập tức hiện ở vườn dành du-gia. 
Ni-Rô-Tha đón chào vồn vả : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Ngài đã đến đây. 
Chúng con xin kính mừng Ngài 
Lâu lắm không được đón Ngài quang lâm. 
Đây là chỗ thành tâm soạn sẵn 
Cung thỉnh Đức Chánh Đắng tọa an ”. 
Thế Tôn an tọa nghiêm trang 
Du sĩ lẫy ghế thấp hơn đề ngồi . 
Đức Thế Tôn mở lời hỏi chuyện : 
— “Ni-Rô-Thá ! Diễn tiến trải qua 
Chuyện øì đang được nói ra ? 
Vấn đề nào được bàn qua nửa chừng ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Tạm ngừng câu chuyện 
Khi chúng con chứng kiến Thế Tôn 
Đang đi qua lại trên không 
Vườn chim công, cạnh bờ sông xuôi giòng. 

Đó là sông Su-Ma-Ga- Thá. 

Thấy sự lạ, chúng con bàn nhau 
Sẽ hỏi Thế Tôn một câu : 

“ Thế Tôn huấn dạy pháp nào cao minh 

Để đệ tử của mình chứng đạt 

Sự tịnh lạc, Phạm hạnh căn nguyên ?'. 
Vấn đề bàn luận hiện tiền 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25: ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH - 051 





8. 


Đến khi Ngài đến thì liền ngưng ngay ” 


— “NI-Rô-Thá ! Khó thay, du sĩ ! 


Khi các vị kiến giải khác Ta 
Kham nhẫn các việc khác xa 
Theo đuổi mục đích cũng là khác xa 
Được huấn luyện trải qua phương pháp 
Thật sai khác đề hiểu pháp nào 
Ta dùng huấn dạy ra sao 
Đề các đệ tử đạt vào tịnh vên 
Được xác nhận căn nguyên Phạm hạnh. 
Ni-Rô-Thá ! Hãy tránh điều này 
Hãy theo truyền thống ngươi đây 
Tối thắng khổ hạnh — điều này hỏi ra 
Hãy hỏi là : “Trong đời hiện hữu 
Sự thành tựu khổ hạnh thế nào ? 
Sự không thành tựu ra sao ?” 
Các ngươi dễ hiểu hơn vào Pháp Ta ” 
Nghe như vậy, hét la lớn tiếng 
Các du-sĩ hiện diện nói liền : 
“ Thật là hy hữu, nhiệm huyền 
Thật là kỳ diệu, hiện tiền xảy ra : 
Uy lực Gô-Ta-Ma Tôn Giả 
Đại thần lực cao cả, uy linh 
Không đề cập giáo lý mình 
Đề nghị thảo luận giáo trình người ta ”. 
Ni-Rô-Tha yêu cầu im lặng 
Rồi bạch đắng Chánh Đẳng Giác rằng : 
— “ Bạch đức Thế Tôn ! Thường hằng 
Chúng con thuyết giảng về căn bản vì : 
Sống khô hạnh, chấp trì khổ hạnh 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 052 





Nhưng không hiểu khổ hạnh tựu thành 
Không hiểu sự không tựu thành 
Kính mong Thiện Thệ chỉ rành chúng con ” 
— *Ni-Rô-Thá ! Vẫn còn có cảnh 
Nhiều người tu khổ hạnh đáng buồn 
Sống lõa thê, thân trần truồng 
Họ sống phóng túng, luông tuông lễ nghi 
Hành khổ hạnh nhưng vì không hiểu 
Cứ thực hành theo kiểu lôi thôi 
* Hoặc cách đứng ăn không ngồi 
* Đứng đại tiểu tiện, ăn rồi liễm tay 
* Đi khất thực, đứng ngay chăng bước 
* Không nhận thức ăn trước khi đi 
* Không nhận thức ăn riêng chi 
*. Mời ăn không nhận, sợ vì dành riêng 
*- Hai người đang hiện tiền ăn uống 
Một người cho không muốn nhận quả 
* Không nhận từ những đàn bà 
Đang cho con bú hoặc là có thai 
Sợ đứa trẻ thiệt thòi dinh dưỡng 
* Không nhận phần từ hướng đi quyên 
Khi có nạn đói trong miền 
Sợ rằng xén bớt phần tuyên nạn nhân 
* Không nhận, sợ mất phần gia súc 
Khi chó , mèo... đang chực thức ăn 
Không ăn cá, thịt lộn chen 
Không uống rượu nấu, rượu men sa đà 
Chỉ nhận ăn mỗi nhà một miếng 
Hoặc hai nhà hai miếng, dùng qua 
Hoặc nhận ăn tại bảy nhà 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 053 





Chỉ ăn bảy miếng cho qua đói lòng 
Hoặc nuôi sống chỉ mong một bát 
Hoặc hai bát... bảy bát thí phần 

Chỉ ăn mỗi ngày một lần 

Hai ngày một bữa, một tuần mới ăn, 
Hoặc vị ấy tinh cần tiết chế 
Nửa tháng lệ một bữa ăn qua. 


Khổ hạnh, ăn mặc qua loa 
Tạm che thân hoặc đỡ qua đói lòng 
Ăn để sống, chỉ là cỏ lúa 
Ăn hạt cải, lúa tắc, bột vừng 
Ăn gạo xấu, ăn trâu dừng 
Ăn nước bột gạo, măng rừng, rễ cây 
Ăn phân bò, trái cây rụng xuống 
Ăn da vụn, ăn cỏ qua ngày. 


Vị ấy mặc áo thô gai 
Hoặc vải liệm xác ở ngoài tha ma 
Ti-ta-ca vỏ cây làm áo 
Da sơn dương, phấn tảo mặc thường 
Bên bằng nhiều mảnh sơn dương 
Hoặc áo bằng cỏ cát tường kết ( chung 
Áo vỏ cây, áo từng miêng gỖ 
Áo tóc bện gia cô thành mền 
Đuôi ngựa bện thành áo bền 
Không cạo râu tóc, nhồ liền tóc râu 
Hạnh không ngồi, bao lâu vẫn đứng 
Ngôi chò hỏ, , ĐIỮ vững kiểu này 
Thường nằm ngủ trên đống gai 
Bạ đâu năm đó, người đây bụi dơ, 
Ngủ ngoài trời, vật vờ năm đất 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 054 





Ăn uề vật, nước tiểu trâu bò 
Ăn phân bò, ăn đất tro, 

Nước lạnh không uống, tắm cho ba lần 
Xuống dưới nước đầm thân tắm gội 
Mong sạch tội, tục lệ lâu đời. 

Những người khổ hạnh mọi nơi 

Theo truyền thống họ, chăng dời chấp danh. 
Ni-Rô-Thá ! Thực hành như vậy 
Ngươi nghĩ đấy thành tựu hay không ? ” 
— “ Là thành tựu, bạch Thế Tôn ! 

Khổ hạnh, không phải là không tựu thành ”. 

— “MNI-Rô-Thá ! Tựu thành như vậy 
Sự cấu uế nhiều loại đến, như : 
* Một vị khổ hạnh siêng tu 

VỊ â ấy hoan hỷ, tâm tư thỏa liền 
Là cầu uế người chuyên khổ hạnh. 

* Lại còn nữa, khổ hạnh vị này 

Khen mình chê người thắng tay 

Là cấu uề của người này khổ tu. 

*- Người mặc dù thực hành khổ hạnh 
Do khổ hạnh trở thành mê say 

Nhiễm trước, phóng dật có đầy 

Đó là cấu uề người này khổ tu. 


10. * Vị khổ tu được nhiều kính trọng 
Được cúng dường, danh vọng có dư 
Do thọ nhận, được nhàn cư 
Trở nên hoan hỷ, tâm tư thỏa liền 
Là câu uế người chuyên khổ hạnh. 
* Người khổ hạnh được trọng, cúng dường 
Khen mình chê người chăng nương 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 055 





Là cấu uề của người thường khổ tu. 
* Người khổ tu được nhiều kính trọng 
Được cúng dường, danh vọng có ngay 
Chấp trước, phóng dật, mê say 
Là cấu uề của người này khổ tu. 
* Người khổ tu khi ăn, phân biệt : 
Món ưa thích, tham tiếc cho mình 
Nắm giữ chấp trước đinh ninh. 
Món không thích hợp, có tình chê bai. 
Không thấy răng điều này nguy hiểm 
Đó là điểm không giải thoát ra. 
Như vậy, này Ni-Rô-Tha ! 
Là những cấu uề của nhà khổ tu. 


* Lại nữa, người khổ tu mong ước 
Được cung kính và được cúng dường 
Nghĩ răng : “Các vị để vương 
Cũng sẽ cung kính thường thường với ta 
Các vị Bà-la-môn (7), Gia-chủ 
Hay Giáo-chủ giáo phái danh gia 
Cũng sẽ cung kính, trọng ta”. 
Đó là cầu uễ của nhà khổ tu. 


II. Ni-Rô-Thá ! Khổ tu du-sĩ 
Thường chống báng Phạm-chí (7), Sa-môn 
Răng : “Các vị ây sinh tồn 
Ăn đủ mọi thứ hạt dồn trữ đây 
Hạt giống này sinh từ rễ tốt 
Hạt từ nhành, từ đốt cây sinh 
Hạt giống từ chiết cây sinh 
Hạt giống từ hạt giống sinh vẹn tuyên. 


(1l): Bàn-Môn hay Phạm-Chí tức là Bà-La-Môn. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 056 





Được nhai nghiền với hàm tầm sét 
Không bánh xe, kẽo kẹt thường làm 
Được gọi là xương quai hàm 
Mọi người gọi đó ly phàm Sa-môn'. 
Ni-Rô-Thá ! Tâm tồn như thế 
Là cấu uề của người khổ tu. 
+ Vị khổ hạnh thấy người tu 
Sa-môn, Phạm-chí ôn nhu, khiêm nhường 
Các gia đình cúng dường, trọng nể 
Thường đảnh lễ các vị nói trên 
Người khổ hạnh khởi ý lên : 
“Sao các Cla-chủ lại chuyên cúng dường 
Cung kính, lễ, tán dương bọn họ 
Những người có đủ thứ uống ăn 
Mà sao họ không ân cần 
Kính trọng, lễ bái, đành phần cho ta ?” 
Hay ganh ghét, tâm tà tật đỗ 
Là câu uế người khổ hạnh này. 


* Lại nữa, khổ hạnh vị đây 

Trở thành ngồi giữa nơi đầy đám đông 
Thành mục tiêu giữa công chúng nọ 
Cấu uế đó người khổ hạnh gây. 
*NI-Rô-Thá ! Lại người này 

Khi đi khất thực giữa ngay xóm nhà 
Không để cho người ta trông thấy : 
“Là khổ hạnh như vậy của ta 

Như vậy khổ hạnh của ta'. 

Đây là cầu uế của nhà khổ tu. 

* Người khổ tu làm như bí mật 
Khi được hỏi việc rất dễ thông : 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 057 





“Có chấp nhận việc này không ?' 
Trả lời răng “Có”, dù không hài lòng. 
Hoặc trả lời là : “Không chấp nhận” 
Tuy chấp nhận, vừa bụng hài lòng. 
Cô tình nói láo : Có, không 
Là cấu uề của người giòng khổ tu. 
12. Ni-Rô-Thá ! Cho dù Ta thuyết 
Hay đệ tử ta thuyết pháp ra 
Dùng một phương pháp sâu xa 
Đáng được chấp nhận ; thì nhà khổ tu 
Không chấp nhận, cho dù biết đúng 
Là cấu uề của chúng khổ tu. 
* Có người khổ hạnh siêng tu 
Nhưng hay tức giận, oán thù trái oan 
Là cầu uế của hàng khổ hạnh. 
* Người khổ hạnh hay có dối lừa 
Tật đó, bần tiện không chừa 
Ngụy trá, giảo hoạt, có thừa mạn kiêu 
Tánh khó dạy và nhiều ác ý 
Bị ác ý chỉ phối ngập tràn 
Tà kiến, tư tưởng cực đoan 
Chấp trước kinh nghiệm mình đang dựa vào 
Khó giải thoát, cứng đầu như thế 
Là câu uế của kẻ khổ tu. 
Ni-Rô-Thá ! Với vô tư 
Ngươi nghĩ khổ hạnh đến từ gồm trong 
Là cấu uề hay không cấu uế ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Như thế nói chung 
Thật là cầu uế, khó dung 
Không phải không cấu uế cùng người tu. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH - 058 





Có nhiều người đang tu khổ hạnh 
Dẫy đầy cảnh cấu uế họ làm 
Nói gì đến uế sân tham 
Thứ này thứ nọ, chẳng tàm quý chỉ ”. 


13 — “ NÑI-Rô-Thá ! Vậy thì ngược lại : 
Người khổ hạnh hăng hái thực hành 
*- Sự không hoan hỷ phát sanh 
Tâm tư không thỏa mãn dành khổ tu 
Không hoan hỷ, tâm tư không thỏa 
Vì khổ hạnh, hành giả vị này 
Đạt được thanh tịnh điều đây. 

* Lại nữa, khổ hạnh người này, mọi nơi 
Không khen mình chê người, như vậy 
Thì vị ấy thanh tịnh điều đây. 

* Hoặc nhờ tu khổ hạnh này 
Đã không nhiễm trước, mê say, luông tuồng 
Vị ấy được cúng dường, cung kính 
Có danh vọng, nhưng chính là người 
Không hề thỏa thuê, vui cười 
Cũng lại không có chê người khen ta. 
* Người khổ hạnh dẫu là có đủ 
Sự cung kính, tín chủ cúng dường 
Được nhiều danh vọng, tán đương 
Lại không nhiễm trước, không thường mê say 
Và vị này cũng không phóng dật 
Được thanh tịnh trong tất cả thời. 
* Lại nữa, khổ hạnh một người 
Vốn không phân biệt vào thời thức ăn 
Nghĩ : “Món ăn dù không hay thích 
Cũng có ích, chỉ đề nuôi thân”. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH - 059 





Cho nên đối với thức ăn 
Vị ấy không thích cũng hằng không chê. 
Các món ăn thuộc về sở thích 
Vị ấy cũng không tích chứa riêng 
Không tham đăm, chấp trước, phiền 
Vì thấy nguy hiểm đi liền ở trong. 
Phân biệt chúng là không giải thoát 
Không thọ hưởng sẽ lạc an ngay. 
Vị ấy trong trường hợp này 
Đạt được thanh tịnh đủ đây, VUI tươi. 
*_Ni-Rô-Thá ! Một người khổ hạnh 
Không mong ước được cảnh an tường 
Được các vua chúa cúng dường 
Đại thần, Phạm-chí cũng thường tán dương 
Sát-Đế-Ly (¡), bốn phương Gia-chủ 
Các Giáo-chủ giáo phái kính nhường 
Vì không mong ước phô trương 
Nên được thanh tịnh trong trường hợp đây. 


14. * Lại khổ hạnh người này bình thản 
Không chống báng Phạm-chí, Sa-môn 
Rêu rao bêu xâu nói dồn 
Về chuyện ăn uống, vọng ngôn bao lần 
Ăn mọi thứ về phần hạt : giông 
Ví xương hàm trông giống máy nghiên. 
Do không phỉ báng đảo điên 
Trường hợp như vậy, được liền tịnh thanh. 
*_Ni-Rô-Thá ! Người lành khô hạnh 


(1): Sát-Lky hay Sát- Đé- -LÙy -Khaftiyà : Giai cấp Vua chúa quan 
quyển, đứng thứ hai (sau Bà-la-môn) trong 4 giai cấp bất di 
bắt dịch của Ấn Độ, theo Kinh Vệ-Đà của Bà-la-môn Giáo. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 060 





Không tật đó, sanh nạnh, ghét dồn 
Khi thấy Phạm-chí, Sa-môn 
Được các Gia-chủ kính tôn, cúng dường 
Dù họ không tán dương, cung dưỡng 
Người chí hướng khổ hạnh như ta. 
Vị ấy, trường hợp này là 
Một người thanh tịnh an hòa khổ tu. 
* Vị khổ hạnh mặc dù được trọng 
Có danh vọng, cung kính, cúng dường 
Vị ấy vẫn giữ tâm thường 
Không chê người, chẵng tán đương về mình 
Vị ấy không tự mình nhiễm trước 
Không phóng dật, triền phược, mê say 
Ni-Rô-Thá ! Khổ hạnh này 
Được thanh tịnh, bởi điều đây thiện lành. 
* Lại nữa. vị thực hành khổ hạnh 
Không kiêu hãnh ngồi giữa đám đông 
Khi đi khất thực thuận đồng 
Vẫn giữ thân ý một lòng thản nhiên 
Không dấu diễm, người liền trông thấy : 
“Là khổ hạnh như vậy của ta'. 
Không làm ra vẻ như ta 
Có việc bí mật hay là chuyện riêng 
Khi chấp nhận, nói liền rằng : “Có? 
Không chấp nhận, nói rõ là : 'Không'. 


lế: Khi Như Lai thuyết pháp xong 
Hay các đệ tử tinh thông pháp lành 
Đã thuyết giảng giải rành nghĩa lý 
Cho các vị khổ hạnh kể trên 
Đã dùng phương pháp vững bền 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH —- 061 





Và các vị ấy nói lên tán đồng 
Những sự việc thực lòng như vậy 
Các vị ấy xứng đáng tịnh thanh. 
* Các vị khổ hạnh tâm lành 
Không hề tức giận, không sanh oán cừu 
Không giả dối, không mưu lừa đảo 
Không tật đô, không giảo hoạt nào 
Không ngụy trá, không cứng đầu 
Không có ác ý, cơ cầu, mạn kiêu 
Không chi phối bởi điều ác ý 
Không tà kiến, không bị cực đoan 
Cũng không chấp trước trái ngang 
Vào những kinh nghiệm mình đang có này 
Ni-Rô-Thá ! Như vây sự kiện 
Nghĩ sao chuyện khổ hạnh vừa xong ? 
Các vị thanh tịnh hay không 2 ”. 
— “ Bạch Ngài ! Như vậy đều đồng tịnh thanh 
Không phải không trở thành thanh tịnh 
Các khổ hạnh ấy chính đạt vào 
Căn bản, tôi thượng thanh cao ” 
— “Này Ni-Rô-Thá ! Chưa sao đạt thành 
Đến tối thượng, tịnh thanh căn bản 
Chỉ mới đạt nông cạn vỏ ngoài ” 
I6 — “ Bạch đức Thế Tôn ! Lành thay ! 
Nếu được Ngài giảng rõ ngay vân đề 


Đang nói về tối cao, căn bản 
Khiến khổ hạnh đạt được điều này ?” 


— “Này Ni-Rô-Thá ! Ở đây _ 
Có vị khô hạnh tu ngay bôn điêu 
Là bôn pháp triệt tiêu, chê ngự 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 062 





Thế nào bốn chế ngự tịnh thanh 2 
*- Vị ấy không tự sát sanh 
Không bảo người giết, không đành cùng vui. 
* Không khiến xui người nào trộm cắp 
Bản thân không trộm cắp vật, tài 
Không hề tùy hỷ việc này. 

* Cũng không nói láo, đặt bày dối ai, 
Không bảo ai vọng ngôn, ác ngữ 
Không tùy hỷ lời dữ, dối lừa. 

*- Dục tình tham vọng nguyện chừa 
Không xúi người khác tham ưa dục tình 
Chuyện dục tình cũng không tán thán. 
Ni-Rô-Thá ! Viên mãn bốn điều 
Bốn pháp chế ngự, triệt tiêu 
Vị khổ hạnh ấy được nhiêu thảnh thơi 
Chỉ tiến lên, không rơi hạ phẩm. 
Vị ấy lựa nơi vắng lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên, 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma 


Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 
An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH — 063 





Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


17. Năm triển cái dính đeo, từ bỏ 
Với trí tuệ sáng tỏ, quang huy 
Các tâm cấu uế giảm đi 
An trú, biến mãn tức thì một phương 
Câu hữu thường Từ, BI, Hỷ, Xả. 
Phương thứ hai, rồi cả ba, tư 
Cùng khắp thế giới chẳng trừ 
Dưới, trên, ngang thảy phương tử nói chung 
Và khắp cùng đến vô biên giới 
An trú với tâm câu hữu Từ 
Quảng đại, vô biên, như như 
Không sân, không hận, khoan thư giữ mình. 
Tiếp hành trình, vị này an trú 
Tâm câu hữu BỊ, Hÿ,, Xá luôn 
Biến mãn với cả bốn phương 
Vô biên, quảng đại, không thường hận, sân. 
Ni-Rô-Thá ! Những phần vừa kể 
Ngươi nghĩ sao sự thể đành rành 
Thanh tịnh hay không tịnh thanh 2 ” 
— “ Bạch Ngài ! Như vậy là thanh tịnh rồi 
Không phải là điều không thanh tịnh 
Đạt căn bản, cứu kính tôi cao ” 
— “Này MNi-Rô-Thá ! Chưa đâu ! 
Các khổ hạnh ấy chưa sao đạt vào 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 064 





Đên tôi thượng thanh cao, căn bản 
Chỉ mới đạt nông cạn vỏ ngoài ”. 


I8. _ — “ Bạch đức Thế Tôn ! Lành thay l 
Nếu được Ngài giảng rõ ngay vân đề 
Như thể nào đạt về căn bản 
Đạt tối thượng khổ hạnh của con ? ”. 
— “ Một vị khổ hạnh đáng tôn 
Bốn pháp chế ngự vuông tròn hành theo 
Thế nào là bốn điều chế ngự 
Để vị ấy được tự tịnh thanh ? 
* Vị ấy không tự sát sanh 
Không bảo người giết, không đành cùng vui. 
* Không khiến xui người nào trộm cắp 
Bản thân không trộm cắp vật, tài 
Không hề tùy hỷ việc này. 

* Cũng không nói láo, đặt bày dối ai, 
Không bảo ai vọng ngôn, ác ngữ 
Không tùy hỷ lời dữ, dối lừa. 

*- Dục tình tham vọng nguyện chừa 
Không xúi người khác tham ưa dục tình 
Chuyện dục tình cũng không tán thán. 
Ni-Rô-Thá ! Viên mãn bốn điều 
Bốn pháp chế ngự, triệt tiêu 
Vị khổ hạnh ấy được nhiêu thảnh thơi 
Chỉ tiến lên, không rơi hạ phẩm. 
Vị ấy lựa nơi vắng lặng yên 
Như rừng tĩnh mịch, lâm viên, 
Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma 
Thời ngọ thực đã qua, rửa bát 
Ngồi kiết già, an lạc, thăng lưng 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 065 





An trú chánh niệm, lâng lâng 
Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham 
Bỏ sân hận, từ tâm thương xót 
Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên 
Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm 
Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng 
Cùng chánh niệm, tĩnh giác, tâm yên 
Gột rửa chúng, được an nhiên 
Từ bỏ trạo cử thì liền tịnh thân 
Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự 
Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm 
Gột rửa tham ái, hận sân 
Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 


Năm triền cái dính đeo, từ bỏ 
Với trí tuệ sáng tỏ, quang huy 
Các tâm cấu uế giảm đi 
An trú, biến mãn tức thì một phương 
Câu hữu thường Từ, BI, Hỷ, Xả (7). 
Phương thứ hai, rồi cả ba ,„ tư 
Cùng khắp thế giới chẳng trừ 
Dưới, trên, ngang thảy phương từ nói chung 
Và khắp cùng đến vô biên giới 
An trú với tâm câu hữu Từ 
Quảng đại, vô biên, như như 
Không sân, không hận, khoan thư giữ mình. 
Tiếp hành trình, vị này an trú 
Tâm câu hữu BI, Hỷ, Xả luôn 
(1) :Tứ Vô Lượng Tâm : Từ ( MeHà ), Bi( Karunà ), 
Hỷ ( Mudità ) và Xã ( Upekkhà ) 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH - 066 





Biến mãn với cả bốn phương 
Vô biên, quảng đại, không thường hận, sân. 
Rồi vị ấy dẫn tâm hướng đến 
Túc Mạng Minh, nhớ đến nhiều đời 
Một, hai... đến vài chục đời 
Trăm, ngàn, vạn, ức... số đời nhiều hơn 
Nhiều thành kiếp, nhiều hơn : hoại kiếp 
Vị ấy nhớ liên tiếp rõ ràng : 
Chỗ kia ta đã sinh sang 
Nơi này đã sống tại làng, tỉnh kia 
Tên như vậy, như kia giòng họ 
Giai cấp đó, thọ khổ lạc vầy 
Tuổi thọ đến mức thế này 
Chết đi sinh lại làng này, quận kia. 
Cứ như vậy, chưa lìa sinh tử 
Thì luân hồi vẫn cứ vần xoay 
Vị ấy nhớ lại đủ đầy 
Đời sống quá khứ đến nay tỏ tường. 
Với các nét đại cương, chi tiết 
Ni-Rô-Thá ! Sự việc như vầy 
Ngươi nghĩ thế nào điều này ? 
Là không thanh tịnh hay rày tịnh thanh 2 ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Tựu thành thanh tịnh 
Đạt căn bản, cứu kính tối cao ”. 
— “Này Ni-Rô-Thá ! Chưa đâu ! 
Các khổ hạnh ấy chưa sao đạt vào 
Đến tối thượng, thanh cao căn bản 
Chỉ mới là gỗ lạn bên ngoài 
Xung quanh cốt lõi của cây ”. 


19—“ Bạch Ngài ! Xin giảng rõ ngay vẫn đề 





Như thế nào đạt về căn bản Ni-Rô-Thá ! Sự kiện đây 


Đạt tối thượng khổ hạnh của con ? ”. Thế nào ngươi nghĩ thắng ngay thực lòng 
— “Ni-Rô-Thá ! Chuyện vẫn còn Là thanh tịnh hay không thanh tịnh ? ”. 
Vị ấy tiếp tục lo toan hành trình — “ Bạch Thế Tôn ! Thanh tịnh đành rành 
Túc-mạng-minh biệt nhiêu đời trước Không phải là không tịnh thanh, 
Có Thiên-nhãn đê được tuệ minh Đạt đên căn bản, đạt thành tôi cao ””. 
Xết về sinh tử chúng sinh —“ Ni-Rô-Thá ! Diệt bao duyên chướng 


Thiên nhãn thuần tịnh, siêu minh thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang, 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn, 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Khổ hạnh đạt tối thượng, căn nguyên 
Chính tử những Pháp diệu huyền 
Như lời ngươi hỏi : “Ngài chuyên dạy gì 2 
Những pháp chi Thế Tôn chứng dự ? 

Và muốn dạy đệ tử các hàng 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý Đề được đạt đến tịnh an 
Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền Căn bản Phạm hạnh hoàn toàn tinh nghiêm 2 
Người này thân hoại, tận duyên Ni-Rô-Thá ! Hãy tìm hiểu kỹ 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, Những điêu trên cao quý chánh chơn 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục Cao thượng hơn, thuần nhât hơn 
Hoặc đọa xứ, thăng thúc nạn tai. Ta dạy đệ tử hành chơn-pháp này 


Đề đạt được như vầy tịnh lạc 


` ^ hi À . hũ Š 
ch lu phôi giới Là căn bản Phạm hạnh thanh cao ”. 


Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 


Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển Được nghe lời giảng nhiệm mâu 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng Các du-sĩ ây ôn ào cả lên 
Sau khi thân hoại mạng chung Giọng phát biêu trở nên lón tiêng : 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời. “ Các Tôn Sư của hiện chúng ta 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết Hoàn toàn bât lực thật mà ! 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang Lời dạy của họ tỏ ra tâm thường 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn Nên chúng ta chăng tường chi cả 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may Ngoài những điêu họ đã dạy ta ”. 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 20. Vị Gia-chủ Sanh-Tha-Na 


Có kết quả chăng giông nhau này. Biết được là các du-gia nơi này 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 069 





Đã bắt đầu để tai nghe pháp 
Đã chú tâm vào các lời Ngài 
Nên Sanh-Tha-Na nói ngay 
Với Ni-Rô-Thá lúc này ngồi ngây : 
— “ Này Hiền giả ! Trước đây ông trách 
Về Thế Tôn một cách sai lầm : 
'Anh biết Sa-môn Kiều-Đàm 
Đã từng đối thoại, luận đàm với ai ? 
Và với ai đạt thành tuệ trí ? 
Trí Sa-môn đã bị hư rồi ! 
Sống với không xứ nơi nơi 
Không giỏi điều khiển mọi thời đám đông 
Ông ta không thể nào đối thoại 
Chỉ đề cập việc ngoại biên thôi. 
Như bò một mắt đơn côi 
Đi vòng quanh, chỉ đi nơi phía ngoài. 
Này Gia-chủ ! Hãy coi, ta nói : 
Nếu Sa-Môn đến hội chúng này 
Chỉ một câu hỏi, chận ngay 
Sa-Môn không thể nói hay trả lời 
Rồi chúng tôi lăn tròn ông ấy 
Như lăn tròn một cái bình không”. 
Nay thì chính đức Thế Tôn 
Chánh Đắng Giác, Đại Sa-Môn trí hiền 
Đã đến đây, hiện tiền giảng giải 
Vậy Hiền giả nay hãy nêu ra 
Chứng minh Thế Tôn Phật Đà 
Không thê lãnh đạo, tỏ ra bất tài 
Như bò đi vòng ngoài, một mắt 
Một câu hỏi được đặt với Ngài 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 070 





Có thể chận đứng được Ngài 
Khiến Ngài không thể nói, hay trả lời ! ”. 
Nghe nói vậy, rối bời lúng túng 
Ni-Rô-Thá bỗng đụng chướng duyên 
Hai vai sụp xuống ưu phiền 
Câm miệng ủ rủ, ngồi yên gục đầu. 
2i. _ Đức Thế Tôn nhìn vào hiện tượng 
Vị du-sĩ tư tưởng ngân ngơ 
Ngài hỏi du-sĩ bấy giờ : 
— “Này Ni-Rô-Thá ! Động cơ thế nào 
Mà ngươi nói tào lao như vậy ? ”. 
— “ Bạch Thế Tôn ! Thật bậy vô cùng 
Thật là ngu ngốc khó dung 
Con quá si ám, đã dùng lời trên ”. 
— “Ni-Rô-Thá ! Cao niên trưởng thượng 
Các du-sĩ tôn trưởng, Tổ sư... 
Ngươi có từng được nghe từ 
Các vị ấy nói vô tư như vầy : 
' Chư Thế Tôn, Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Đăng Giác, trí đũng Phật Đà 
Trong thời quá khứ trải qua 
Thường hay tụ hội, hét la cãi bàn 
Kẻ cất cao giọng toàn phiếm luận 
Người thì muốn nói chuyện bên đường 
Chuyện phiếm vô ích tầm thường 
Hay toàn những chuyện đề vương dông dài 
Chuyện ăn trộm, gái trai, binh lính 
Chuyện đại thần, bách tính, chiến tranh 
Những chuyện làng xóm, thị thành 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 071 





Đồ ăn, thức uống, xoay quanh vải, mùng 
Về quốc độ, anh hùng tiêu biểu 
Hoặc chuyện về hương liệu, hoa hương 
Hiện trạng thế giới, đại đương 
Câu chuyện tạp thoại, các phương dị đồng 
Về hiện hữu hay không hiện hữu 
Chuyện tân cựu đủ thứ trên đời. 
Như ngươi, Sư trưởng của ngươi 
Và các du-sĩ ở nơi đây làm ? 
Hay các hàng Tổ sư, Tôn trưởng 
Nói về các Vô Thượng Thế Tôn 
Thích an trú trong tịnh môn 
Núi rừng tịch mịch, không ôn, sạch trong 
Ít tiếng động, gió đồng thổi mát 
Lánh xa mắt người thích thị phi 
Thích hợp tĩnh tu mọi thì 
Như ta đang sống, tu trì hay chăng ? ” 


— “ Bạch Thế Tôn ! Con hằng được biết 
Các du-sĩ ưu việt niên cao 
Tổ sư, trưởng thượng hàng đầu 
Các vị thường nói về bao vấn đề 
Có nói về Thế Tôn quá khứ 
Không bao giờ qui tụ ồn ào 
Không cãi vả, cất giọng cao 
Cũng không bàn luận nhắm vào thế gian 
Những chuyện phiếm hoàn toàn vô ích 
Như chúng con vẫn thích luận bàn. 
Những bậc Thế Tôn trú an 
Núi rừng tịch mịch, thường nhàn tịnh cư 
Thích hợp cho tĩnh tu, thiền định 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 072 





22. 


Như đời sống thanh tịnh của Ngài ”. 
— “Này Ni-Rô-Thá ! Hiện nay 
Ngươi vốn có trí, dạn dày, tuôi cao 
Có khi nào tự ngươi suy nghĩ : 
“ Chính đức Vô Thượng Sĩ Thế Tôn 
Là bậc Giác ngộ hoàn toàn 
Thuyết giảng giáo pháp để mang lợi nhiều 
Đến giác ngộ, để điều phục khắp 
Giảng giáo pháp điều phục đễ dàng 
An Chỉ, giảng pháp chỉ an 
Thế Tôn đã đến hoàn toàn bờ kia, 
Pháp đưa đến bờ kia thuyết giảng 
Ngài viên mãn tịnh lạc an nhiên 
Thuyết giảng giáo pháp uyên nguyên 
Đưa đến tịnh lạc mãn viên, lâu dài ”. 
NÑi-Rô-Thá nghe Ngài nói dứt 
Đã thưa rằng : “ Bạch đức Thế Tôn ! 
Con đã mê muội tự tôn 
Ngu s1, mờ ám ấn tồn trong tâm, 
Đã sai lầm nói về Thiện Thệ. 
Tội như thế, xin Phật chứng minh 
và việc phạm tội của mình 
Để ngăn ngừa tội phát sinh sau này ”. 


—“Ni-Rô-Thá ! Ngươi nay thú lỗi 


Đã phạm tội một cách mê tà 
Ngu sĩ, bất thiện, điêu ngoa 
Khi ngươi đã nói về Ta như vẫy. 
Nhưng ngươi nay phát lồ thú tội 
Theo luật giới bậc Thánh dạy rày : 
“Thấy tội, phát lộ tội này 


Trường Bộ -(Tâp 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... *MLH — 073 





Đúng với hành động ; tương lai ngăn ngừa'. 
Ni-Rô-Thá ! Hãy thừa huấn ngữ : 
“Người có trí hãy tự đến đây 

Không lừa đảo, lòng thắng ngay, 

Ta sẽ huấn dạy đủ đầy pháp minh 
Nếu vị ấy thực hành đúng Pháp 
Tự biết mình, giải đáp hoài nghi 

Chứng ngộ Phạm hạnh tức thì 

Đạt được mục đích hành trì thanh cao 
Người ấy sẽ đạt vào lý tưởng 
Đến mục tiêu vô thượng mong tầm, 

Vị ấy cần có bảy năm. 

Hoặc chăng cần có bảy năm phải tầm 
Chỉ sáu, năm, bốn, ba, hai, một 
Hoặc bảy tháng đến một tháng trời 

Nửa tháng hoặc bảy ngày thôi 

Nếu luôn tỉnh tắn, chăng lơi hành trì 
Sống chân trực, không vì lừa đảo 
Cô thực hành hoàn hảo những điều 

Được Ta huấn dạy sớm chiều 

Vị ấy tự biết về điều ước mong 
Và chứng ngộ ngay trong hiện tại 
Vị hành giả đạt lấy mục tiêu 

Vô thượng Phạm hạnh cao siêu 

Các Thiện-nam-tử thảy đều thiết tha 
Là lý tưởng xuất gia hướng đến 
Vị ấy chỉ cần đến bảy ngày. 

23. Ni-Rô-Thá ! Ở điều này 
* Ngươi có thể nghĩ : “Như Lai giảng bày 
Là ý muốn thu ngay đệ tử”. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 074 





Đừng hiểu lầm, căn cứ điều này. 
Với Ta, Thầy ngươi là ai 
Cứ vẫn giữ lấy vị này Bốn Sư. 
* Có thể từ thâm tâm ngươi nghĩ : 
“Đại Sa-Môn có ý sẵn bày 
Muốn chúng ta từ bỏ ngay 
Các Kinh tụng đọc hằng ngày của ta”. 
Chớ hiểu vậy ! Trải qua truyền thống 
Cứ tụng đọc kinh điển các ngươi. 
* Nghề nghiệp đề sống trên đời 
Cứ giữ nghề ấy, chăng dời đối chỉ. 
* Chớ nghĩ suy hay đem bàn luận : 
“Sa-Môn muốn xác tín cho ta : 
Với bất thiện pháp trải qua 
Tổ sư truyền thống chúng ta vẫn thường 
Xem nó là bất tường, bất thiện” 
NÑi-Rô-Thá ! Thực hiện từ xưa 
Truyền thống Tổ sư truyền thừa 
Xem là bắt thiện, ngăn ngừa, cử kiêng 
Hãy giữ chúng y nguyên như cũ. 
* Cũng như vậy, vẫn giữ như xưa 
Những thiện pháp được truyền thừa 
Tổ sư truyền thống đã đưa thực hành. 
Hãy chân thành lắng nghe chánh ngữ : 
Không vì thu đệ tử cho đông 
Mà khuyên các ngươi thay lòng 
Từ bỏ tất cả thuộc trong cổ truyền. 
NÑI-Rô-Thá ! Nhưng riêng sự kiện 
Bắt thiện pháp thực hiện hằng ngày 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA....* MLH - 075 





Nếu không từ bỏ chúng ngay 
Sẽ làm cấu uế , dẫn rày tái sanh 
Rồi đau khổ chăng lành đem đến 
Vô bờ bến quả khổ về sau 
Quả báo, thiện ác đáo đầu 
Các bắt thiện pháp biết bao hại này 
Trong tương lai vẫn già, bệnh, chết 
Ta thuyết đề diệt hết chúng đi 
Nếu các ngươi cô hành trì 
Lời Ta huấn dạy, tức thì đạt ngay 
Pháp cấu uề từ đây trừ diệt 
Pháp thanh tịnh siêu việt tăng lên 
Các ngươi tự chứng biết liền 
Chứng ngộ, đạt đến hiện tiền trú an 
Ngay hiện tại trí quang cụ túc 
Viên mãn do liên tục thực hành. 


24. Nghe Thế Tôn thuyết pháp lành 
Chánh pháp vi diệu tịnh thanh tuyệt vời 
Các du-sĩ đều ngôi im lặng 
Vai sụp xuống, miệng vẫn như câm 
Gục đầu ủ rủ âm thầm 
Như Ma Vương nhập trong tâm họ rồi. 
Lúc ấy thời Thế Tôn tự nghĩ : 
Những kẻ ngu này bị Ác Ma 
Xâm nhập, nên tâm mê tà 
Không hề tự họ nghĩ ra thế này : 
“Hãy đến đây, và ta hãy sống 
Đời Phạm hạnh đáng trọng, tịnh hòa 
Dưới sự hướng dẫn sâu xa 
Của Sa-Môn Gô-Ta-Ma trọn lành”. 


Trường Bộ -(Tập 3) Kinh 25 : ƯU-ĐÀM-BÀ-LA.... * MLH — 076 





( Sự hướng thiện, tịnh thanh không thiết 
Còn nói chi đến việc chứng tri, 
Viên mãn trí tuệ tức thì 
Đạt đến chứng ngộ hạn kỳ bảy hôm ! ). 
Đức Thế Tôn thấy là vô vọng 
Cắt tiếng Sư-tử-hống rên xa 
Tại U-Đum-Ba-RI-Ka 
Vườn cho du-sĩ trú qua mọi thời, 
Rồi bay lên giữa trời cao ngất 
Trở lại Kỳ-Xà-Quật — Linh Sơn. 
Còn Sanh-Tha-Ná thiện nhơn 
Trở về Vương Xá, không sờn niềm tin ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh 25 : UU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỎNG -— 
Udurnbarika Sìhanàda-suffa ) 


26. Kinh CHUYN LUẬN 
THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỎNG 


(CakkavattI Sìhanàda-sutta) 


Như vậy, tôi nghe : 


I. _ Một thời nọ, Thế Tôn Giác Giả (1) 
An trú tại xứ Má-Ga-Tha (2) 
( Hay gọi : nước Ma-Klệt-Đà ) 
Địa phương tên Má-Tu-La (3) an hòa. 
Lúc bấy giờ Phật-Đà cho gọi 
Các Tỷ Kheo đến hội giảng đường. 
Chư Tăng vâng lệnh Pháp Vương 
Lăng nghe Chánh Pháp vô lường cao minh : 
— “ Các Tỷ Kheo ! Tự mình thắp đuốc 
Chính mình, không phụ thuộc vào aI 
Không cần nương tựa một ai 
Nương vào Chánh Pháp, làm đài hải đăng. 
Chánh Pháp là nơi hằng nương tựa 
Không nương tựa bất cứ thứ gì ! 
Tự mình nương mình là chị 2 
Tự mình thắp đuốc, là gì ý đây 2 
Các Tỷ Kheo ! Đêm ngày quán chiếu 
Vị Tỷ Kheo thông hiểu, hành thâm : 
Sống “quán thân trên tự thân? 


(1) : Các Tôn hiệu xưng tụng đức Phát : - Thế Tôn ( Bhagava — 
bậc tôn quý nhất trên đời ). — Buddha ( âm là Phật- Đà, 
dịch là Giác Giả ( bậc Giác ngộ ). 

(2) : Nước Magadha ( Ma-kiệt-đà ) của Vua Tân-Bà-Sa-La 
( Bimbisara ) và vua A-Xà-Thể ( Ajàtasaffu ) sau này. 

(3) : Matulà ( Ma-ẩu-la ). 





2 


Tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần, nhiệt tâm 
Đề có thể diệt sân tham đó. 
Sống “quán thọ trên các thọ” này 
“Quán tâm trên các tâm” ngay 
“Quán pháp trên các pháp đây, suy tầm 
Cũng tỉnh giác, nhiệt tâm, chánh niệm 
Đề tự kiểm, trừ diệt tham sân. 


Này các Tỷ Kheo chánh chân ! 
Tự mình là ngọn đèn trân quý hoài. 
Tứ Niệm Xứ quán ngay như vậy 
Là tự lấy Chánh Pháp làm đèn 
Nương tựa Chánh Pháp bao phen 
Không hề nao núng, vẫn bên lòng tin. 
Các Tỷ Kheo ! Tự mình đi lại 
Trong giới hạn truyền lại từ xưa 
Do các Tổ phụ truyền thừa 
Giới hạn được phép, hợp vừa xưa nay. 
Nếu điều này các con thực hiện 
Thì Ma Vương không khiến được ta 
Không thể xâm nhập điều tà 
Không có đối tượng để mà nhắm vô. 
Các Tỷ Kheo ! Chính nhờ an lạc 
Nhiếp trì các thiện pháp thường hằng 
Nhân duyên công đức thịnh tăng 
Đem lại lợi lạc muôn phân cho ta. 
Các Tỷ Kheo ! Thuở xa xưa đó 


Có Vua nọ Chuyển Luân Thánh Vương 
Đan-Ha-Nê-MI (7) Đại Vương 


(1): Vua Dalhanemi ( Kiên Có Niệm ). 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T. VƯƠNG * MLH - 079 





si 


Hay Kiên-Cố-Niệm, Pháp vương cõi đời 
Lấy Chánh Pháp tuyệt vời trị nước 
Chinh phục được thiên hạ bốn phương 

Thống trị các quốc độ thường 

Đầy đủ bảy báu vô lường quý trân 
Xe, vol, ngựa, châu trân, nữ báu, 
Tướng quân báu, Gia-chủ báu, cùng 

Hơn ngàn hoàng-tử kiêu hùng 

Khiền cho kẻ địch phục tùng, thực thi. 
Chuyên Luân Vương trị vì đất nước 
Đến hải biên, duyên phước biết bao ! 

Không dùng øgậy trượng, gươm đao 

Chỉ lây Chánh Pháp dùng vào trị dân. 
Các Tỷ Kheo ! Cõi trần thay đổi 
Nhiều ngàn năm tiếp nối qua đi, 

Đức vua Đan-Há-Nê-MI 
Gọi người hầu cận thân tùy, bảo qua : 


— “Này Hiền khanh ! Khi mà khanh thấy 


Thiên luân báu xe ấy lặn dần 
Rời khỏi vị trí phải cần 
Hãy báo cho Trẫm, đừng chân chờ lâu ” 
Vị quan hầu vâng theo lời đặn 
Nhiều ngàn năm sau, tận thấy rằng 
Xe báu rời vị trí cần 
Lặn xuống một ít để dần biến đi. 
Vị quan hầu tức thì cấp báo 
Cho vua biết chu đáo mọi điều 
Vua gọi Thái Tử vào triều 
Bảo rằng : “ Thái Tử thân yêu ! Nghe này 
Thiên luân báu hiện nay chuyền dịch 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T. VƯƠNG * MLH — 080 





Rời vị trí, đang trịch lặn dần 
Ta nghe lời của cô nhân : 

“Khi thiên luân báu lặn dần chơi vơi 
Chuyển Luân Vương hết thời thọ mạng”. 
Ta thọ hưởng viên mãn sớm chiều 

Dục lạc cõi trần đủ điều 

Nay đã đến lúc cần nhiều lạc an 
Hưởng ngũ dục Thiên đàng lạc cảnh 
Thái Tử phải quán đảnh (7) trị vì 

Thay ta cai trị mọi thì 

Ta cạo râu tóc để đi vào ngàn (2) 
Khoác ca-sa, ngai vàng giao phó 
Sống độc cư, từ bỏ gia đình ”. 

Sau đó vua đã tự mình 

Xuất gia ấn sĩ, tu hành cần chuyên 
Xe báu trời tự nhiên biến mắt 
Sau bảy ngày vua đã xuất gia. 


4. Thấy sự việc ấy xảy ra 
Một vị quan đã tâu qua tỏ tường 
Với Quán đảnh Tân vương, điều lạ : 
“ Tâu Đại Vương ! Ngài đã biết chưa ? 
Xe báu biến mất khi trưa 
Hạ thần lập tức trình thưa để ngừa ” 


Sát-Đê-Ly vua vừa quán đảnh 
Rât sâu muộn, cám cảnh chăng an 


(1) : Theo tập tục Ân-Độ xưa, khi chính thức tuyên cáo địa vị kế 
thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 
biên rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tứ., Do đó Thái-tử cũng được 
gọi là “Quán đinh vương tử ` ` Điêu đó có ý rằng sau này VỆ VƯƠN 
tử có thể thông trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển . 

(2) : Vào ngàn là vào rừng. 





Vua liền thân hành đi sang 

Đến nơi Ân- sĩ Phụ-hoàng tu an. 
Vua thưa rằng : “ Phụ-hoàng có biết 
Thiên luân báu nay thiệt mắt rồi ! ”. 


Cựu Hoàng ẩn-sĩ đang ngồi 
Nghe Tân Vương nói, mở lời khuyên răn : 
“ Này Tân Vương ! Chớ hằng sầu muộn 
Chuyện thế gian tình huống đổi dời. 
Huống chi xe báu CỐI trời 
Chắng phải gia bảo truyền đời của riêng 
Các Tiên Vương, tổ tiên để lại 
Nên con phải cố gắng hành trì 
Thánh Vương Chánh Pháp thực thi 
Đem lại lợi lạc tức thì bốn phương. 
Khi hành trì Thánh Vương Chánh Pháp 
Vào ngày rằm, bồ tát thực hành 
Con phải trai giới tịnh thanh 
Gội đầu, tắm rửa, phát sanh tâm lành 
Lên lầu cao sẵn dành tu thiện 
Thiên luân báu sẽ hiện rõ ràng 
Căm xe đếm được cả ngàn 
Vành, trục đầy đủ, sẵn sàng nghiêm oai ”. 


5.— “ Thưa Phụ-hoàng ! Xin ngài giải đáp 

Vẻ Thánh Vương Chánh Pháp là sao ? ” 
— “Này Tân Vương ! Nương tựa vào, 

Đảnh lễ, cung kính thâm sâu Pháp lành 
Cúng dường Pháp chí thành, tôn trọng 
Tự con sống kính Pháp làm Thầy 

Trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ, 
Là người bảo vệ an nguy dân lành, 





Cho quân đội, các ngành quan lại, 
Sát-Đề-Ly, cả thảy Bàn-môn 
Bảo vệ Gia-chủ, Sa-môn 
Cho dân thành thị, nông thôn mọi người 
Cho cầm, thú nơi nơi sống dễ, 
Người bảo vệ hợp pháp chúng sinh. 


Chớ có làm chuyện bất minh 
Những việc phi pháp tự mình tránh xa. 
Trong quốc gia con đang cai trị 
Hãy bố thí cho kẻ khốn cùng 
Thị hành việc lợi ích chung 
Để toàn quốc độ ung dung thái hòa. 
Những Bàn-môn hay Sa-môn quý 
Trong quốc độ cai trị của con 
Từ bỏ, dục vọng không còn, 
Sống không phóng dật, sắt son thực hành 
Pháp nhẫn nhục an lành, từ ái 
Nhiếp phục thảy, an chỉ tự mình 
Giải thoát tự kỷ thật tình 
Thỉnh thoảng sẽ đến triều đình hỏi con : 
“ Này Đại Vương ! Hãy còn những chuyện : 
Thế nào thiện, bất thiện chăng đồng ? 
Thế nào có tội hay không 2 
Thế nào thực hiện hay không thực hành 2 
Hành động nào sẽ sanh bắt lợi 
Đem đau khổ đưa tới cho tôi ? 
Hành động nào lợi ích thôi 
Đem lại hạnh phúc cho tôi lâu ngày 2 ° 
Con hãy nghe trình bày của họ 
Khuyên can họ bắt thiện đừng làm 





Khuyến khích điều thiện nên làm 
Thánh Vương Chánh Pháp siêu phàm là đây ”. 


Nghe lời dạy của ngài Ấn sĩ 
Quán đánh Sát-Đế-Ly Tân vương 
Vâng lời, trở lại triều đường 
Thực hành Chánh Pháp Thánh Vương âm thầm 
Vào bồ tát ngày rằm, trai giới 
Lên lầu cao, vua tới lễ đàn 
Thì xe báu trời hiện sang 
Đây đủ vành, trục và ngàn căm xen 
Thấy như vậy, vua bèn suy nghĩ : 
“ Nghe nói Sát-Đế-Ly vua nào 
Được Thiên-bảo-luân hiện vào 
Thì vị vua ấy dự vào Thánh Vương 
Chuyển Luân Vương cõi đời, sẽ được 
Bảy thứ báu lần lượt có qua 
Chuyên Luân Thánh Vương là ta 
Vì xe trời báu hiện ra tức thời ”. 
Rồi đức vua từ nơi bảo tọa 
Đứng thong thả, vai đắp thượng y 
Tay cầm bình nước tức thì 
Tay phải rưới nước gia trì thiên xa 
Vua nói là : “ HỡI này xe báu Ï 
Hãy lăn khắp để dạo thế gian 
Và hãy chinh phục hoàn toàn ! ” 
Sau đó Vua đã ngự an xe trời 
Bốn binh chủng đồng thời hộ giá 
Đi theo sau, tất cả nghiêm trang. 
Chỗ nào xe báu dừng ngang 
Vua cùng binh, tướng các hàng trú an. 





Ở phương Đông, Vua đang đối địch 
Thấy Thánh Vương, cảm kích phục tùng 
Đến yết kiến đắng Cửu Trùng 
Thưa rằng : “ Hoan hỷ đón mừng Đại Vương ! 
Xin tùy thuộc Đại Vương định đoạt 
Chúng hạ thần an lạc phục tùng. 
Đại Vương hãy giáo huấn chung 
Thần dân trong nước thảy cùng thực thi ”. 
Chuyên Luân Vương đã vì lời thỉnh 
Khuyên dạy rằng : “ Chân chính con đường 
Đưa đến lợi ích vô lường 
Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh : 
Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp 
Không nói láo, không được tà dâm, 
Không được uống rượu, mê tâm, 
Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghĩ ”. 
Rồi các vì địch vương tất cả 
Ở phương Đông đều đã trở thành 
Chư hầu tùng phục, trung thành 
Chuyên Luân Vương được uy danh càng nhiều. 


Các Tỷ Kheo ! Một điều CƠ XảO 
Thiên-xa báu lặn xuống biển sâu 
Từ phương Đông, rồi trồi đầu 
Lên phương Nam, gặp vương hâầu tại đây. 
Các địch vương nơi này cũng thế 
Đều hoan hý dùng lễ đón mừng. 
Cầu thỉnh Chuyển Luân Thánh Vương, 
Ngũ giới Vương lại dạy đường lợi an. 


Rồi xe báu thăng đàng lặn xuống 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T. VƯƠNG * MLH - 085 


Biển phương Nam, ý muốn qua Tây 
Chiêu an rồi, từ phương Tây 
Thiên-xa lặn xuống, qua ngay bên bờ 
Về phương Bắc, 8iong cờ gióng trống 
Bốn binh chủng hộ tống uy nghiêm 
Phương Bắc, xe báu dừng liền 
Chuyển Luân Vương đã trú yên tạm thời. 


Các địch vương bấy thời nghe tiếng 


Đến yết kiến Chuyên Luân Thánh Vương : 


“ Hoan nghênh đón mừng Đại Vương 
Xin ngài giáo huấn tinh tường chúng tôi ” 
Chuyển Luân Vương tức thời giáo giới : 
* Hỡi các vị ! Thiện lợi con đường 
Đưa đến lợi ích vô lường 
Là giữ ngũ giới tinh tường, nghiêm minh : 
Không sát sinh, cũng đừng trộm cướp 
Không nói láo, không được tà dâm, 
Không được uông rượu, mê tâm, 
Hãy nên ăn uống đúng tầm, thích nghĩ ”. 


Phương Tây, Nam địch vương tất cả 
Rôi phương Bắc, đêu đã trở thành 
Chư hâu tùng phục, trung thành 


Chuyên Luân Vương được uy danh lẫy lừng. 


Các Tỷ Kheo ! Không dừng đâu cả 
Sau khi đã chinh phục, chiêu yên 
Địa cầu cho đến hải biên, 
Thiên-xa báu trở về liền kinh đô 
Đi thắng vô pháp đình tiền điện 
Trước nội cung, vĩnh viễn trưng bày 
Xe báu quốc bảo, quý thay ! 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T.VƯƠNG * MLH — 086 





8. 


Chói sáng cung điện đêm ngày sáng trưng. 


Các Tỷ Kheo ! Sáu lần sau đó 
Chuyên Luân Vương nhờ có Thiên xa 
Lại đi thăm thú gần xa 
Bốn phương tùng phục, âu ca thái hòa. 
Nhiều ngàn năm trải qua thịnh trị 
Vua cho gọi một vị cận thần 
Dặn rằng : “ Khanh phải ân cần 
Quan sát xe báu, nếu dần lặn đi 
Rời vị trí mọi khi tại đấy 
Thì khanh phải báo gấp cho ta ” 
Người này vâng lệnh, lui ra. 
Nhiều ngàn năm nữa, Thiên xa chuyền dời 
Lặn một ít và rời vỊ trí 
Vị cận thần trực chỉ nội cung 
Báo cho vua biết điều hung 
Chuyên Luân Vương vẫn vô cùng ung dung 
Bảo người đến Đông cung truyền chỉ 
Cho mời vị Thái Tử đến nơi 
Nói rằng : “ Xe báu chuyên dời 
Theo lời Cô đức : “Xe trời lặn đi 
Chuyên Luân Vương đương thì sắp mất”. 
Ta quả thật thọ hưởng quá nhiều 
Dục lạc cõi trần đủ điều 
Nay cầu an lạc sớm chiều cõi Thiên 
Này Thái Tử ! Hãy liền tức-vị 
Lên ngôi vua cai trị nước nhà 
Ta sẽ cạo râu tóc ta 
Xuất gia từ bỏ, ca-sa đắp vào ” 
Các Tỷ Kheo ! Tiếp sau, vua Thánh 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T.VƯƠNG * MLH - 087 





Đặt Thái Tử quán đảnh nối ngôi. 
Sau khi sắp đặt xong rồi 
Vào rừng tu tập, sống đời độc cư. 
Sau bảy ngày kể từ ngày Ấy 
Thiên luân báu không thấy nữa rồi. 


9, Này các Tỷ Kheo ! Tức thời 
Cận thần đến báo vua nơi triều đường : 
“ Tâu Đại Vương ! Xe trời đã mắt ” 
Vua nghe tin lòng rất muộn phiên, 
Nhưng Tân vương có ý riêng 
Nên không đến chỗ Cha hiền Cựu Vương 
Đề hỏi về Thánh Vương Chánh Pháp. 
Tự cai trị để hạp ý riêng 
Vì thế đất nước suy liền 
Không còn hưng thịnh như Tiền Triều qua 
Thời vua cha và thời ông nội 
Cai trị bởi Chánh Pháp Thánh Vương. 
Thế rồi các vị trung lương 
Đại thần, cận vệ khẩn trương họp bàn 
Tài chánh quan, Ngọ môn quản thủ 
Cùng các vị bùa chú mưu sinh 
Tụ họp, kéo đến triều đình 
Tâu vua : “ Xin hãy anh minh xét tường : 
Kể từ khi Đại Vương cai trị 
Quốc gia này theo ý Đại Vương 
Đất nước không được thịnh cường 
Như thời của các Tiền vương trị vì 
Luôn thực thi Thánh Vương Chánh Pháp. 
Nay xin Ngài thu nạp lời ngay : 
Hiện có nhiều vị tại đây 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T. VƯƠNG * MLH -— 08§ 





Thông hiểu Chánh Pháp trước đây thực hành 
Là Thánh Vương tịnh thanh Chánh Pháp 
Ngài hãy hỏi, họ đáp rõ ràng ” 

10. Đức vua bước xuống ngai vàng 

Hỏi liền các vị hiện đang vào chầu 
Các đại thần, quan hầu cận vệ, 

Tài chánh quan, nghi lễ, thủ môn, 
Các vị bùa chú sinh tổn 

Vua nhìn các vỊ, hỏi dồn chủ trương 
Cách cai trị Thánh Vương Chánh Pháp 
Họ giải đáp tường tận pháp này. 

Sau khi nghe họ trình bày 

Vua cho cải cách, sửa ngay mọi điều. 
Sự cai trị có nhiều hưng phần 
Sự hộ trì, ngăn chận, chở che 

Nhưng trong cải cách, không hề 
Nói đến bó thí, hướng về bần dân. 


Sự nghèo đói lan dần trong nước 
Vì đói nghèo không được giúp chỉ 
Trộm cáp xuất hiện tứ vi. 

Một người lây những vật phi pháp hoài 
Của người ngoài, không cho mà lẫy 
Gọi người ây ăn trộm, tham gian. 

Người ây bị bắt quả tang 

Trói dẫn đến trước trào đàng của vua 
Quan quân thưa : “ Người này trộm đạo 
Tính gian xảo, lấy của không cho ” 

Vua Quán đảnh liên hỏi to : 
— “ Có phải ngươi đã giở trò bất lương 
Ăn trộm của người thường giữ nó ? ” 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T. VƯƠNG * MLH - 089 
— “ Tâu Đại Vương ! Thật có điêu này 


11. 


Nhưng do gia cảnh con đây 
Không có gì sống, đói ngày đói đêm ” 
Vua nghe vậy truyền đem tiền bạc 

Để ban phát cứu tế người này 
Dạy rằng : “ Kế từ hôm nay 
Ngươi phải sử dụng tiền này, chia ra 
Nuôi mẹ cha, vợ con, thù tiếp 
Tạo nghề nghiệp, cuộc sống thiện lương 
Và phải thực hiện cúng dường 
Sa-môn các vị giới thường tịnh thanh 
Nhờ công đức thiện lành tối thượng 


Sướng hiện tại, chết hướng Thiên cung ” 


Người ăn trộm rất vui mừng 
Xin vâng lời dạy Cửu Trùng khuyên răn. 
Các Tỷ Kheo ! Người dân vẫn khổ 
Nên nhiều người lại đồ tính gian 
Trộm cắp xảy ra lan tràn 
Quan quân bắt đến nhiều lần tội nhân 
Đưa đến vua đề phân xử tội. 

Vua lại hỏi : “ Tại sao như vầy  Y 
Tội nhân đều đáp : “ Tâu Ngài ! 
Chúng con quá khô, đói ngày đói đêm ” 
Vua lại truyền quan đem tiền bạc 
Để ban phát cứu tế những người 

Nghèo đói, trộm cắp nhất thời 
Vua lại dạy bảo những lời thiện nhân 
Như đã dạy tội nhân trước đó. 


Nhưng lại có nhiều kẻ đói nghèo 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T. VƯƠNG * MLH — 090 





13. 


Nghe vua cho tiền bạc nhiều 
Những người trộm cắp, nên liền nghĩ ra : 
“Tại sao ta lại không trộm cắp 
Để được vua chu cấp bạc tiền ?° 
Nên nạn trộm cắp liên miên 
Quan quân lại phải nhọc phiền ra tay 
Bắt giải đến vua ngay, để xử 
Vua hỏi đến, họ cứ tâu trình 
Do sự nghèo đói gia đình 
Nên họ phải trộm, mưu sinh cả nhà. 
Sát-Đế-Ly vương gia Quán đảnh 
Suy nghĩ răng những cảnh thế này 
Xảy ra liên tiếp đêm ngày 
Nếu dùng tiền bạc như vầy cấp ban 
Thì trộm cắp sẽ càng tăng trưởng 
Phải có hướng ngăn chận tối đa. 
Nghĩ rồi, vua ban lệnh ra 
Truyền quan quân : “ Các khanh gia thi hành : 
Hãy lẫy giây trói nhanh thật chắc 
Hai tay hắn trói quặt ra sau 
Thắt gút cho thật chắc vào 
Cạo đầu, dắt hắn đi rao khắp miền 
Đánh trống chiêng trợ oai rằm rộ 
Dắt đi qua mọi chỗ trong thành 
Cuối cùng hướng đến cửa Nam 
Hành phạt thích đáng phải kham luật hình 
Rồi hành hình, chém. đầu răn chúng ” 
Đám quan quân làm đúng lệnh truyền. 


Này các Tỷ Kheo ! Tuy nhiên 
Nhiêu người nghe chuyện vừa liên xảy ra 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYỂN L. T. VƯƠNG * MLH - 091 





Với tội trộm, vua đà nghiêm khắc 
Án xử tử, truyền chặt đầu ngay. 
Nghe như vậy, những người này 
Nghĩ rằng : “Ta phải nhanh tay làm liền 
Rèn đao kiếm cho chuyên, thật bén 
Làm vũ khí để chẹn khách thương 
Gia chủ hay người đi đường 
Cướp lây tài sản chăng nương aI nào 
Nếu kẻ ấy la gào chống cự 
Ta sẽ xử bằng cách chém. đầu'. 
Thế rồi sau đó chăng lâu 
Rất nhiều đám cướp ào ào nổi nhanh 
Họ cướp làng, cướp thành, cướp chợ 
Cướp thôn xóm, cướp phố, cướp đường 
Hoành hành vô pháp, nhiễu nhương 
Sẵn sàng chém chết ai đương cự liễn. 


14. Các Tỷ Kheo ! Của tiền bố thí 
Không được Vua cai trị thi hành 
Nghèo đói đã tăng thịnh nhanh 
Càng nghèo, trộm cướp hoành hành khắp nơi. 
Do cướp bóc, thịnh thời đao kiếm 
Thịnh đao kiếm, tăng thịnh sát sanh 
Rồi vì chém giết tranh dành 
Nói láo tăng thịnh, việc lành giảm đi. 
Giảm tuổi thọ, giảm suy sắc đẹp 
Loài hữu tình khuôn phép bỏ lơ 
Tuổi thọ loài người bấy giờ 
Là tám vạn tuổi ban sơ hạn kỳ. 
Nhưng con họ giảm đi một nửa 
Bốn vạn năm sống giữa cuộc đời. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26: CHUYÉẾN L. T.VƯƠNG * MLH - 092 





Này các Tỷ Kheo ! Thể rồi 
Đến khi bốn vạn tuổi trời người ta 
Vẫn có người tham mà trộm cắp 
Bị bắt gặp, giải đến Vua ngay 
Vua Quán đảnh hỏi người này : 
— “ Có phải ngươi trộm của này phải không 2 ” 
Người ấy sợ cùm gông, sợ chết 
Nên nói láo, thêu dệt trơ trơ : 
— “ Tâu Đại Vương ! Xin đừng ngờ, 
Thần không trộm cắp bao giờ của ai ” 


1s. _ Các Tỷ Kheo ! Lầm sai cai trị 
Không bao giờ bố thí bần dân 
Nghèo đói tăng thịnh dần dần 
Nghèo tăng, trộm cắp lần lần tăng mau 
Trộm cướp nhiều, kiếm đao tăng thịnh 
Vũ khí thịnh, tăng thịnh sát sinh 
Chém giết loạn, nói láo sinh 
Nói láo tăng thịnh, việc lành giảm đi. 
Giảm tuổi thọ, giảm suy sắc đẹp 
Loài hữu tình khuôn phép bỏ lơ 
Tuổi thọ loài người bấy giờ 
Là bốn vạn tuổi ban sơ hạn kỳ. 
Nhưng con họ giảm đi một nửa 
Hai vạn năm là lứa tuổi đời. 
l6. Thế rồi cuộc diện đối dời 
Con người tăng thịnh những lời vọng ngôn 
Lời nói ra chỉ còn đâm thọc 
Nhằm nói xấu, lừa lọc mọi người 
Chỉ còn một vạn tuổi đời, 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T.VƯƠNG * MLH — 093 





Lúc ấy có một số người đẹp xinh 
Còn một số hữu tình không đẹp 
Những chúng sanh không đẹp này thời 
Tham đắm sắc đẹp vợ người 
Tìm cách chinh phục để rồi thông dâm. 


Do tà hạnh dân dần tăng thịnh 
Tuổi thọ chính còn nửa vạn thôi ! 
Đến khi tuổi thọ loài người 
Năm nghìn năm chẫn, thì đời loạn hơn 
Rồi hai pháp có cơn tăng bạo 
Là ác khâu & phù phiếm lời gian 
Do tăng thịnh lời trái oan 
Một số thọ được hai ngàn năm trăm 
Một số, hai ngàn năm tuôi thọ. 
Tiếp sau đó, sân hận, tham lam 
Cùng nhau tăng thịnh lan tràn 
Do tham sân quá, tuổi càng giảm đi 
Tuổi thọ người giảm suy một nửa 
Một ngàn năm sống giữa cuộc đời. 
Sau đó, tà kiến tăng vời 
Năm trăm năm thọ, tuổi đời giảm đi. 
Các Tỷ Kheo ! Đến khi tuổi thọ 
Năm trăm năm, thì có xảy ra 
Ba pháp tăng thịnh trải qua 
Là “phi pháp dục' và “tà kiến” tăng 
ˆ Phi lý tham" cũng hăng tăng mãi 
Tuổi một số còn lại hai trăm 
Hoặc hai trăm năm mươi năm. 
Về sau những việc ác dần thịnh tăng : 
Với cha mẹ, con hằng bất hiểu 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26: CHUYÉẾN L. T.VƯƠNG * MLH - 094 





18. 


19. 


Hoặc là thiếu kính lễ Sa-môn, 
Cùng các vị Bà-la-môn, 
Các vị Gia trưởng, trưởng tôn gia đình. 


Các Tỷ Kheo ! Sự tình như vậy 
Chỉ vì vua không thấy ngọn ngành 
Thánh Vương Chánh Pháp không hành 

Đã không bồ thí sẵn dành bần dân 
Nên nghèo đói dân dân tăng thịnh 
Rồi tăng thịnh trộm cướp, kiếm đao 

Sát sanh, nói láo tăng mau 

Đâm thọc, tà hạnh càng cao tột vời 
Rồi ác khẩu, nói lời phù phiếm 
Tính tham sân, ác hiểm tăng nhiều 

Tà kiến tăng thịnh đủ điều 

“Phi pháp dục' thịnh, sớm chiều mọi nơi. 
“Phi lý tham' đồng thời “tà kiến" 

Bất thiện pháp phát triển cả ba. 
Từ ba điều ấy, xảy ra : 

Thiếu sự hiếu kính mẹ cha sinh tồn 
Thiếu kính lễ Sa-môn, Phạm-chí 
Không kính trọng những vị đáng tôn 

Pháp ác tăng trưởng dập dồn 

Tuổi thọ giảm thiểu, chỉ còn một trăm. 


Các Tỷ Kheo ! Do tâm hung ác 
Bắt thiện pháp càng lúc cao vời 
Đến khi tuổi thọ loài người 
Chỉ có Mười tuổi, cuộc đời ngắn ghê ! 
Những con gái cập kê năm tuổi 
Sẽ lấy chồng, thui thủi sinh con. 
Các loại này sẽ không còn : 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T. VƯƠNG * MLH - 095 


Tô, lạc, đường, muối ; không còn dầu ăn 
Các loại này dần dần mắt hút 
Món ăn chính : hột Kút-Ru-Sa (7) 
Giống như hiện nay người ta 
Cháo thịt bổ dưỡng chính là thức ăn. 
Kút-Ru-Sa, món ăn tối thượng 
Thời tuổi thọ hạn lượng mười năm. 
Lúc ây thiện hạnh mất tăm 
Mười bắt thiện hạnh lại tăng ngút ngàn 
Thời này chăng ai màng làm thiện 
Ngay chữ “thiện” chăng biết nghĩa gì ! 
Những ai bất hiếu, vô nghì 
Vô lễ trưởng thượng, chăng vì, kính tôn 
Thiếu kính lễ Sa-môn, Phạm-chí 
Bậc Ga trưởng cũng bị khinh khi 
Nhưng thời đó, những người ni 
Lại được kính ngưỡng, nề vì, tán dương. 


20. Các Tỷ Kheo ! Tuổi thường nhân loại 
Vào thời đại mười tuổi thọ thôi 
Loài người tư cách rất tôi 
Không có phân biệt, kết đôi đến thì 
Không kế chi mẹ, dì, cô, thím 
Tha hồ mà cưỡng chiếm, thông dâm 
Giống như các loại thú, cầm. 
Hại tâm mãnh liệt, sân tâm lẫy lừng 
Ác ý và sát tâm mãnh liệt 
Không phân biệt quyền thuộc, mẹ cha 
Dễ dàng giết hại chăng tha 


(1): Hạt Kudrusa. 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T. VƯƠNG * MLH -— 096 





Khi sân tâm khởi, ác tà dấy lên. 
Như một tên thợ săn hung ác 
Thích tàn sát loài thú, dửng dưng 
Hại tâm, sân tâm lẫy lừng 
Ác ý mãnh liệt, vô chừng sát tâm. 
Loài hữu tình ác tâm cũng thế 
Họ rất dễ hại nhau, giết nhau. 
Các Tỷ Kheo ! Thật khổ sầu ! 
Chỉ mười tuổi thọ không sao lâu bên. 
“ Đao trượng kiếp' khởi lên nhanh chóng 
Trong bảy ngày dấy động ác tâm 
Sẵn đao kiếm bén đang cầm 
Tàn hại tánh mạng, cứ đâm chém hoài. 
Các Tỷ Kheo ! Một vài nhóm nọ 
Là hữu tình, bỗng có nghĩ suy : 
“Ta chớ giết ai làm chỉ 
Cũng mong không có ai vì giết ta 
Chúng ta hãy đi xa, từ bỏ 
Vào rừng cỏ, hốc núi, rừng sâu 
Sông ngòi hiểm hóc trú vào 
Hay các hang động từ lâu không người 
Sống với rễ, trái tươi, củ, hạt 
Để xa lánh sát phạt, giết nhau ” 
Thế rồi họ vào rừng sâu 
Bảy ngày ở ân, nhờ vào thức ăn 
Từ thực vật vẫn hằng có sẵn 
Sau bảy ngày, cân thận lần ra 
Từ khắp các nơi sống qua 
Gặp lại người khác, dù là người dưng 
Họ vui mừng ôm nhau khoan khoái 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T. VƯƠNG * MLH - 097 





22. 


“ Sung sướng thay, gặp lại bạn đây ! 
Chúng ta còn sông hiện nay 
Do nhân xa lánh nghiệp dày sát sanh. 
Vì chúng ta tạo nhân bất thiện 
Nên thân quyến bị giết hại nhiều 
Vậy chúng ta phải sớm chiều 
Làm những điều thiện để chiêu ân lành. 
Những điều lành thế nào đây nhỉ ? 
* Chúng ta phải đình chỉ sát sanh 
Đây là điều thiện sẵn dành ”. 
Từ đó họ chẳng sát sanh bao giờ. 
Rồi chính nhờ họ hành thiện pháp 
Tuổi thọ các người đó tăng dân. 
Tuổi thọ sắc đẹp càng tăng 
Đến con của họ tuổi hằng hai mươi. 


Các Tỷ Kheo ! Mọi người lúc đó 
Thấy tuôi thọ tăng thịnh, nghĩ răng : 
“Fa hành thiện pháp làm nhân 
Nên tăng tuổi thọ, lại dần đẹp ra. 
Vậy chúng ta làm nhiều điều thiện 
Phải thực hiện giữ giới thành tâm : 
Không trộm cắp, không tà dâm, 
Cũng không nói láo, nói lầm, nói chơi, 
Không ác khẩu, không lời hai lưỡi, 
Cả trên dưới từ bỏ tham, sân 
Từ bỏ tà kiến bất nhân, 
Từ bỏ ba pháp rất cần diệt đi : 
“Phi lý tham' lẫn “phi pháp dục” 
Và “tà kiến” cùng lúc tránh xa. 
Ta phải hiểu kính mẹ cha 


Trường Bộ -(Tâp 3) K. 26 : CHUYỂN L.T.VƯƠNG * MLH — 09§ 





23. 


Kính lễ Phạm-chí cùng là Sa-môn 
Kính các vị trưởng tôn, gia trưởng, 
Phải nuôi dưỡng thiện pháp, thực hành”. 
Do sự thực hiện pháp lành 
Tuổi thọ của họ tăng nhanh cối trần, 
Từ hai mươi, tăng dần an hảo 
Bốn & tám mươi & trăm sáu mươi năm 
Rồi ba trăm hai mươi năm 
Gấp đôi số tuổi lúc nhằm đời con. 
Rồi vẫn còn, tăng hai ngàn tuổi 
Con họ, bốn ngàn tuôi thọ đời 
Tám ngàn, hai vạn tuôi... rồi 
Bốn vạn, tám vạn tuổi trời trải qua. 


Các Tỷ Kheo ! Khi mà tuổi thọ 
Của loài người lúc đó vô bờ 
Các cô con gái bấy giờ 
Đến khi trăm tuổi, thời cơ lẫy chồng. 
Ba chứng bệnh khởi đồng một lúc 
Là tham ăn, lòng dục, già suy. 
Các Tỷ Kheo ! Lúc ấy thì 
Diêm-Phù-Đề - Chăm-Bu-Đi-Pa này 
Là cõi nước tại đây họ sông 
Rất hùng mạnh, đáng trọng, phôn vinh 
Làng mạc, tỉnh thành, để kinh 
Mọc lên như nắm, an bình sát nhau, 
Đến nỗi gà sáng nào cũng gáy 
Gáy bên này, bên đấy cũng nghe. 
Các Tỷ Kheo ! Lại nói về 
Bấy giờ cõi Diêm-Phù-Đề thịnh hưng 
Người đông đúc như rừng lau sậy 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉÊN L. T.VƯƠNG * MLH - 099 Trường Bộ -(Tập 3) K. 26: CHUYÉẾN L. T. VƯƠNG * MLH - 100 





Giống như thấy ở A-Vi-Chi (¡) Tướng quân báu. Thất bảo nói chung. 

Tức là địa ngục A-Tỳ Một ngàn hoàng tử anh hùng 

( Tội nhân số lượng ấy thì tối đa ) Dũng mãnh nhiếp phục bao vùng biên cương 

Thành Ba-Ra-Na-S¡ (2) lúc ấy Khiến ngoại địch phú cường thần phục 
Tên được lẫy : Kê-Tú-Ma-TI (3) Vua cai trị hòa mục, dân yên 

Là đô thành, chốn kinh kỳ Đất nước đến tận hải biên 

Dân cư đông đảo, thêm quy tụ về Chỉ dùng Chánh Pháp phổ tuyên khắp cùng. 

Người dần sông. mọi bề sung sướng Vua trị nước không dùng trượng kiếm 
Thức ăn uống đầy đủ, , ngon lành ( Không vũ lực xâm chiếm xứ người ). 

Tuổi thọ tám vạn sẵn dành 25. Các Tý Kheo ! Khi cõi đời 


"“. Loài người tám vạn tuổi trời thời đây 
Có tám vạn bốn ngàn thành phô Mắt-Tây-Giá /1~ Ngài này thành Phật 
lê LOẠI y2 Q2 n0 Tức Thế Tôn Di-Lặc vị lai 
Chính là Kê-Tú-Ma-Ti ắc vị 


S. cố Y Cũng giống Như Lai hiện nay 
Là nơi hùng mạnh, dân thì giàu sang. 


Thành đạt đạo quả quý thay, nhiệm mầu 


24. _ Các Tỷ Kheo ! Lúc đang tuôi thọ Mười tôn hiệu (2) cao sâu diệu ngữ : 
Loài người có tám vạn tuổi, thì Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, 
Kinh đô Kê-Tú-Ma-Ti Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, 
Có vị Thánh Chúa trị vì đảm đương Chánh Đắng Chánh Giác đại từ uy linh 
Là Chuyển Luân Thánh Vương Sanh-Khá (4) Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc 
Bậc Pháp Vương Tôn giả cối trần Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai 
Chỉ lấy Chánh Pháp trị dân Do sự chứng ngộ tự Ngài 
Cai trị đất nước, lòng nhân sáng ngời So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên, 
Đã chinh phục bốn nơi thiên hạ Với các chúng chư Thiên, Nhân loại 


Các quốc độ đều đã phục tùng . 
Đầy đủ bảy món báu dùng (l1) : Mette}a - Từ Thị Di Lặc. 


(2) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham 


Xe báu, voi & ngựa báu cùng bảo châu, (Ủng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đăng 
Gia chủ báu, tiếp sau nữ báu Chánh Giác), VỤjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), Sugafo 
(Thiện Thệ), Lokavidà ( Thể Gian Giải), Anuffaro (Vô Thượng Sĩ), 
(1) : Avici (A-T) địa ngục). (2) : BaranasiL (Thành Ba-La-Nại ). Purisadammasàrathi (Điêu Ngự Trượng Phu), Safthàdevainais- 


(3): Ketumati. (4): Sankha. sànam (Thiên Nhân Sư), Buddho (Phật-Đà), Bhagavà (Thể Tôn) . 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÊN L. T.VƯƠNG * MLH - 101 





Bà-la-môn với lại Sa-môn 
Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn 
Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mâu 
Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện 
Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy 
Trình bày Phạm hạnh từ đây 
Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên. 
Như Ta nay hoăng tuyên Pháp Thánh 
Chúng Tỷ Kheo bên cạnh vài trăm, 
Mết-Tây-Giá Phật Từ tâm 


Vài ngàn Phích-Khú /¡) thâm trầm đoanh vây. 


26. Các Tỷ Kheo ! Đủ đầy vương giả 
Chuyên Luân Vương Sanh-Khá dựng ra 
Cung điện lộng lây như là 


Vua Ma-Ha Bá-Na-Đà ngày xưa ( Mahà Banada ) 


Người đã đưa kiểu xây cung điện. 
Vua Sanh-Khá thực hiện xây xong 
Ngự tại cung điện vừa lòng. 
Sau khi đã sống trong vòng xa hoa 
Vua có ý xuất gia hành đạo 
Khoác ca-sa, tự cạo tóc râu 
Lầa quyền thuộc, vào rừng sâu 
Tu hành nghiêm cần, dựa vào Thế Tôn 
Mết-Tây-Giá Thế Tôn — Di-Lặc 
Sau khi đã sắp đặt vuông tròn 
Dâng cúng cung điện vàng son 
Cho các Phạm-chí, Sa-môn một phần, 
Hàng bần cùng, vô thân tứ cô 


(1) : BhikkhU : được phiên âm là Tỳ-Khưu hay Tỷ- -Kheo, 
có nghĩa là vị Khát-sĩ, dùng pháp chế khất thực để sống. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26: CHUYÊN L. T.VƯƠNG * MLH - 102 





27: 


Vô gia cư, lỡ độ xin ăn 
Có nơi trú ngụ nương thân 
Vua nay xuất thế chăng cần làm chỉ. 
Vua một lòng xin y-chỉ với 
Bậc hạnh giới Di Lặc Thế Tôn 
Tu hành cao khiết tịnh môn 
Tinh tấn thiền định, không sờn thâm lâm. 
Sống một mình chuyên tâm trì chú 
Không phóng dật, an trú thiền tâm 
Độc cư rừng vắng âm. thầm 
Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu 
Đạt mục tiêu tôi cao bậc Thánh 
Người xuất gia chân chánh mong cầu 
Vô thượng Phạm-hạnh cao sâu 
Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang 
Với thắng trí, trú an, chứng đạt 
Tâm của ngài an lạc, sáng trong. 


Người tu hành phải bền lòng 
Luôn luôn tỉnh tấn trong vòng tử sinh 
Các Tỷ Kheo ! Tự mình thắp đuốc 
Chính mình, không phụ thuộc vào aI 
Không cần nương tựa một ai 
Nương vào Chánh Pháp, làm đài hải đăng. 
Chánh Pháp là nơi hằng nương tựa 
Không nương tựa bất cứ thứ gì ! 
Tự mình nương mình là chị 2 
Tự mình thắp đuốc, là gì ý đây 2 
Các Tỷ Kheo ! Đêm ngày quán chiếu 
Vị Tỷ Kheo thông hiểu, hành thâm : 
Sống “Quán thân trên tự thân", 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉN L. T. VƯƠNG * MLH - 103 


Tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần, nhiệt tâm 
Đê có thê diệt sân tham đó. 
Sống “Quán thọ trên các thọ” này, 
“ Quán tâm trên các tâm' ngay, 
“Quán pháp trên các pháp" đây, suy tâm 
Cũng tỉnh giác, nhiệt tâm, chánh niệm 
Đê tự kiêm, trừ diệt tham sân. 
Này các Tỷ Kheo chánh chân ! 
Tự mình là ngọn đèn trân quý hoài. 
Tứ Niệm Xứ quán ngay như vậy 
Là tự lây Chánh Pháp làm đèn 
Nương tựa Chánh Pháp bao phen 
Không hê nao núng, vân bên lòng tin. 
Các Tỷ Kheo ! Tự mình đi lại 
Trong giới hạn truyện lại từ xưa 
Do các Tô phụ truyên thừa 
Giới hạn được phép, hợp vừa xưa nay. 
Nếu điều này các con thực hiện 
Thì sẽ khiên tuôi thọ thịnh tăng 
Săc đẹp cũng sẽ tăng dân 
Tài sản, thê lực mọi phân tăng cao. 
Các Tỷ Kheo ! Thế nào tăng thịnh 
Về sắc đẹp hay chính tuôi đời 2? 
Tỷ Kheo tu tập mọi thời 
Với Tứ Thân Túc, chăng lơi chuyên cần 
* Dục Thần Túc tinh cần thiền định, 
* Hành thiền định “Tinh Tấn' đủ đầy 
* “Tâm thần túc” thiền định này 
(Tư Duy thân túc, tên đây cũng đông ) 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26: CHUYÊN L. T.VƯƠNG * MLH - 104 





* Rồi cỗ gắng hành thiền “Trạch Pháp'. 
Tứ Thần Túc (¡) đúng pháp chuyên tu 
Nếu muốn tuổi thọ thiên thu 
Kéo dài một kiếp hay dù kiếp đây. 
Ta khăng định điều này sẽ có 
Và như vậy, tuổi thọ sẽ tăng. 
Thế nào sắc đẹp được tăng ? 

Ở đây vị Tỷ Kheo hằng nghiêm uy 
Vâng giới bổn Ba-Tì-Mốc-Khá (2) 
Trọng giới luật hơn cả mạng mình 

Chế ngự thân ý nghiêm minh 

Oai nghĩ chánh hạnh giữ gìn không ngưng. 
Thấy nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ 
Và lãnh thọ giới pháp để tu 

Như vậy, Tỷ Kheo ôn nhu 

Sẽ có sắc đẹp trượng phu tăng nhiều. 
Các Tỷ Kheo ! Còn điều tăng thịnh 
Sự “An Lạc” của chính vị này ? 

Vị Tỷ Kheo ấy, ở đây 
* Ly dục, ly ác pháp rày, tịnh yên 
Chứng và trú vào Thiền thứ nhất 


(1) : Tứ Thân Túc ( Cataro iddhipàdà ) còn gọi là Tứ Như Ý Túc 
(4 trong 37 Phẩm Trợ Bô-Đề — Bodhipakkhiya dhamma ) gỗm : 
Dục thân túc ( Chandiddhipàdo) ,Tỉnh Tấn thần túc ( Viriyiddhi- 
pàdo ), Tâm (Tư Duy) thần túc ( Citiddhipàdo) và Trạch Pháp 
(trạch quán) thân túc ( Vừữnansid dhipàdo ). 
(2) : Tứ Thanh Tịnh Giới của vị Tỷ Kheo chân chánh - 
- Patimokkhasamvarasìla : Biệt biệt Giải thoát Thu thúc giới . 
- Indriyasamvarasìla : Giới luật liên quan đến thu thúc lục căn . 
- Àjìvapàvisuddhisìla :Giới luật liên quan đến đời sống trong sạch. 
- Paccayasannissitasìla : Giới luật liên quan đến việc sử dụng 'Tứ 
vật dụng: Vật thực, Y phục , Chỗ Ở và Thuốc ngừa bệnh. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉẾN L. T.VƯƠNG * MLH ~ 105 





Một trạng thái hỷ lạc tự tâm 
Do ly dục với Tứ, Tầm. 

* Diệt tầm, diệt tứ, hành thâm định thiền 
Chứng và trú vào Thiền đệ nhị 
Tâm an chỉ, không tứ, không tầm 

Định sanh, nội tỉnh nhất tâm. 

* Tiếp theo, vị ấy âm thầm cần chuyên 
Luôn chánh niệm đi liền tỉnh giác 
Thân cảm nhận sự lạc thọ liền 

Ly hỷ trú xả trước tiên 
“Xả niệm lạc trú”, Thánh hiền gọi tên 
Đệ tam Thiền, chứng và an trú. 
* Vị Tỷ Kheo lại tự cần chuyên 
Xả lạc, xả khô — vô phiền 
Diệt hỷ ưu cảm thọ — liền trước đây, 
Chứng, trú đây Tứ Thiền tức khắc 
Không khổ, lạc, xả niệm tịnh thanh. 
Này các Tỷ Kheo ! Thiện lành 
Vị ấy “an lạc” đạt thành, tăng cao. 
Vị Tỷ Kheo thế nào tăng thịnh 
Về “tài sản” của chính vị này ? 
Này các Tỷ Kheo ! Ở đây 
Vị ấy an trú đủ đầy một phương 
Và biến mãn ; tâm thường câu hữu 
Với Hỷ, Xả ; câu hữu Từ, Bi 
Phương hai, ba, tư đồng thì 
Cũng đều câu hữu Hý, Bi, Xả, Từ 
Cả thế giới, khắp từ trên, dưới 
Khắp phương xứ cùng với bề ngang 
Khắp vô biên giới, trú an 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 26 : CHUYÉÊN L. T. VƯƠNG * MLH - 106 





Biến mãn, câu hữu hoàn toàn tứ vi. 
Tứ vô lượng : Từ, B1, Hỷ, Xả 
Rộng vô biên, không cả hận, sân. 
Như vậy Tỷ Kheo chánh chân 
“Tài sản” tăng thịnh nguyên nhân như vây. 
Các Tỷ Kheo ! Ở đây được thấy 
Tỷ Kheo ấy “thế lực' thịnh tăng 
Diệt tận lậu hoặc các phần 
Tự mình biết, chứng đạt dần, trú an 
Hiện tại này với Tâm giải thoát 
Tuệ giải thoát, lậu hoặc không còn 
Như vậy Tỷ Kheo đáng tôn 
“Thế lực” tăng thịnh vuông tròn công phu. 
Các Tỷ Kheo ! Đường tu thử thách 
Ta quán sát rành mạch, thấy là 
Uy lực Ma Vương — Ác Ma 
Thật khó nhiếp phục, khó mà dẹp yên 
Nhờ chấp nhận, hành chuyên thiện pháp 
Mà công đức lợi lạc tăng cao ”. 


Thế Tôn thuyết giảng cao sâu 
Chư Tăng tín thọ Pháp mâu , hân hoan ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh 26 : CHUYÊN LUẬN THÁNH VƯƠNG 
SƯ TỬ HỎNG — Cakkavaffi Sìhanàda-sufta ) 


§ ờng Bộ -(Tập 3) : : É Â ÖN * MLH - 108 
27. Kinh AGGANNA Trường Bồ -(Tâp 3) K. 27 : KHƠI TH NHÂN BÓN 
Š „ ^ 2 Một vị tên Va-Sết-Tha nói là : 
KHƠI THE NHAN BON — * Này Pha-Rát-Va-Cha thân kính ! 
Đức Thế Tôn xuất định, kinh hành 
Đây là cơ hội tốt lành 


Như vậy, ta nghe : Ti 5 Ề s. 
Ta hãy yêt kiên tịnh thanh Phật Đà. 


1... Một thời nọ, Thế Tôn Thiện Thệ Rất có thể chúng ta nghe được 
An trú tại Xá-Vệ (¡) đại thành Pháp vi diệu, duyên phước tuyệt vời ”. 
Sa-Vát-Thi (7) cũng là danh - Pha-Rát-Va-Cha thuận lời 
Búp-Ba-Ra-Má (2) vườn dành thiên tâm Cả hai cùng đến tại nơi sân vườn 
Tức Thành Tín viên lâm (2) thanh nhã Bước theo sau Pháp Vương cung kính 
Ở nơi Mi-Ga-Rá-Ma-Tu (3) Sau khi đã cùng đính lễ Ngài. 
TỐC HẠAU EAUHDIOUĐHSI DẦN TP 2. Thế Tôn nói với cả bai 
Bây giờ tại đây, ôn nhu thiện hiên Vị Va-Sết-Thá được Ngài nêu danh : 


Hai thanh niên Bàn-môn đã tới 
Sống cùng với các vị Tỷ Kheo 
Do ý muốn thành Tỷ Kheo 
Xuất gia Cụ túc, vâng theo giới điều. 


— “ Va-Sết-Tha ! Ngươi sinh thế tập (/) 
Là Bàn-môn (2), giai cấp đứng đầu 
Như người Vệ-Đà tin vào 
Bàn-môn gia tộc không đâu chắng tường. 


Đức Thê Tôn buôi chiêu an tịnh - Nay xuất gia tìm đường giải thoát 
Vừa xuât định, bước xuông khỏi lâu Biệt gia đình, từ thác Bàn-môn 
Kinh hành dưới bóng ngôi lâu Thế thì những Bà-la-môn 
Hai Bàn-môn trẻ từ lâu trở thành Họ có chỉ trích, đồ dồn chê không ? ” 


Hai Tỷ Kheo tịnh thanh an lạc 
Va-Sêt-Tha, Pha-Rát-Va-Cha (4) 
Thây Phật kinh hành lại qua, 


— * Bạch Thê Tôn ! Đúng là các vị 
Bà-la-môn đã chỉ trích nhiêu 
Phỉ báng chúng con đủ điêu 


(1) : Thành Xá- Vệ ( Sàvatthi ) một trung tâm văn hóa thương mại Thật là hêt sức Sự điêu ngoa rôi }” 

phôn thịnh thời Phật . Nơi đây có Kỳ-Viên Tỉnh Xá do Trưởng - `. 

giả Cáp-Cô-Độc dâng cúng đến Phật và Chúng Tăng . (1) : Thê tập : được quyên kê tục hưởng tước vị của cha ông (thời 
(2) : Pubbàràma — Thành Tín viên lâm. vua chúa). Ở đây ám chỉ : theo Bà-la-môn Giai cáp là bát di 
(3) : Migàramàtu - Lộc Mẫu giảng đường . bắt dịch, cha truyền con nội ; không bao giờ một giai cáp này 
(4) : Hai thanh niên Bà-la-môn trước đây đến hỏi Phật trong Kinh chuyên đôi qua giai cáp kia. 


Tevijja ( Kinh Tam Minh ), sau đó xuất gia làm Tỷ Kheo. (2): Bàn-Môn hay Phạm-Chí tức là Bà-La-Môn. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 109 


— “ Va-Sết-Tha ! Những lời khinh mạn 
Dùng chỉ trích, phi báng hai ngươi 
Của Bà-la-môn các người 
Như thế nào ? Hãy trả lời Như Lai ” 
— “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài thứ lỗi 
Con nhắc lại ngu tối những lời 
Của các Bàn-môn các nơi 
Họ nói : “Phạm-chí tuyệt vời tối cao 
Giai cấp khác thuộc vào hạ liệt 
Người da trắng đặc biệt Bàn-môn 
Giai cấp khác da đen dòn 
Bàn-môn thuần chủng đáng tôn trên đời 
Các giai cấp khác thời tạp chủng. 
Chỉ Bàn-môn mới đúng chính tông 
Là con Phạm Thiên viên thông 
Sinh ra từ miệng, giống giòng Phạm Thiên 
Kẻ thừa tự Phạm Thiên tối thắng. 
Còn các ngươi thật chắng thông minh ! 
Từ bỏ giai cấp của mình 
Giai cấp tối thượng, tự mình thanh cao, 
Cúi đầu vào giai tầng hạ tiện 
Các Sa-môn đê tiện triền miên 
Sinh từ bàn chân Phạm Thiên 
GIaI cấp đen đủi, vô duyên, trọc đầu 
Làm như vậy phải đâu chính đáng ? 
Không hợp lẽ . Chán ngán cho ngươi !” 
Bạch Thế Tôn ! Với những lời 
Chỉ trích kịch liệt mọi nơi mọi thời 
Các Bàn-môn hết lời phi báng 
Khi họ thấy bóng dáng chúng con ” 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 110 


4. Va-Sết-Tha ! Các Bàn-môn 
Đã quên quá khứ, không còn nhớ ra 
Khi họ nói họ là tối thắng 
Là giai cắp thượng đăng tuyệt vời 
Các giai cấp khác trên đời 
Đều là hạ tiện, sinh nơi chân Trời. 
Bà-la-môn là người da trăng 
Giai cấp khác hạ đắng, da đen 
Là người tạp chủng, giống hèn 
Bàn-môn thuần chủng, chắng chen lộn gì ! 
Va-Sết-Tha ! Chẳng chi khó hiểu, 
Chuyện tiêu biểu : Các nữ Bàn-môn 
Cũng có kinh nguyệt tháng tròn 
Có thai, sinh sản và còn nuôi con 
Khi lâm bồn, lúc cho con bú, 
Nhưng Bàn-môn bảo thủ, dựng lên 
Là sinh từ miệng Phạm Thiên 
Giai cấp tối thượng, trắng tuyền thuần nguyên 
Là thừa tự Phạm Thiên minh triết 
Rồi khinh miệt giai cấp khác ngay. 


5, Va-Sết-Tha ! Xã hội này 
Có bốn giai cấp an bài kể ra : 
Sát-Đề-Ly, Bàn-môn (7) ưu tú 
Rồi Phệ-Xá và Thủ-Đà-La (/) 
Nhưng các giai cấp nói qua 


(1) :Theo Bà-La-Môn, xã hội chia ra 4 giai cấp bất di bắt dịch : 
Bà-la-môn (Brahmana - giai cấp đứng đầu giữ # phân. nghỉ lễ, tế tự), 
Sát-Đề-Ly ( Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyền ), giai cấp 
Phệ-Xá (Vessà - Thương gia). Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh 
rẻ nhất là Thi-Đà-La ( Suddà ) hay Chiên-Đà-La ( Candala ). 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 111 Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 112 


Như Sát-Đế-Ly vốn là vua quan Gọi là với Thánh pháp cách xa. 
Giòng chiến sĩ hay hàng quý tộc. 
Nhưng có một Sát-Đế-Ly nào 

Thích chém giết, bụng gươm đao 

Trộm cướp, tà hạnh không đâu không làm 
Tâm tham lam, lại hay nói láo 
Nói hai lưỡi, ác khẩu, ba hoa 


6. Trái lại, này Va-Sết-Tha ! 
Trong các giai cấp kề ra trên này 
Mà có người thắng ngay, tâm hảo 
Không sát sanh, trộm đạo, dối người 
Không nói ác khẩu nhiều lời 
Không nói hai lưỡi, nói lời ba hoa, 


„_ Sãn, sỈ, tà kiên sa đả, Không tham, sân, thật là chánh kiến, 
Tât cả điêu ây đêu là xâu xa, Những pháp ấy là thiện, nên hành 
Là bắt thiện ; gọi là bất thiện Được gọi không tội, tốt lành 
Những pháp khiến tội lỗi khởi đi Là xứng Thánh pháp, phải nhanh hành trì, 
Những pháp không nên hành trì Là bạch pháp, đồng thì bạch quả 
Và gọi là pháp hành trì không nên. Bậc trí giả tán thán nên lời. 
Những pháp ấy chông chênh, không hạp Ở đây, những pháp này thời 
Không xứng với thánh pháp thăng ngay. Được thấy ở một số người Bàn-môn, 
Hắc pháp, hắc báo làđây __ Sát-Đế-Ly hoặc còn Phệ-xá 
BỊ những bậc trí quở ngay, chê liên. Thủ-đả-la... tâm đã thuần thành 
Rồi đến phiên giai tầng Phệ-Xá Thực hành những pháp thiện lành 
Thủ-Đà-La hay cả Bàn-môn Dù là giai câp đã đành khác nhau. 
Dù là giai câp đáng tôn 7. Va-Sết-Thá ! Mặc dầu hai pháp 
Có người nào đó chuyên môn ác hành Hắc và bạch phức tạp hai đường 
Thích sát sanh, tà dâm, trộm đạo BỊ chỉ trích, được tán dương. 
Nói hai lưỡi, ác khâu, dôi lừa Đều có lẫn lộn các phương giai tầng, 
Tham, sân, tà kiên không chừa Bốn giai cấp vẫn từng có cả. 
Thực hành ác pháp sớm trưa, chăng lành Nên Bàn-môn nào đã tuyên truyền : 


Là hắc pháp, sẽ sanh hắc báo 
Người trí hảo quở trách biết bao ! 
Dù là thuộc giai cấp nào 
Mà làm như vậy, tội sâu nghiệp dày. 
Những điều không xứng tày Thánh pháp 


“Chỉ họ sinh miệng Phạm Thiên 
Giai cấp tôi thượng ; còn tuyển tiện nhân ! 
Bà-la-môn thành phân da trắng 
Giai cấp khác hạ đắng da đen, 
Họ thuần chủng không lộn chen 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 113 
Ngoài họ, tạp chủng giống hèn xấu xa. 
Bà-la-môn mới là chính thống, 
Con thừa tự của đẳng Phạm Thiên". 
Những lời nói chẳng căn nguyên 
Các vị có trí không thiên vị gì 
Không bao giờ thuận vì chấp nhận 
Tại sao vậy ? Tường tận thấy ngay : 
Ai trong bốn giai cấp này 
Xuất gia tu tập làm Thầy Tỷ Kheo 
Tinh tấn, đều đắc A-La-Hán 
Các lậu hoặc viên mãn diệt trừ 
Phạm hạnh thành tựu thuần từ 
Việc cần làm đã an như hoàn thành, 
Cả gánh nặng tử sanh đặt xuống 
Đạt mục đích tối thượng, tịnh thanh 
Hữu kiết sử đã diệt nhanh 
Chánh trí giải thoát ngọn ngành vĩnh an. 
Vị ấy xem là hàng tối thượng 
Trong bốn hướng giai cấp sẵn dành 
Vì xứng với pháp Thánh lành 
Không phải không xứng pháp thanh tịnh này. 
Va-Sết-Tha ! Pháp đây tối thượng 
Nơi kính ngưỡng của các hữu tình 
Đời này, đời sau đinh ninh. 
s.. Này Va-Sết-Thá ! Chứng minh điển hình 
Biết tại sao Pháp minh vĩ đại 
Với hữu tình hiện tại, đời sau. 
Va-Sết-Tha ! Hãy nhìn vào 
Vua Ba-Tư-Nặc đứng đầu quốc gia 
Kiều-Tất-La tức Kô-Sa-Lá 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 114 


Dù biết rằng hành giả xuất gia 
Đại Sa-môn Gô-Ta-Ma 

Xuất thân giòng họ Thích Ca vương triều 
Lúc bấy giờ trong điều hòa mục 
Giòng Sắc-Da thần phục, thuận tùy 

Đại vương Pa-Sê-Na-ÐI (7) 

(Tức Ba-Tư-Nặc), trị vì Đề kinh. 
Giòng Thích Ca thực tình trọng nỀ 
Thường đứng dậy, khấu lễ, chắp tay 

Đối xử lễ độ đủ đây, 

Nhưng Ba-Tư-Nặc vua này kính tôn 
Gô-Ta-Ma (2) Thế Tôn Thiện Thệ 
Thường tôn trọng, đảnh lễ, chắp tay 

Rất lễ độ với Như Lai 

Vì đức vua ấy nghĩ ngay như vầy : 
“Có phải Ngài Thích Ca Tôn giả 
Là thiện sanh cao cả tốt lành 

Còn ta không phải thiện sanh 

Ngài có hùng lực, ta đành thua xa 
Tôn-giả Gô-Ta-Ma thanh tịnh 
Rất uy nghi, định tỉnh, từ hòa 

Nhiếp phục mọi người gần xa 

Khuôn mặt đẹp đẽ, màu da sáng ngời, 

Còn ta thời mặt mày thô xấu 
Ngài uy lực tuyệt hảo ai bì 
Còn ta thế lực kém suy, 

Ngài tuyên Giáo Pháp uy nghi vô lường". 
(1) : Vua Ba-Tu-Nặc — Pasenadi ,trị vì nước Kosala ( Kiêu-Tắt-La ) 
(2) : Đức Phật giòng Sakya (Thích Ca ), họ Gotama (Kiêun-Đàm 

hay Cô-Đàm). Đương thời ngoại đạo thường gọi Ngài băng 

danh xưng Gotama họ Ngài. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 115 


Vì Đại Vương Pa-Sê-Na-Đí 
Kính trọng Pháp, tôn quý Pháp lành 
Cúng dường, lễ Pháp tịnh thanh 
Nên vua tôn trọng, kính thành Như Lai 
Vua đứng dậy, chấp tay, tán tụng 
Thường đảnh lễ và cúng dường Ta 
Đối xử lễ độ, thiết tha. 
Như vậy, này Va-Sết-Tha ! Điều này 
Là chứng minh rõ bày, cần hiểu 
Pháp tối thượng, vi diệu, cao minh 
GI1ữa nơi các loài hữu tình 
Trong đời hiện tại, hành trình đời sau. 
9... Va-Sết-Tha ! Ngươi mau nên biết : 
Các ngươi đã sai biệt về sanh 
Sai biệt tánh, sai biệt danh 
Gia hệ sai biệt ; tâm lành xuất gia 
Lầa quyền thuộc, cửa nhà từ bỏ 
Sống tu tập, không có gia đình 
Nếu có ai hỏi về mình : 
“Xin hỏi các vị thực tình là a1 2". 
Cần đáp ngay : “Chúng tôi Phích-Khú 
Là Sa-môn, an trú tịnh hòa 
Dưới sự lãnh đạo thuần hòa 
“Người con giòng họ Thích Ca", Ngài này. 
Va-Sết-Tha ! Những ai tin tưởng 
Vào Như Lai, tăng trưởng lòng tin 
Có căn an trú định ninh 
Vững chắc, không bị ngoại hình kéo lôi 
Bởi Sa-môn hay nơi Phạm-chí 
Hoặc chư Thiên hay vị Phạm Thiên 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 116 


Ma Vương hay các Thần Tiên 
Vững tin như vậy, có quyền nói ra : 
“Ta là con Phật Đà chính thống 
Sinh từ miệng, giòng giống Pháp sanh 
Chính ta do Pháp tạo thành 
Con thừa tự của Pháp lành uy nghĩ". 
Va-Sết-Tha ! Do vì sao vậy 2 
Vì những chữ theo đấy hiểu rày : 
“Pháp thân” đồng nghĩa “Như Lai” 
“Phạm thân", “Pháp thể” không ngoài nghĩa trên 
Hay "Phạm thể” cùng trên nghĩa ấ ày 
(Và như vậy, Phật - Pháp cũng đồng). 
10. Va-Sết-Tha ! Hãy nghe thông : 
Có một thời đoạn theo dòng thời gian 
Một thời hạn trải sang vời vợi 
Rất lâu sau, thế giới chuyền mình 
Biến hoại ; Phần lớn hữu tình 
A-Phát-Sa-Rá (¡) tái sinh cõi này 
Quang Âm Thiên - tại đây nuôi sông 
Bằng hỷ lạc, tự phóng hào quang 
Bay lượn tự tại không gian 
Sống lâu tại đó, vinh quang, an hòa. 
II. _ Va-Sết-Tha ! Bấy giờ vạn vật 
Thành thế giới toàn chất nước đen 
Mắt như mù bởi màu đen 
Mặt trời, trăng cũng không chen nỗi vào 
Không thể nào hiện ra ánh sáng 
Các tinh tú cũng chăng trên không 
Ngày, đêm, tháng, năm... cũng không 


(1) : Cõi Trời Àbhassara — Quang Âm Thiên. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 117 


12. 


Không có nam nữ, đàn ông, đàn bà 
Loài hữu tình chỉ là loài đó 
Mà không có phân biệt, khác nhau. 
Va-Sết-Tha ! Sau rất lâu 
Vị đất khi rã tan vào nước mau 
Giống như bọt nổi trào trên mặt 
Như cháo sữa đang tắt, nguội dần, 
Cũng vậy, đất hiện ra dần 
Đất có màu sắc, có phần vị, hương 
Màu của đất này thường được ví 
Chất đề hồ, thuần túy như tô 
VỊ như mật ong, cam lồ 
Rất là thuần tịnh, ăn vô ngon lành. 


Va-Sết-Tha ! Hữu tình một kẻ 
Có tính tham, mau lẹ nói ngay : 
“Kìa xem, là vật gì đây ?” 
Lấy ngón tay nếm vị đây tức thì 
Vị đất thấm sau khi nễm ấy 
Thắm vào thân, tham ái khởi lên. 
Khi được chứng kiến việc trên 
Nhiều hữu tình khác cũng bèn làm theo 
Dùng ngón tay, họ đều nếm thử 
Vị đất thắm tuần tự từng người 
Tham Ái nổi lên trong người 
Rồi họ thưởng thức, bẻ rời bằng tay 
Từng cục đất họ nhai như vậy 
Họ thích ăn đất ấy liên miên 
Ánh sáng của họ mất liền 
Khi mà tắt cả mọi miễn cõi đây 
Đều ăn đất, mất ngay ánh sáng 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 118 


13. 


14. 


Cõi tối tăm mù quáng tức thời 
Bấy giờ mặt trăng, mặt trời 
Bắt đầu xuất hiện đồng thời các sao 
Và chòm sao hiện ra thấy rõ 
Có ngày, đêm và có tháng, năm 
Thời tiết thay đổi trong năm 
Thế giới thành lại, thăng trầm chuyền di. 


Va-Sết-Tha ! Rồi thì chúng ấy 
Những hữu tình ăn mãi đất nhiều 
Thưởng thức hương, vị thích yêu 
Làm món ăn chính sớm chiều khá lâu. 
Va-Sết-Tha ! Dài lâu ăn đất 
Thân của họ cứng chắc, nặng nề 
Sắc đẹp cũng khác mọi bề 
Những người đẹp đẽ liền phê bình là : 
“ Sắc đẹp của chúng ta lộng lẫy 
Những người ấy thô kệch, xâu hơn ” 
Do sự kiêu mạn, khinh lờn 
Tự hào sắc đẹp mình hơn nhiều người 
Nên vị đất tức thời biến mất 
Sự thơm ngon của đất không còn 
Họ kêu than : “ Ôi vị ngon l ” 
Như người khen :“ Ôi vị ngon ! ” hiện thời. 
Theo văn tự thuộc nơi truyền thuyết 
Của thời xưa, không biết nghĩa gì. 


Va-Sết-Tha ! Cho đến khi 

Vị đất biến mất, lẫy gì đề ăn ? 
Các hữu tình băn khoăn tự hỏi. 

Thì một loại nắm đất hiện ra 

Như hình mai con rắn già 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 119 


15. 


Loại nắm có sắc, vị và có hương 
Màu nắm đất này thường được ví 
Chát đề hỗ, thuần túy như tô, 

VỊ như mật ong, cam lô, 

Rất là thuần tịnh, ăn vô ngon lành. 
Nhiều người dành để ăn nắm đất 
Thức ăn chính : nắm đất thời này. 

Thời gian khá lâu như vây 

Vì ăn nắm đất hằng ngày nhiều hơn 
Nên thân họ cứng hơn, rắn chắc 
Và dung sắc sai biệt, khác nhau. 

Hữu tình sắc đẹp tự hào 

Khinh khi với những người nào xấu hơn 
Do kiêu mạn, khinh lờn như vậy 
Nắm đất ấy biến mất dần dà 

Cỏ và cây leo mọc ra 
Cây leo có sắc, vị và có hương. 


Va-Sết-Tha ! Đồng, vườn đầy dẫy 
Cây leo ấy, ăn thử ngon lành 
Các hữu tình bắt đầu dành 
Cây leo từ đấy trở thành thức ăn 
Do ăn hoài nên thân cứng chắc 
Và dung sắc sai biệt, khác nhau 
Do sự kiêu mạn, tự hào 
Của người dung sắc thuộc vào kiêu sa 
Nên cỏ và cây leo biến mắt. 
Các hữu tình thấy mắt thức ăn 
Hội họp lại, kêu than rằng : 


“ Ôi thôi ! Cái đó thuộc đẳng chúng ta 


Nhưng hại thay ! Chúng ta mất cả 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 120 


16. 


I ?? 


Cỏ, cây leo đều đã biến đi ! 
Giống như loài người đương thì 
Được hỏi đau khổ là vì do đâu ? 
Các người đó bắt đầu họ nói 
Để trả lời câu hỏi đưa ra : 
“ Ôi hại thay cho chúng ta 
Ôi, cái này thuộc chúng ta hiện thời ” 
Theo văn tự thuộc nơi truyền thuyết 
Của thời xưa, không biết nghĩa gì. 


Va-Sết-Tha ! Cho đến khi 
Cây leo và cỏ — đồng thì mất tOI 
Lúa xuất hiện các nơi đồng trống 
Không vỏ, cám — trơn bóng, mùi thơm 
Chỗ nào vào buổi chiều hôm 
Họ cắt lúa để ăn cơm buổi chiều 
Sáng hôm sau lúa đều mọc lại 
Lớn thật nhanh và thấy chín hồng 
Cắt vào buổi sáng, ăn xong 
Buổi chiều lại thấy đầy đồng lúa căng 
Không gián đoạn thức ăn là lúa 
Chúng hữu tình có lúa được no. 
Thời gian khá lâu, không lo 
Vì sẵn có lúa dành cho họ rồi 
Thân hình họ suy đồi, cứng chắc 
Và dung sắc sai biệt, khác nhau, 
Nữ tánh, nam tánh bắt đầu 
Xuất hiện thân thê thuộc vào nữ, nam 
Rồi người nam liếc nhìn người nữ 
Quan sát kỹ và thử chuyện trò 
Người nữ kỹ lưỡng, âu lo 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 121 


17. 


Nhìn phái nam kỹ, rồi do việc này 
Tình dục đã khởi ngay như thế 
Sự ái luyến thân thể bắt đầu 
Do sự ái luyến với nhau 
Họ làm dâm hạnh, lún sâu ái tình. 
Va-Sết-Tha ! Hữu tình nhiều kẻ 
Thấy họ làm những vẻ hạnh dâm 
Nhiều người tức giận căm căm 
Quăng bùn, tro bẩn hoặc quăng phân bò 
Họ thét lên : “ Hỡi đồ ô uề ! 
Hãy chết đi, hỡi kẻ súc sinh 
Tại sao một loại hữu tình 
Lại đối xử với hữu tình tệ thay ! ”. 
Với cảnh này, ngày nay vẫn có 
Tại một số quốc độ thực thi : 
Khi cô dâu được rước đi 
Thì nhiều người khác tức thì quăng theo 
Kẻ quăng bùn, quăng bèo, tro bần 
Quăng phân bò... nhưng chẳng hiểu gì 
Văn tự truyền thống thực thi 
Không biết ý nghĩa là gì điều trên. 
Va-Sết-Tha ! Nói lên chuyện đấy 
Vào thời ấy phi pháp với đời 
Nhưng trong đời sông hiện thời 
Được xem hợp pháp ở nơi vợ chồng. 
Những người nào làm xong dâm hạnh 
Vào thời đó phải lánh vội vàng 
Không được phép vào thôn, làng 
Trong một, hai tháng hoàn toàn cách ly. 
Vì hành vi mọi người chỉ trích, 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 122 


Họ làm nhà, mục đích dấu che 
Hành động xấu bị thấy, nghe 
Làm nhà che kín, e dè đám đông. 
Có hữu tình vốn không ý chí 
Do biếng nhác nên nghĩ linh tinh : 
“Sao ta tự làm mệt mình 
Phải đi lấy lúa mưu sinh mỗi lần 
Lấy buôồi sáng để ăn buổi sáng 
Lấy buổi chiêu để quãng chiều ăn 
Sao không lấy lúa một lần 
Để dành rồi sẽ dùng ăn sáng chiều 
Rồi từ đó y đều tích trữ 
Khỏi phải tự đi lấy nhiều lần. 
Một hữu tình khác, bạn thân 
Đến rủ đi lấy lúa ăn bữa chiều. 
Người ấy nói : “Tôi nhiều lúa lắm 
Tôi để dành ăn đặm sáng chiều". 
Người kia nghe nói bấy nhiêu 
Cũng rất đồng ý với điều trên đây 
Nên người này bắt đầu bắt chước 
Lấy lúa nhiều, ăn được nhiều lần. 
Thế rồi mọi người dần dần 
Cũng noi theo chuyện thức ăn để dành. 
Chúng hữu tình vì tranh nhau lấy 
Tăng số lúa lên mãi mỗi ngày 
Để dùng bốn ngày... tám ngày... 
Bắt đầu tích trữ cho đây, cho dư. 
Va-Sết-Tha ! Nhưng từ lúc đó 
Giống lúa nọ bị cắt để ăn 
Không phát triển tiếp, lụi đần 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 123 Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 124 


Lúa mọc từng bụi, từng phần le hoe Rất thuần tịnh, có sẵn mùi thơm 
Cám bắt dầu bọc che từng hạt Ăn như hiện nay ăn cơm 
Rồi vỏ lúa bọc hạt lúa này Lấy từng bữa một, chiều hôm, sáng ngày. 
Hạt lúa không thể ăn ngay Nhưng do tham, lẫy đầy chất chứa 
Mà phải nâu chín hàng ngày đề ăn. Dùng để ăn nhiều bữa, để dành. 
18. _ Va-Sết-Tha ! Phải cần lao lực Do bât thiện pháp phát sanh 
Các hữu tình hết sức than van Nay lúa có cám, vỏ quanh hạt ngoài 
Hội họp lại để luận bàn : Lúa lại không mọc hoài ra nữa 
“ Các bạn ! Ác pháp rõ ràng hiện ra Ta lại phải từng bữa nâu ăn. 
Nhớ trước đây chúng ta nuôi sông Vậy nay ta phải chia phần 
Băng hỷ lạc, tự phóng hào quang Đắp đê bờ ruộng để phân mỗi người ” 
Bay lượn tự tại không gian Tính sở hữu con người thực hiện 
Sông lâu như vậy vinh quang, an hòa. Sau câu chuyện chia ruộng, đắp đê. 


Do chúng ta mê tham ăn đât 
Bắt thiện pháp có mặt cấp kỳ 
Hào quang tự chiếu mắt đi 
Mặt trời, trăng hiện đồng thì các sao 
Tiếp theo sau : tháng, năm, thời tiết 
Theo chu kỳ khác biệt trải qua 
Sau đó nắm đất hiện ra 
Mê đăm hương, vị ; chúng ta ăn nhiều. 


19. Va-Sết-Tha ! Lại nói về 
Có hữu tình vốn u mê, biếng lười 
Đánh cắp lúa phần người khác nọ 
Để ăn, không chịu khó đi làm 
Chủ lúa bắt gặp người tham 
Cảnh cáo người chắng có tàm quý kia : 
“ Này kẻ kia ! Ngươi làm ác pháp 
Giữ của mình, ăn cắp của người 
Thân chúng ta thảy đều cứng chắc Không cho mà lấy, hồ ngươi ! 
Và dung sắc đẹp xâu khác nhau Từ nay đừng có biếng lười, trộm nghe ! ” 
Rồi nắm đất cũng biến mau, 
Cây leo và cỏ bắt đầu mọc lên 
Có màu sắc, có nên hương, vị 
Chúng ta ăn hoan hỷ, ngon lành. 
Do bắt thiện pháp phát sanh 
Cây leo biến mắt, lúa xanh hiện vào 
Không cám, vỏ, hạt nào cũng nhẵn 


Gã vâng lời trở về nhà gã 
Nhưng sau, đã tái phạm nhiều lần 
Đánh cắp của người để ăn 
Người ta bắt gã, đập bằng chân tay 
Trừng phạt ngay thật đau bằng gậy 
Hoặc là lấy gạch đá ném y. 
Va-Sết-Tha ! Như vậy thì 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 125 


20. 


Trộm cắp xuất hiện do vì tham, sân 
Sự quở trách rôi dân trừng phạt 
Sự nói láo, đôi gạt băt đâu. 


Va-Sết-Tha ! Thời gian sau 
Nhiều hữu tình ấy họp nhau, khóc ròng 
Nói với nhau : “ Hãy trông sự việc ! 
Các ác pháp liên tiếp khởi ra 
Trong các hình thức như là : 
Trộm cắp, quở trách, rầy la, dối lừa 
Rồi hình phạt được đưa thực hiện 
Chúng ta hãy xúc tiến lập ra 
Đề cử một người trí hòa 
Để phân xử việc xảy ra bất bình 
Người ấy sẽ công minh xét xử 
Sẽ giận dữ khi phải giận sân 
Khiến trách thỏa đáng khi cần 
Hay sẽ tấn xuất nếu cần đuôi đi. 
Nhưng chúng ta phải chi công xá 
Vị hiền giả phần lúa thích nghỉ. 
Này Va-Sết-Tha ! Rồi thì 
Các hữu tình ấy liền đi đến tìm 
Vị hữu tình uy nghiêm, đẹp nhất 
Có gương mặt dễ mến, vui tươi 
Được sự ái luyến mọi người 
Tất cả đồng nói với người kể trên : 
“ Này Hiền giả ! Hãy nên lãnh nhận 
Trách nhiệm là tức giận khi cần 
Khiển trách, tân xuất nếu cần 
Hiền giả sẽ nhận lúa phần trả công ” 
Hữu tình này băng lòng nhận lãnh 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 126 


Trách nhiệm do hoàn cảnh đông cư. 


3, Va-Sết-Tha ! Được chọn từ 

Đại chúng công cử, khoan thư việc làm 
Ma-Ha Sam-Ma-Tô (7) được gọi 
Là danh từ được nói đầu tiên 

Với ý nghĩa từ căn nguyên : 

“VỊ chủ vườn ruộng”, từ liên có ra. 
“Khách-TI-Da' (2) thứ hai danh tự. 
Được khởi lên, nghĩa ngữ rõ ràng : 

“Làm cho người khác hỷ hoan 

Bởi Pháp' ; là vị thánh hoàng “Ra-Cha' (3) 
Từ “Ra-Cha' là 'Vua', được biết 
Là danh tự cá biệt thứ ba. 

Sát- Đề- -Ly - Khách-Ti-Da 

Nguồn gốc giới vức theo mà cô thư 
Khách-Ti-Da, danh từ truyền thống 
Nguồn gốc ta hiện sống có từ 

Những loài hữu tình đồng cư 

Thời bấy giờ, chăng loại trừ loài trên. 
Đúng phép tắc, gọi nên là pháp 
Không phải là phi pháp trải qua 

Đúng pháp gọi là Đam-Ma (4) 

Như vậy tối thượng chính là Pháp đây. 
Va- Sết- Tha ! Như vầy phải thấy 
Pháp tối thượng — hiện tại, đời sau. 


22. Một số hữu tình nghĩ sâu : 
“ Hiện nay Ác pháp bắt đầu hiện ra 


(1) : Mahà Sammato. (2) : Khatiyà - VỊ chủ của ruộng vườn. 
(3) : Ràja - Vị vua. — (4): Dhamma — Pháp. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 127 


Bắt thiện pháp chúng ta đang thấy 
Đang phá quấy giữa các hữu tình 
Trộm cắp, nói láo phát sinh 
Nên phải khiến trách, dụng hình, đuôi đi. 
Chúng ta phải tức thì xúc tiến 
Loại bỏ ác, bất thiện pháp đây 
Sau khi loại ác pháp ngay 
Gọi Bram-Ma-Ná (¡), điều này khởi ra 
Bram-Ma-Na, danh từ tiên khởi 
— Bà-La-Môn - tên gọi từ đây. 
Các vị Bà-la-môn này 
Dựng chòi bằng lá ở ngay trong rừng 
Để tu thiền và ngưng làm ác 
Việc đói khát họ chăng cần lo 
Than đỏ dập tắt, không tro 
Chăng hè thấy khói trong lò bay lên 
Cối và chày ngã nghiêng, vứt xó 
Buổi sáng chiều của họ không màng 
Họ vào thành thị, xóm làng 
Khất thực đề sống, nghiêm trang trở về 
Gió thôi mát, tứ bề an tịnh 
Trong chòi lá thiền định tu hành. 
Những hữu tình khác thấy rành 
Những Bàn-môn nọ tịnh thanh trong rừng 
Họ tu thiền và ngưng làm ác 
Tâm an lạc, không vướng bận gì 
Tu thiền định - Cha-Dân-Ti (2) 
Tức là những vị thường suy tư hoài, 
Cha-Dá-Ka (3) - thứ hai danh tự 


(1) : Bràhmanà — Bà-la-môn. (2) & (3) :xem chú thích trang kế. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 128 
Được khởi lên ngôn ngữ thời này. 


SP, Va-Sết-Tha ! Rồi tại đây 
Hữu tình một số người này chắng kham 
Với việc làm kinh hành, thiền tọa 
Trong các chòi băng lá trong rừng 
Họ liền đi xuống những vùng 
Xung quanh thị xã hay xung quanh làng 
Với ý định sẵn sàng làm sách 
( Đề ghi chép rành mạch sử thi ) 
Vì họ không thể hành trì 
Tu thiền như thể các vì nói trên. 
Va-Sết-Tha ! Có nên từ lạ 
Là Ách-Cha-Dá-Ká (4) danh từ 
Và chữ thứ ba suy tư 
Ách-Chây-Ka (5) ở cô thư Vệ Đà. 
Va-Sết-Tha ! Bấy giờ đề cập 
Họ thuộc vào hạ cấp mà thôi. 
Nhưng nay họ đôi khác rồi 
Tự nhận cao thượng tột vời, đứng trên 
Sự khởi lên gốc nguồn sự thực 
Về ĐIỚI. vức xã hội Bàn-môn 
Truyền thống cô xưa bảo tồn 
Nguồn gốc của họ vẫn còn tiếp ngay 
Giữa những loài hữu tình xưa ây 
Không ở ngoài loài ấy, điều này 
Làm đúng phép tắc thăng ngay 
Không phải phi pháp. Như vây pháp kia 
Là tôi thượng, không lìa pháp ấy 


(2) : Jhàyanfi — tu thiên . (3) : Jhàyakà — suy ft. (Trang 127 ). 
(4) : Ajhàyaka. (2): Aj7hàykà . 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 129 Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 130 


Ở trong đời hiện tại, tương lai. — Rồi Bàn-môn nào đó một ai 
24. Va-Sết-Tha ! Thời gian dài Tự trách pháp mình lầm sai 
Hữu tình một số người này chủ trương Xuất gia từ bỏ, làm ngài Sa-môn. 
Lập nghề nghiệp thông thường sai khác — Người Vết-Sa sinh tồn nghề nghiệp, 
Vít-Sú-Tá (¡) tổng quát kế qua — Người Sút-Đa sống kiếp bị chèn, 
Theo pháp dâm dục, nghĩ ra Tự trách pháp của mình hèn, 
Nghề nghiệp thiết lập, gọi là Vết-Sa (2) Hai hạng người đó cũng bèn xuất gia. 
( Hay Vệ-Xá ) tạo ra giai cấp Làm Sa-môn từ hòa thanh tịnh 
Nghề buôn bán hay khắp các nghề. Giữ chánh niệm, giác tỉnh, một mình 
25. Một số hữu tình, rừng kề 6 Da 
Dùng cách săn bắn làm nghề nuôi thân (Sa-Môn) giai cấp tiền trình xảy ra 
Hoặc do cần, làn nghề hền nhỏ Khởi lên qua bốn giaI cấp trước 
Va-Sết-Tha ! Gọi đó Sút-Đa 4) Nguôn gốc giữa hữu tình các loài 
( Là giai cấp Thủ-Đà-La ) _ Viâykhôngởngoàloi 
Danh từ truyền thống vốn là cô xưa. Đúng theo phép tặc, không ngoài pháp đây. 
Nguồn gốc chúng là vừa ở giữa Và như Mi Pháp là c thượng 
Loài hữu tình, không chứa loại ngoài Trong hiện tại, cả hướng đời sau. 
Đúng pháp, phép tắc đúng rày 21. Va-Sết-Tha ! Còn vị nào 
Không phải phi pháp, đời này, đời sau. Là Khách-TI-Dá, vướng vào tà tâm 
Va-Sết-Tha ! Thuộc vào như vậy Làm tà hạnh về thân, khẩu, ý 
Là tôi thượng Pháp ấy tuyệt vời, Sát-Đề-Ly tà kiến dẫy đầy 
Hiện tại, tương lai ở đời. Do tà kiến, tà nghiệp này 
26. Này Va-Sết-Thá ! Một thời xảy ra : LANH GHẾN dUYỆN Gò 830 HEh)/ THANG: CHƯNG 
— Có vị Khách-Ti-Da (4 nào đó SIHỊ  HUIEIOT T00 CHNG Do nh 
Tự trách pháp hiện có của mình Vào ác thú, địa ngục khô đau. 
Xuất gia, từ bỏ gia đình _ Va-Sết-Tha ! Dù người nào 
Tự nghĩ : “ Tôi sẽ một mình để tu Vêt-Sa, Phạm-chí hay vào Sút-Đa 
Làm Sa-môn cho dù gian khó ”. Mà người đó làm tà hạnh ác 


= sa Thân, khẩu, ý, lầm lạc kiến tà 
(1) : Vissuta. (2): Vessa (Vệ-Xá hay Phệ- Xá ). 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 131 


Thì dù giai cấp khác xa 
Tà kiến, tà nghiệp tạo ra cũng cùng 
Sau khi họ mạng chung thân hoại 
Sinh khô giới tai hại muôn trùng 
Đọa xứ, địa ngục hãi hùng 
Do làm tà hạnh khẩu cùng ý, thân. 


2s. _ Va-Sết-Tha ! Do nhân thiện mỹ 
Sát-Đề-Ly tức Khách-Ti-Da 
VỊ này chánh hạnh trải qua 
Về thân, khẩu, ý thật là chánh chân 
Làm chánh hạnh, tự thân chánh kiến 
Và chánh nghiệp thực hiện là nhân 
Sau khi mạng chung hoại thân 
Sinh vào thiện thú, các tầng Thiên cung. 
Va-Sết-Tha ! Nói chung các vị 
Như Vết-Sa, Phạm-chí (¡), Sút-Đa 
Dù là giai cấp khác xa 
Nhưng làm chánh hạnh khẩu và ý, thân 
Do chánh kiến, do nhân chánh nghiệp 
Sẽ sinh tiếp Thiên giới, cõi lành. 
29. Va-Sết-Tha ! Còn chúng sanh 
Như Sát-Đế-Ly, thực hành cả hai 
Nay chánh hạnh rồi mai tà hạnh 
Chánh & tà hạnh lẫn lộn không chuyên 
Chánh kiến, tà kiến chăng kiêng 
Lúc tà lúc chánh không riêng thực hành 
Sau khi đành mạng chung thân hoại 
Lạc & khô thọ, hưởng mọi khổ & vui. 


(1) : Bàn-Môn hay Phạm-Chí tức là Bà-La-Môn (Brahmana). 





30. 


Các giai cấp khác khôn nguôi 
Làm hạnh tà & chánh khiến xui chẳng hòa 
Người Vết-Sa, Sút-Đa, Phạm-Chí 
Trong giai cấp một vị thực hành 
Lúc tà, lúc chánh phát sanh 
Tà, chánh lẫn lộn tạo thành nhân duyên 
Sau khi đã tận duyên thân hoại 
Thọ lãnh mọi lạc & khổ thọ cùng. 


Va-Sết-Tha ! Còn nói chung 
Sát-Ly, Phạm-Chí giai tầng kể ra 
Hay Vết-Sa, Sút-Đa giai thứ 
Mà vị đó chế ngự về thân 
Chế ngự miệng, ý dân dần 
Bảy Giác Chỉ cô tỉnh cần trải sang 
Đã diệt trừ hoàn toàn ác pháp 
Ngay hiện tại, an lạc vô phiên. 
Va-Sết-Tha ! Vị cần chuyên 
Trong bốn giai cấp hiện tiền xuất gia 
Làm Tỷ Kheo, đắc A-La-Hán 
Các lậu hoặc căn bản diệt rồi 
Việc phải làm đã làm rồi 
Gánh nặng đặt xuống, đạt thời mục tiêu. 
Hữu kiết sử mọi điều diệt kỹ 
Đạt chánh trí, giải thoát hoàn toàn 
VỊ A-La-Hán minh quang 
Gọi là tối thượng trong hàng chúng sinh. 
Bốn giai cấp thực tình khó sánh, 
Là đúng Pháp, chân chánh không sai 
Không phải phi pháp ở đây 
Pháp là tôi thượng — đời này, vị lai. 


Trường Bộ -(Tập 3) K. 27 : KHỞI THẺ NHÂN BÓN * MLH - 133 


32. Va-Sết-Tha ! Một bài kệ cũ 
Phạm Thiên Sá-Năng-Kú-Ma-Ra 
( Hay Thường Đồng Hình cũng là ) 
Phạm Thiên tuyên thuyết trải qua hằng hà : 
“ Chúng sinh tin tưởng, chấp là 
Chỉ giai cấp Khách-Ti-Da tuyệt vời 
Nhưng ai Trí, Đức sáng ngời 
Tối thắng giữa khắp Trời, người — khứ, lai 
Va-Sết-Tha ! Chính bài kệ lạ 
Phạm Thiên Sá-Năng-Kú-Má-Ra 
Được Phạm Thiên khéo hát ca 
Không phải vụng hát. Chính là nói hay 
Chứ không phải kệ này vụng nói 
Đủ ý nghĩa ở mọi nơi, thời 
Được Ta đã chấp nhận rồi 
Và Ta cũng nói như là Thiên ca : 


1” 


“ Chúng sinh tin tưởng, chấp là 
Chỉ giai cấp Khách-Ti-Da tuyệt vời 
Nhưng ai Trí, Đức sáng ngời 
Tối thắng giữa khắp Trời, người — khứ, lai 


Nghe Thế Tôn biện tài thuyết pháp, 
Va-Sêt-Tha, Pha-Rát-Va-Cha 
Một lòng hoan hỷ sâu xa 
Tín thọ lời giảng Phật Đà cao thâm ./- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L) 


+k* x+*KE#% 
( Chấm dứt Kinh 27 : KHỞI THẺ NHÂN BỒN 
— Agganna-sutfa ) 


(1) : Phạm Thiên Sanamkumàra . 


28. Kinh TỰ HOAN HYỶ 
( SampasàdanIya-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


1. Một thời nọ, Thế Tôn Giác Giả 
Thường du hành hoằng hóa gần xa 
Đang an trú Na-Lan-Đà (7) 

Rừng Pa-Va-Rí-Kam-Pà-Va-Na (2) 
Ngài Sa-RI-Pút-Ta Tôn-giả (3) 
(Xá-Lợi-Phất) bậc cả trí tài 

Đến gặp Phật, đảnh lễ Ngài 
Một bên ngồi xuống, trình bày ý riêng : 
— “ Bạch Thế Tôn ! Mãn viên đạo quý 
Theo con nghĩ, suốt cả khứ lai 
Không thể có được một ai 

Sa-môn, Phạm-chí (4), các loài chúng sinh 
Có thể hơn, siêu minh trí tuệ 
Vĩ đại hơn Thiện Thệ, Thế Tôn 

Con luôn tin tưởng, kính tôn 
Phương diện chánh giác, pháp môn tuyệt vời ” 
— “ Xá-Lợi-Phất ! Những lời ngươi nói 
Thật đại ngôn, phải gọi cả gan 
Rồng tiếng sư tử rền vang 

Ca tụng, tán thán vô vàn Như Lai 

Xá-Lợi-Phất ! ngươi đây có biết 


(1): Nalanda .(2):Rừng Pàvànikambavana (Ba-ba-lợi-âm-bà lâm). 


(3) : Tôn giả Saripufa ( Xá-Lợi-Phất hay Xá-Lợi-Tử ) là vị 
Đại Đệ Tứ của đức Phật, bậc Trí Tuệ đệ nhất. 
(4) : Bàn-môn hay Phạm-Chí tức là Bà-La-Môn (Brahmana ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 136 


Tường tận về nhất thiết Thế Tôn 
Ưng Cúng, Chánh Biên Tri không ? 
Các ngài quá khứ, tâm đông hiệu đây : 
“Các Thế Tôn như vây giới tịnh 
Có thiền định, trí tuệ như vậy 
Hạnh trú, giải thoát như vây”, 
Ngươi có hiệu rõ các ngài hay không ? ” 
— “ Bạch Thế Tôn ! Con không hiểu rõ ” 
— * Xá-Lợi-Phất ! Ngươi có biệt tài 
Biệt các Thê Tôn tương lại 
Tâm ngươi tương ứng các ngài, biệt ngay : 
“Các Thế Tôn như vây giới tịnh 
Có thiền định, trí tuệ như vậy 
Hạnh trú, giải thoát như vây”, 
Ngươi sẽ hiệu rõ các ngài hay không ? ” 
— “ Bạch Thế Tôn ! Con không biết rõ ” 
— * Xá-Lợi-Phất ! Ngươi có biết là 
Hiện tại Thê Tôn là ta 
Ứng Cúng, Chánh Biên Tri là Như Lai 
Ngươi tương ứng biệt ngay như thực 
Hiện tại Phật giới đức như vây 
Thiên định, trí tuệ như vây 
Hạnh trú, giải thoát Như Lai như vây 
Như chư Phật tương lai, quá khứ 
Hay hiện tại, tương tự hoăng khai 
- Ngươi có tương ưng trí tài 
Biêt rõ tâm của Như Lai không nào 2 ” 
— “ Bạch Thế Tôn ! Không sao hiểu thấy ” 
— “ Xá-Lợi-Phất ! Như vậy là ngươi 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 137 


Không tha-tâm-thông tuyệt vời 

Đối với chư vị ba đời Thế Tôn 
Tại sao ngươi đại ngôn, gan dạ 
Tiếng sư tử gióng giả rồng dồn : 

“ Con rất tin tưởng Thế Tôn 

Tương lai, quá khứ không còn thấy ai 
Sáng suốt hơn, nghiêm oal, vĩ đại 
Về chánh giác mà lại hơn ngài `. 

Lời ngươi nói về Như Lai 
Nhưng ngươi có hiểu Như Lai tỉnh tường ? ” 
2.— “ Bạch Thế Tôn ! Pháp Vương cõi thế 
Con có thể thiếu tha-tâm-thông 
Đối với chư vị Thế Tôn 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đồng khứ lai 
Nhưng con biết lâu dài truyền thống 
Về chánh pháp, đời sông tinh thần 

Bạch Thế Tôn ! Ví dụ gần : 

Như vua một nước có thành biên cương 
Thành kiên cường, có nhiều hào lũy 
Có tháp canh, chỉ một cửa vào 

Người gác kinh nghiệm dỗi dào 

Cấm người lạ mặt ra vào cửa đây. 

Vốn thông minh, người này tuần tiêu 
Trên con đường cao nghệu quanh thành 
Có thể không thấy chung quanh 

Những lỗ bị nứt tường thành mốc meo 
Lỗ có thể con mèo chui lọt. 

Nhưng chỉ cần biết một điều là 
Sinh vật lớn và người ta 
Tất cả đều phải đi qua cửa này. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 138 


Bạch Thế Tôn ! Điều đây thuận hạp 
Biết truyền thông chánh pháp bảo tồn 
Tất cả các vị Thế Tôn 
Chánh Đăng Chánh Giác, pháp môn hành trì 
Từ quá khứ trải đi hiện tại 
Và diễn tiễn đến mãi tương lai 
Các ngài trừ diệt chẳng sai 
Diệt năm Triển Cái (2), diệt bài nhiễm tâm 
( Làm trí tuệ mê lầm, Suy đồn ) 
Tứ Niệm Xứ là bốn điều cần 
An trú : Thọ, pháp, tâm, thân (2) 
Nỗ lực tu tập chánh chân bảy điều 
Thất Giác Chỉ (3) được nhiều an lạc 
Chứng Vô thượng Chánh giác nghiêm hòa 
Do những pháp thánh trải qua 
Nên con tán thán Phật-Đà thiết tha. 
Nhiều bài pháp Ngài đà thuyết giảng 
Con được nghe viên mãn, chánh chơn 


(1): Năm Triển Cái ( Nhuarana ) : — Tham dục ( kàmacchanda ), 
Sân hay oán ghét ( vyàpàda ), Hôn trầm thụy miên hay dã đượi 
( thìna-middha), Trạo hồi (trạo cử hay phóng dật lo âu): uddhacca 
kukkucca ), Hoài nghỉ ( vicikicchà ). 
(2): Kinh NIỆM XÚ( Saftipatthàna-suftta ) có 4 để mục quán niệm 
( anupassanà ) : 
- Quán Thân ( bắt tịnh ) hay Niệm Thân ( Kàyànupassanà ). 
- Quán Thọ ( thị khổ ) hay Niệm Thọ ( Vedanànupassanà ). 
- Quán Tâm ( vô thường ) hay Niệm Tâm ( Citànupasanà ). 
- Quán Pháp ( vô ngã ) hay Niệm Pháp ( Dhammànupassanà ). 
(3): Thất Giác Chỉ ( Bojjhanga ): 1) Niệm giác chỉ ( Safi ), 
2)Trạch pháp giác chỉ ( dhammavicaya ), 3) Tỉnh tấn giác chỉ 
(Viriya), 4) Phỉ giác chỉ (Pìn ), 3) Khinh an giác chỉ passadhi), 
6) Định giác chỉ ( samàdhi ), 7) Xã giác chỉ ( upekkhà ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 139 


Pháp sau lại cao thượng hơn 
Thâm thúy, siêu việt Pháp tôn quý này 
Cả bạch pháp và ngay hắc pháp 
Được đề cập, đối chiếu rõ ràng 
Cho nên con được minh quang 
Hiểu sâu Chánh Pháp, hoàn toàn tự tin 
Và lòng tin của con sâu nặng 
Đối với đắng Chánh Giác Bốn Sư. 
Pháp được Thế Tôn Đại Từ 
Khéo thuyết giảng bất khả tư khả nghì. 
Chúng Tăng khéo hành trì Pháp ấy 
Đạt lợi ích, được thấy Chân Như. 
3, Bạch đức Thế Tôn Đại Từ ! 
Lại nữa, một điểm đặc thù vô ngôn 
Thật vô thượng, Thế Tôn đã giảng 
Ba mươi bảy Pháp Trợ Đạo Phần : () 


(1) : Bodhipakkhiya — dhamma : 37 Pháp Trợ Bồ Đẻ, còn gọi là 
37 Trợ Đạo Phẩm, ngoài Tứ Niệm Xứ và Thất Giác Chỉ đã 
được chú thích phía trước, còn lại : 
+ Tứ Thần Túc ( Caftaro iddhipàdà ) còn gọi là Tứ Như Ý Túc 
sôm : Dục thần túc (Chandiddhipàdo), Tĩnh Tấn thân tíc 
(Viriyiddhi pàdo ), Tâm (Tư Duy) thân túc ( Ciniddhipàdo) và 
Trạch Pháp (trạch quán) thân túc ( Vimansiddhipàdo ). 


* Tự Chánh Cần ( Sammappaddhàna )- 4) Điều lành chưa sinh, 


hãy phát sinh. b) Điêu lành đã sinh, hãy tăng trưởng. c) Điều 
ác chưa sinh, đừng cho sinh. d) Điêu ác đã sinh, hãy trừ diệt. 
* Ngũ Căn :Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn, Tuệ căn. 
* Ngũ Lực :Tín lực, Tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực . 
* Bát Chánh Đạo :]) Chánh tri kiến ( sammà dinhi ), 2) Chánh 


tư duy ( sammà samkappa ), 3) Chánh ngữ ( sammà vàcà ), 


4) Chánh nghiệp ( sammà kamu<nama ), l 5) Chánh mạng 
( sammà Àjwa }) 6) Chánh tỉnh tán ( sammà vàyàma ), 
7) Chánh niệm (sammà safi ), 3) Chánh định (sammà samàdhi). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 140 


Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần 
Bốn Như Ý Túc, năm phần Lực & Căn 
Bảy Giác Chị, tám phần Thánh Đạo, 
Thật hoàn hảo cho kẻ hành trì 
Một vị Tỷ Kheo uy nghĩ 
Tận diệt lậu hoặc, chứng tri tự mình 
Rồi chứng ngộ, tự mình đạt tới 
An trú với ngay hiện tại này 
Với tâm giải thoát đủ đầy 
Giải thoát vô lậu Tuệ này sáng trưng. 
Bạch Thế Tôn ! Vui mừng vô lượng 
Các thiện pháp cao thượng như vây 
Ngoài sự hiểu biết của Ngài 
Không có gì nữa để mà hiểu hơn 
Chắng một ai : Sa-môn, Phạm-chí 
Không người nào tuệ trí, biết hơn 
Các thiện pháp như Thế Tôn. 

4. Lại nữa, một điểm đáng tôn quý này : 
Thật vô thượng, được Ngài thuyết pháp 
Trình bày các Nhập Xứ phân minh 

Bạch Thế Tôn ! Ngài giảng rành 
Sáu Nội & Ngoại xứ ngọn ngành kể ra : 
Mắt và sắc, tai và các tiếng 
Mũi với hương, mũi luyến vị trần, 
Ý và pháp, xúc với thân, 
Thật là vô thượng bởi nhân trình bày 


(1): Sáu Nội và Ngoạt. Xư ( Salàyatana ) :do sáu Căn và sáu 
Trân duyên hợp : mắt với sắc, tai với tiếng , mũi với hương, 


lưỡi với vị, thân với xúc chạm, (tâm) ý với các đối tượng 
của tâm ( pháp ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 141 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 142 


Các Nhập xứ điểm này cả thảy 6. Bạch Thế Tôn ! Lại điểm này 
Đức Thế Tôn hiều, thấy rõ ngay Thật là vô thượng, do Ngài thuyết ra 
Ngoài sự hiểu biết của Ngài Vấn đề là Ký Tâm sai khác 
Không có gì nữa để mà hiểu hơn Có bốn loại sai khác ký tâm : 
Chăng một ai, Sa-môn, Phạm-chí *- Có loại tự tỏ lộ ngầm 
Không người nào tuệ trí biệt hơn Bằng chính hình tướng âm thầm khởi ra : 
_ Chứng biệt hơn đức Thê Tôn “ Ý của ngươi chính là như vậy 
Vệ các nhập xứ, nguôn cơn giảng bày. Ý của ngươi được thấy thế này. 
s.... Bạch Thế Tôn ! Điểm này vô thượng _ Tâm ngươi là như thê này 
Thế Tôn thuyết về hướng Nhập thai Nêu có tỏ lộ trình bày nhiêu khi 
Ngài giải bốn loại nhập thai : Sự tỏ lộ không gì khác nữa ”. 


* Có loại không biết nhập thai lúc nào Loại thứ nhât là của ký tâm. 


Không biết mình trú vào bụng mẹ * Có loại không tự mình làm 
Không biết lúc từ mẹ sinh ra, Không tự tỏ lộ bằng ngay tướng hình 
Nhập thai thứ nhất biết qua. Nhưng sau khi tự mình nghe tiếng 
* Có loại tự biết mình là ra sao Là các tiêng của người, phi nhân 
Đang nhập vào trong người của mẹ Ộ Hay tiêng chư Thiên, thiên thân 
Nhưng không biết bụng mẹ trú an Rôi tự tỏ lộ, dân dân khởi ra : 
Suôt trong thời gian có mang, “ Ý của ngươi chính là như vậy 
Cũng không hê biệt lúc đang ra đời, Ý của ngươi, ý ấy thế này 
Loại thứ hai đông thời được biết. Tâm ngươi là như thế này 
* Có loại biết mình nhập vào thai Nếu có tỏ lộ trình bày nhiều khi 
Biết mình ở bụng mẹ này Sự tỏ lộ không gì hơn nữa ”. 
Nhưng không biết lúc mình đây ra đời, Loại thứ hai là của ký tâm. 
Loại thứ ba đồng thời được biết. * Có loại không tự mình làm 
* Có loại biết mình nhập vào thai Không tự tỏ lộ bằng ngay tướng hình 
Biết mình ở bụng mẹ này Sau khi đã tự mình nghe tiêng 
Và biết cả lúc mình đây ra đời, Là các tiêng của người, phi nhân 
Loại thứ tư đồng thời được biết. Hay tiếng chư Thiên, thiên thần 


Là chỉ tiết bốn loại nhập thai. Mà tự tỏ lộ sau phần nghe xong 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 143 


Tiếng rõ ràng, thuận đồng hợp lý 
Từ suy tầm cho chí nghĩ suy 
Tức là có sự tư duy 
Thì sự tỏ lộ tức thì khới ra : 
““ Ý của ngươi chính là như vậy 
Ý của ngươi được thấy thế này. 
Tâm ngươi là như thế này 
Nếu có tỏ lộ trình bày nhiều khi 
Sự tỏ lộ không gì khác nữa ”. 
Loại thứ ba là của ký tâm. 
* Có loại không tự mình làm 
Không tự tỏ lộ bằng ngay tướng hình 
Sau khi đã tự mình nghe tiếng 
Là các tiếng của người, phi nhân 
Hay tiếng chư Thiên, thiên thần 
Không tự tỏ lộ sau phần nghe xong 
Tiếng rõ ràng, thuận đồng hợp lý 
Phát ra từ suy nghĩ, suy tầm 
Nhưng khi chứng Định, không Tầm 
Và cả không Tứ, biết tâm của người 
Khác tâm mình mọi thời mọi chuyện : 
“Fùy ước nguyện thuận hợp ý hành 
Của Tôn giả này khởi thành 
Vị ấy hướng đến thật nhanh tâm này 
Nếu tỏ lộ, trình bày đi nữa 
Sự tỏ lộ cũng chửa khác øì'. 
Ký tâm thứ tư tường tri 
Thật là vô thượng chuyên vì Ký tâm. 


7. Bạch Thế Tôn ! Uyên thâm cao cả 
Đát-Sá-Ná-Sá-Ma-Pát- T1 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 144 


Vấn đề Kiến Định (7) hành trì 
Bốn loại kiến định tường tri thế này : 
* Bạch Thế Tôn ! Ở đây có vị 

Sa-môn hay Phạm-chí nhiệt tâm 

Nhờ chánh niệm, nhờ tinh cần 

Nhờ không phóng dật nên tâm nhập thiền 
Tâm nhập định tịnh yên như vậy 
Quán sát thấy toàn thể thân này 

Từ dưới bàn chân lên ngay 

Cho đến đỉnh tóc, thật đầy uế dơ 
Bao bọc bởi vô bờ bắt tịnh 
Rất sai biệt trong chính thân ta : 


Nào tóc, lông, móng, răng, da 

Thịt, gân, xương, tủy, ruột già, ruột non 
Thận, tim, gan và còn lá lách 
Hoành cách mô, phối, mật, mủ, đàm 

Mồ hôi, máu, mở và phân. 

Nước tiểu, nuớc miếng, mắt trần ghèn vương 
Nước khớp xương, mở da, màng ruột... 
Vị ấy thấy thông suốt thân này 

Băm hai thể trược như vây, 

Ở đây, kiến định như vây đầu tiên. 

* Bạch Thế Tôn ! Nhân duyên có vị 
Sa-môn hay Phạm-chí nhiệt tâm 

Nhờ chánh niệm, nhờ tỉnh cần 

Nhờ không phóng dật nên tâm nhập thiền 
Tâm nhập định tịnh yên như vậy 
Quán sát thấy bắt tịnh dẫy đầy 


(1): Kiến Định : Dassanasamàpdfti . 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 145 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 146 


Ba mươi hai thể trược này. Thận, tim, gan và còn lá lách 
Hơn nữa, vị ấy quán ngay tỉnh tường Hoành cách mô, phối, mật, mủ, đàm 

Thấy bộ xương của người liên kết Mồ hôi, máu, mở và phân. 

Còn dính kết thịt, máu và đa Nước tiểu, nuớc miếng, mắt trần ghèn vương 
Kiến định thứ hai nêu ra. Nước khớp xương, mở da, màng ruột... 

* Lại nữa, bạch Phật ! Thật là diệu vi Vị ây thây thông suôt thân này 

Vị nói trên thực thi triệt để „ HƠn nữa, vị ây quánngay 

Quán sát kỹ nhơ uế thân này Thây bộ Xương của người này, trước sau 
Nhờ tâm nhập định ở đây Còn liên kêt với nhau hoàn hảo 


Nên còn dính thịt, máu và da 


Hơn nữa, vị ấy quán ngay tinh tường 0nfrrtiftriift 8000 


Thấy bộ xương của người liên kết 


Còn dính kết thịt, máu và da, Không gián đoạn ; không như là trú an 
Quán sát tâm thức người ta Cả đời này tiệp sang. đời kê 
Không bị gián đoạn, như là trú an Đây được kê kiên định thử tư. 
Cả đời này tiếp sang đời kế, _ Thật là vô thượng bất hư _ 
Đây được kể kiến định thứ ba. Vấn đề Kiến định thuyết từ Thế Tôn. 
* Bạch đức Thế Tôn Phật Đà ! 3... Bạch Thiện Thệ ! Vẫn còn điểm khác 
Một vị Phạm-chí hay Sa-môn nào Thật vô thượng, phổ quát mọi bề 
Nhờ nhiệt tâm, nhờ vào tỉnh tấn Được đức Thế Tôn nói về 
Chánh ức niệm cần mẫn, suy tầm Người có bảy loại ; vấn đề là sao ? 
Nhờ không phóng dật, trú tâm “Tuệ giải thoát” và “Câu giải thoát” 
Nên tâm nhập định, âm thầm quán ra “Tùy tín hành", “Tùy pháp hành" đây 
Do tâm định an hòa như vậy “Thân chứng", 'Kiến chí” người này 
Quán sát thấy toàn thể thân này Và “Tín thắng giải”, như vậy: kể ngay. 
Từ dưới bàn chân lên ngay Bạch Phật Đà ! Điều này tối thượng 
Cho đến đỉnh tóc, thật đây uế dơ Về vấn đề phân lượng loài Người. 
0900210116 5 3- 9... Bạch Phật! Lại điểm khác, thời 
Pu RUDHiiltÐHei DI) .HHMC be Thật là vô thượng tuyệt vời chánh chân 
Nào tóc, lông, móng, răng, da Thế Tôn thuyết tinh cần các pháp 


Thịt, gân, xương, tủy, ruột già, ruột non Bảy Giác Chi giải đáp phá nghi : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 147 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 148 


“Niệm” và “Trạch pháp giác chi" Ngài thuyết pháp trực hướng vấn đề 
“Tinh tấn" và “Hỷ giác chi” hành trì Chánh hạnh ngôn ngữ thuộc về 
“Định giác chỉ”, “Khinh an" và “Xả' Một ngưới chỉ nói vấn đề sáng trong 
Là tối thượng, tất cả tỉnh cần. Khi muốn thăng trong vòng tranh luận 


Không dùng lời mâu thuân vu oan 
Không lời ác khâu, dối gian 
Không nói ly gián cốt mang hận thù. 
Chỉ nói lời ôn nhu, sáng suốt 
Lời từ hòa, đáng được giữ gìn 
Và nói đúng thời, công bình 
Tối thượng chánh hạnh, quang minh ngôn từ. 


10. Thế Tôn lại thuyết ân cần 
Về sự tiễn bộ chánh chân tu hành 
Có bón loại đạo hành (¡) biết rõ : 
-_ Hành trì khổ, chứng ngộ chậm lâu. 
-_ Hành trì khổ, chứng ngộ mau. 
- Hành trì lạc, chứng ngộ mau đạt vào. 
-_ Hành trì lạc, chậm lâu chứng ngộ. 
Bach Thế Tôn ! Ở chỗ hành trì 12. Bạch Thế Tôn ! Không trừ khía cạnh 
Thật vô thượng : Giới hạnh con người. 
Có người chân thật mọi nơi 
Cũng không lừa gạt, không lời dối gian 
Luôn thành tín, không màng gợi ý 
Không chiêm tướng do vị lợi gì, 
Lấy lợi cầu lợi không vì, 
Ăn uống tiết độ, hộ trì các căn. 


* Khổ hành, chứng ngộ chậm rì 
Cả hai phương diện những gì trải qua 
Đều hạ liệt, khổ và lâu chậm. 
*. Còn hành trì khổ lắm, chứng mau 
Nhưng vì còn khổ dính vào 
Cũng gọi hạ liệt, không sao tán đồng. 


* Bạch Thê Tôn ! Hành trì an lạc Luôn cảnh giác, nhẹ nhàng hành động 
Chứng ngộ chậm. Xuât phát chậm này Không chán nản, luôn sống tinh cần 
Cũng gọi hạ liệt loại đây. Trầm tư, chánh niệm, giữ tâm 
* Còn hành trì lạc, chứng ngay mau này Ngôn từ lanh lợi, âm thâm nhân kham 
Sự hành trì cả hai mặt khác Tính gan dạ, không tham dục ác 
Là cao thượng — vừa lạc, vừa nhanh. Luôn cân trọng, tỉnh giác trải qua. 


Bạch Thế Tôn ! Như vậy là 


hư vậy tối th đạo hành 
nh n Ôi Tối thượng Giới hạnh, tỉnh hoa con người. 


(Tiến bộ trong sự tu hành) pháp đây. : 

13. Lại điêu khác cũng thời vô thượng : 
Sự sai biệt trong hướng giảng vi 

(1): Patipàda : đạo hành - tiến bộ trong sự tu hành . Bốn loại giảng dạy tường {T1 : 


Ii. _ Bạch Thế Tôn ! Điểm này vô thượng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 149 


* Thế Tôn nhờ Chánh tư duy như vầy 
Biết người khác : “Người này tuân thủ 
Theo qui củ giảng dạy ở đây 

Hành trì theo như thế này 
Thì ba kiết sử cũng rày diệt xong 
Chứng Dự Lưu (7), sẽ không đọa lạc 
Chắc chắn đạt giác ngộ ˆ liễu tri. 
* Thế Tôn nhờ Chánh tư duy 
Biết rõ người khác : “Chính vì người kia 
Không xa lìa những điều giảng dạy 
Và hành trì theo đây chánh chân 
Diệt trừ kiết sử ba phần 
Làm cho muội lược tham, sân, sĩ này 
Sẽ chứng quả Nhất Lai (2) lành tốt 
Sanh lại một lần nữa đời sau 
Trước khi diệt tận khổ đau'. 
( Đắc A-La-Hán, chứng vào vô sinh ). 
* Chánh tư duy cao minh quán sát 
Thế Tôn biết người khác như vây : 
“Theo sự giảng dạy, chỉ bày 
Hành trì như vậy, người này quyết tâm 
Diệt trừ năm hạ phần kiết sử 
Hóa sinh, dự vào Tịnh Cư Thiên (3) 
Tại cảnh giới này tu chuyên 


* Bốn thánh quả Thinh-Văn-Giác : (1) :Tu-Đà-Hoàn ( Sotàpati ) 
hay Dự Lưu quả hoặc Thất Lai quả (chỉ còn sinh lại thể gian 7 lân) 
(2) : Tư-Đà-Hàm ( Sakadàgàmi ) hay Nhất Lai quả (sinh lại 1 lần) 
(3) : A-Na-Hàm ( Anàgàmi ) hay Bất Lai quả ( sinh lên cung trời 
Tịnh Cư (Suddhàvàsa) để tiếp tục tu và nhập Vô Dư Niết Bàn . 
(4) : A-ka-Hán ( Araham ) được dịch là Vô Sanh, Vô Học, Ủng 
Cúng, sau khi mạng chung sẽ tắn nhập Vô Dư Niết Bàn. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 28: TƯ HOAN HỶ_ * MLH - 150 
Niết Bàn sẽ nhập, trần duyên dứt rỒi. 
* Chánh tư duy Phật thời quán sát 

Nên Ngài biết người khác như vầy : 
“Theo sự giảng dạy, chỉ bày 
Hành trì như vậy, người này suy tư 
Các lậu hoặc đã trừ diệt đủ 
Tự chứng đạt, an trú, giác tri 
Ngay trong hiện tại chứng tri 
Vô lậu giải thoát chăng chỉ sai lầm 
Tuệ giải thoát và Tâm giải thoát 
Đắc Vô Sinh, an lạc Niết Bàn (2). 
Như vậy tối thượng rõ ràng 
Sai biệt giảng dạy về hàng Thinh Văn. 
14. _ Bạch Thế Tôn ! Lại nhân điểm khác 
Thật vô thượng, lợi lạc cho đời 
Về Giải thoát trí của người 
Thế Tôn thuyết giảng những lời diệu vi 
— Chánh tư duy, Phật Đà biết rõ : 
Là người nọ kiết sử có ba 
Đã diệt trừ, sẽ chứng qua 
Dự Lưu đạo quả, chăng sa đọa trầm 
Sinh trở lại bảy lần cõi thế 
Nhất định sẽ giác ngộ về sau. 
— Phật chánh tư duy, biết sâu : 
“Người này sẽ tận diệt mau ba phần 
Ba kiết sử ; tham, sân, sỉ giảm 
Sẽ bảo đảm chứng quả Nhất Lai 
Một lần sinh lại đời này 
Khổ đau tận diệt, sau này Vô Sinh'. 
— Chánh tư duy, tự mình quán sát 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 151 


15. 


Với người khác, Thiện Thệ biết rằng : 
“Người này hoàn tất điều cần 
Là năm kiết sử hạ phần diệt đi 
( Rồi chứng tri Bất Lai đạo quả 
Tịnh Cư Thiên sẽ hóa sinh lên ) 
Rồi từ cõi ấy tu thêm 
Chứng A-La-Hán, đoạn phiền vô sinh”. 
— Chánh tư duy, tự mình quán sát 
Biết người khác, oal lực Đại Từ : 
“Người này lậu-hoặc đều trừ 
Tự tri, tự chứng Chân Như đạo vàng 
Và trú an ngay trong hiện tại 
Vô lậu Tâm giải thoát an nhiên 
Vô lậu Tuệ giải thoát liền'. 
Như vậy, tối thượng thăng duyên vấn đề 
Giải thoát trí thuộc về người khác 
Được Thế Tôn quán sát, thuyết ra. 


Lại nữa, bạch đức Phật Đà ! 

Điểm này vô thượng đáng mà tán đương 
Thế Tôn thuyết về Thường Trú Luận 
Ba loại Thường-trú-luận như vây : 

* Có vị Sa-môn ở đây 

Hoặc Bà-la-môn nọ lòng đầy nhiệt tâm 
Nhờ chánh niệm chuyên cần, tinh tấn 
Không phóng dật, cần mẫn hành thâm 

Vị ấy nhập định thiền tâm 

Nhớ được tiền kiếp, bao lần tử sinh 
Trăm ngàn đời nhục, vinh, quý, tiện 
Hay hơn nữa, lũy tiền số đời 

Nhớ lại rằng : Sinh những nơi 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 152 


Giòng họ như thế, nhớ thời tuổi tên 
Thuộc giai cấp dưới trên, vô số 
Cách ăn uống, lạc & khổ thọ cùng 

Đến khi thân hoại mạng chung 

Sinh đến chỗ khác, cát hung còn tùy 


Vòng luân hồi lập đi lập lại 
Hết kiếp này rồi tái kiếp sau 
VỊ ây nói : “Quá khứ lâu 

Tôi biết thế giới từ đầu trải qua 
Trong hoại kiếp hay là thành kiếp 
Nhưng tương lai không biết ra sao 

Bản ngã, thế giới thế nào ? 

Vững như trụ đá, núi cao ngất trời 
Hữu tình kia luân hồi lưu chuyển 
Tuy tử sinh, vĩnh viễn còn hoài. 

- Thứ nhất, Thường trú luận này. 
* Lại nữa, bạch Phật ! Điều này xảy ra : 
Một Sa-môn hay là Phạm-chí 
Nhờ tỉnh tắn, an chỉ nhất tâm 
Nhờ không phóng dật, tinh cần 

Nhờ chánh ức niệm nên tâm định thiền 
Khi nhập định, họ liền nhớ lại 
Đời quá khứ từng trải bao nhiều 

Thành kiếp, hoại kiếp số nhiêu 

Nhớ hết tên họ, những điều cảm quan 
Lạc & khổ thọ thế gian — ăn uống 
Nhớ đến nhiều trạng huồng kiếp đây 

Nhục, vinh, quý, tiện dây. đầy 

Mạng chung thân hoại, như vây tái sinh. 

Nhớ quá khứ đời mình cá biệt 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 153 


Những đặc điểm, chỉ tiết mọi thì 
Nói rằng : “Quá khứ thời kỳ 
Tôi biết thế giới chuyền di, chính là 
Trong thành kiếp hay là hoại kiếp 
Trong tương lai cũng tiếp như vầy 
Bản ngã và thế giới này 
Bắt sanh, thường trú, vững dày thiên thu 
Như đỉnh núi hay như trụ đá 
Hữu tình kia vốn đã luân hồi 
Chết đi sinh lại bao đời 
Tuy vậy, chúng vẫn khơi khơi còn hoài. 
- Thường trú luận thứ hai đích thị. 
* Bạch Thế Tôn ! Có vị Sa-môn 
Hay một vị Bà-la-môn 
Nhờ sự tinh tấn, tâm hồn thanh cao 
Không phóng dật, nhờ vào chánh niệm 
Tâm nhập định, vô nhiễm tịnh yên 
Nhớ được vô số vô biên 
Thành kiếp, hoại kiếp: họ tên, giai tầng 
Lạc & khô thọ ; về phần ăn uống 
Khi chết đi, sớm muộn tái sinh 
Nhớ quá khứ của đời mình 
Tiếp diễn liên tục tử sinh bao lần 
Kiếp lại kiếp, xoay vẫn cá biệt 
Những đặc điểm, chỉ tiết mọi thì 
Nói rằng : “Quá khứ thời kỳ 
Tôi biết thế giới chuyển di, chính là 
Trong thành kiếp hay là hoại kiếp 
Trong tương lai cũng tiếp như vầy 
Bản ngã và thế giới này 
Bắt sanh, thường trú, vững dày thiên thu 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 154 


16. 


Như đỉnh núi hay như trụ đá 
Hữu tình kia vốn đã luân hồi 
Chết đi sinh lại bao đời 
Tuy vậy, chúng vẫn khơi khơi còn hoài. 
- Thường trú luận thứ ba hiểu tận, 
Là tôi thượng về vấn đề này. 


Bạch Thế Tôn ! Lại điểm này 
Thật là vô thượng khi Ngài giảng ra : 
Túc Mạng Trí sâu xa hoàn mỹ 
VỊ Sa-môn, Phạm-chí nhiệt tâm 
Nhờ chánh ức niệm, tinh cần 
Nhờ không phóng dật nên tâm định thiền 
Nhờ nhập định nên liền nhớ lại 
Đời quá khứ từng trải nhiều đời 
Một đời, năm đời, mười đời 
Hơn nữa, lũy tiễn số đời trải qua 
Trăm ngàn đời hay là liên tiếp 
Nhiều thành kiếp, hoại kiếp vô lường. 
Nghĩ rằng : 'Quá khứ nhớ tường 
Sanh tại chỗ ấy, nhớ thường tuổi tên 
Giai cấp nào, các bên giòng họ 
Lạc & khổ thọ ; ăn uống thế này 
Tuổi thọ mỗi kiếp như vây 
Từ chỗ đó chết, sinh rày chỗ kia 
Tại chỗ kia, lại thường nhớ cả 
Mọi vấn đề như đã kề trên 
Như vậy vị ấy nhớ liền 
Nhiều đời quá khứ, mối giềng ra sao, 
Những đặc điểm, nhớ vào chỉ tiết. 
Bạch Thế Tôn ! Được biết căn nguyên 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 155 


17. 


Đã có những hạng chư Thiên 
Tuổi thọ vô lượng vô biên nhiệm mầu 
Tuổi thì không thể nào tính đếm, 
Nhưng bắt cứ nói đến ngã nào 
Có trong quá khứ trước sau 
Có sắc, không sắc mặc dầu trải qua 
Hoặc có tưởng hay là không tưởng 
Hoặc phi tưởng phi phi tưởng này 
Chúng nhớ quá khứ như vầy 
Đặc điểm, chỉ tiết đủ đầy có ra. 
Bạch Thế Tôn ! Vậy là tối thượng 
Túc mạng Trí vô lượng cao dày. 


Bạch Thế Tôn ! Lại điều này 


Thật là vô thượng được Ngài thuyết minh : 


“Sinh tử Trí”, hữu tình các loại 
Như là nói : Phạm-chí, Sa-môn 
Có vị tâm nguyện đáng tôn 
Tinh tấn, cần mẫn lại còn nhiệt tâm 
Không phóng dật, âm thầm chánh niệm 
Tâm nhập định, vô nhiễm tịnh thân 
Thấy sự sinh tử cõi trần 
Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang, 
Người đẹp đế, kẻ thô hẻn, 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 156 


Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thẳng thúc nạn taI. 
Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang, 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn, 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chắng giỗng nhau này. 
Bạch Phật ! Tối thượng điều này 
Là “Sinh tử trí ° của rày chúng sanh. 


18. Bạch Thế Tôn ! Lại quanh một điểm 
Thật vô thượng quý hiếm vô cùng 
Ngài thuyết về Thần Túc Thông 
Đã có hai loại thần thông như vây : 
* Có thần thông loại này Hữu Lậu 
Hữu dư y cho dẫu đạt ngay 
Gọi là “Không phải Thánh" này. 
* Thần thông Vô Lậu, loại đây chính là 
Vô dư y, gọi là “Bậc Thánh". 
Sao là cánh Hữu lậu thần thông ? 
Có Sa-môn, Bà-la-môn 
Tinh tấn, cần mẫn, lại còn nhiệt tâm 
Không phóng dật nên tâm nhập định 
Chứng thần thông, hiển chính oai thần 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 157 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 158 


Một thân hiện ra nhiều thân “Không đối nghịch” và hay “đối nghịch” 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng An trú 'không đối nghịch tưởng' này ”. 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách Sau đó vị hành giả này 
Xuyên qua núi như cách hư không “Tưởng không đối nghịch" nơi này trú an. 
Độn thô, trôi lên đât giông — Nếu vị ấy muốn an trú thật 
Đi được trên nước cũng không chìm nào “ Với sự vật tiềm ấn cả hai 
Ngôi kiệt già trên cao vòi vọi _ “Đối nghịch”, “không đối nghịch” đây 
Bay trên không như loại chim băng Với “tưởng đối nghịch" nơi này trú an ”. 
Với tay, chạm mặt trời, trăng Và vị ấy đã an trú với 
Có đại oai lực, oai thân uy linh “Tưởng đối nghịch do bởi ý mình. 


Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên, vời vợi cao xa 
Thần thông hữu lậu vừa qua 
Gọi “Không phải Thánh”, cũng là hữu dư. 


— Nếu vị ấy liền phát sinh 
Ý muốn : “ Loại bỏ thật tình cả hai 
“Không đối nghịch” và “hay đối nghịch” 
Ta nhất định trú xả ở đây 


Thê nào Vô dư y “Bậc Thánh" ? Chánh niệm, tỉnh giác đủ đầy 
Là vô lậu chân chánh thân thông ? Sau đó đã thực hiện ngay điều này. 
Ở đây , bạch đức Thê Tôn ! Bạch Thế Tôn ! Như vầy vô lậu 
Tỷ Kheo một vị đáng tôn, hành trì Vô dư y toàn hảo thân thông 
Khởi ý muôn trong khi quán sát : Gọi là “bậc thánh” đáng tôn 
— # Với sự vật “đối nghịch” xảy ra Vô thượng về Thằn-túc-thông đủ đây. 
Ta sẽ an trú hài hòa Mọi điêm này Thê Tôn đã biệt 
“Tưởng không đối nghịch" trải qua như vây ”. Không gì hơn hiệu biệt của Ngài 
Và vị này trú an tùy thích Sa-môn, Bàn-môn một ai 
Với “tưởng không đối nghịch' trải qua. Cũng không chứng biệt hơn Ngài điêu đây. 
— * Đối với sự vật kế ra 19. Bạch Thế Tôn ! Lành thay ! Lợi lạc 
Vôn “không đôi nghịch" thì ta sẽ là Có thể đạt những thứ phát sinh 
An trú với “tưởng" là “đôi nghịch ”. Bởi Thiện-nam-tử vững tin 
Vị ấy “tưởng đối nghịch" trú an. Tinh tấn, kiên nhẫn tự mình có ra 
Nếu vị ấy muốn rõ ràng : Sự kiên trì hay là tỉnh tấn 


— “ Đôi với sự vật tiêm tàng cả hai Sự tiên bộ, sự nhân con người 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 159 


Đều được Thế Tôn ở đời 
Chứng đạt tât cả, giác thời viên thông. 
Thế Tôn không đam mê dục lạc 
Bởi dục lạc đê tiện, thâp hèn 
Thuộc loại phàm phu đua chen 


Không xứng bậc Thánh - trắng đen rõ ràng. 


Thế Tôn cũng không màng khổ hạnh 
Chăng lợi ích với hạnh khô tu 
Vân là thuộc loại phàm phu 


Không xứng bậc thánh, phạm trù cao minh. 


Nếu Ngài muốn, tự mình chứng đạt 
Những Thánh pháp một cách dê dàng 
Một cách đây đủ vẹn toàn 
Hạnh phúc có được ngay đang hiện thời, 
Bôn Thiên định đông thời đem lại 
Liên tự tại, thanh thái thân tâm. 
Bạch Ngài ! Nêu ai hỏi thăm : 
- “Tôn Giả ! Quá khứ thăng trầm trải qua 
Có Sa-môn hay là Phạm-chí 
Sáng suôt hơn, tài trí lớn hơn 
Về giác ngộ hơn Thê Tôn ? ” 
Con sẽ đáp trả là : “Không” - một lời. 
Hoặc có aI mở lời hỏi kỹ : 
- “ Về tương lai có vị Sa-môn 
Hay là một Bà-la-môn 
Sáng suôt, giác ngộ lớn hơn Phật Đà 2 ” 
Con trả lời họ là : “Không có”. 
Một người nọ lại hỏi con là : 
- “Hiên giả Sa-Ri-Pút-Ta ! 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 160 


Trong thời quá khứ trải qua lâu dài 
Đã có aI : Sa-môn, Phạm-chí 
Là một vị băng với Thê Tôn 
Về sự giác ngộ viên thông 2 ” 
Con đáp là : “Có” trong vòng Giác tông. 
Một số đông đã từng hỏi kỹ : 
- “* Thời vị lai có vị Sa-môn 
Hay một vị Bà-la-môn 
Vân đê giác ngộ cũng đông Thê Tôn ? ” 
Con đáp : “Có” Thế Tôn các vị 
Thời vị lai B1, Trí cũng băng ”. 
Có người thắc mắc hỏi rằng : 

- “Trong thời hiện tại, ai băng Thê Tôn 
Về giác ngộ viên thông đông đăng 2 ” 
Con trả lời là : “Chẳng có ai ”. 

Nếu có người hỏi điều này : 

- “ Tại sao Tôn Giả tỏ bày bât phân 

Khi thì “Có” ở phân xác nhận, 
Còn phủ nhận thì đáp là “Không' 2 ” 
Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn ! 
Con đáp : “ Trước mặt Thê Tôn Phật Đà 
Tôi nghe qua từ Ngài nói rõ : 
“Thời quá khư đã có các vì 
A-La-Hán, Chánh Biên Tri 
Phương diện giác ngộ đêu thì băng Ta. 
Thời vị lai, các A-La-Hán 
Chánh Đăng Giác, viên mãn Phật Đà 
Phương diện giác ngộ băng Ta ””. 
Nhưng cũng từ đức Thích Ca Phật Đà 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 161 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 162 


Có nói là : “ Trừ ra sự kiện Trong khi đó, bất cứ kẻ nào 
Một thế giới xuất hiện đồng thời Du sĩ ngoại đạo tự cao 
Hai vị Chánh Giác ở đời Dù chỉ chứng được pháp nào xíu xiu 
Không sau, không trước, thuyết lời độ sinh. Cũng làm điều vô cùng tự đắc 
Không xảy ra sự tình như vậy ”. Họ lên mặt, gióng trống dương cờ 
Bạch Thế Tôn ! Điều ấy phải là Khoe khoang mình đạt huyễn cơ 
Nếu câu hỏi ấy đặt ra (Trong khi Phật lại hửng hờ như không !) 
Con trả lời vậy, đúng qua ý Ngài ? Sự thiểu dục, viên thông, tri túc 
Không nói sai, hiểu lầm Phật ý ? Sự nghiêm túc, thu thúc uy nghỉ 


Và con chỉ thuận pháp trả lời? - Trí tuệ đắng Chánh Biến Tri 
Không một đôi phương nào thời Đại uy thần lực của vì Thế Tôn 
Có cớ chỉ trích, có nơi phê bình 2 ” Mà tự mình đã không tỏ lộ 


— “ Xá-Lợi-Phất ! Phân minh đáp lại Dù là bậc Giác ngộ siêu minh ”. 
Những câu hỏi như vậy đặt ra — “U-Đa-Dí ! Trong hành trình 
Ngươi đã nói đúng ý Ta Giác ngộ, hóa độ hữu tình khắp nơi 


Không có sai lạc, không qua hiệu lâm 


Di n n : Đúng như lời ngươi vừa nói đó 
Ngươi chú tâm trả lời thuận pháp 


Như Lai có những đức tánh này : 


Và đúng pháp vô thượng thanh cao “Thiểu dục”, “tri túc” như vầy 
Không đôi phương hợp pháp nào “Nghiêm túc) như vậy, đủ đầy thần uy 
Có cớ chỉ trích, làm sao phê bình 2 ” Nhưng không khi nào Ta tỏ lộ, 
20. Nghe những lời cao minh chí lý Trong khi đó, ngoại đạo du gia 
Tôn-giá U-Đa-Dí (7) bạch ngay : Dâu chỉ đạt một pháp xa 
— “ Bạch đức Thê Tôn ! Lành thay ! Dương cờ gióng trông, tự ca tụng mình. 
Thật là kỳ diệu, sâu dày nghiêm oal ( Pháp siêu việt cao minh chân đê 
Đức Như Lai như vây thiểu dục Không tầm thường, sao dễ khoe khoang ! )” 
Hạnh tri túc nghiêm túc như vây 21, Rồi đức Thế Tôn quay sang 
Trong khi chính đức Như Lai Bảo Xá-Lợi-Phất hiện đang ngôi gân : 


Đại uy thân lực, đủ đầy trí minh 


. “ Hãy ân cần, Sa-Ri-Pút-Tá ! 
Mà Ngài không tự mình tỏ lộ. 


Ngươi phải luôn diễn tả, cáo tri 


(1): Tôn-giả Udàyi - Uu-Đà-Di. Pháp phân biệt này mọi thì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 28: TỰ HOAN HỶ * MLH - 163 


Cho Tỳ Kheo chúng và Tỳ Kheo Ni 
Các Thiện nam, các vì Tín nữ 
Để Tứ Chúng phải tự nghĩ suy. 
Sa-RI-Pút-Tá ! Hãy vì 
Những kẻ ngu, chăng biết gì, còn nghi 
Hay ngần ngại hành trì chánh pháp... 
Được nghe pháp phân biệt, hiểu ra 
Nghi ngờ, ngân ngại với Ta 
Sẽ được trừ diệt, an hòa găng tu ”. 
Và như vậy, do từ Tôn-giả 
Xá-Lợi-Phất ngài đã nói lên 
Lòng hoan hỷ, đức tin bền 
Đối với Đức Phật, không quên Ân Thầy 
Do nội dung trình bày hành tướng 
Bậc Thế Tôn vô lượng thâm ân 
* Sam-Pá-Sa-Đá-MNI-Dâng ” 
Hay “Tự Hoan Hỷ ” là chân kinh này ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ ®% 


( Chấm dứt Kinh 28 : TỤ HOAN HỶ 
— Sampasàdaniyda-sutfa ) 


29. Kinh THANH TỊNH 
( PàsàdIka-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


I. _ Một thời nọ Thế Tôn hoằng hóa 
Giữa giòng tộc Sắc-Dá — Thích Ca (¡) 
Trú vườn xoài của chủ gia 
Vê-Thanh-Na (2), cũng họ là Thích ca. 
Lúc bấy giờ xảy ra : Giáo Cả 
Ni-Ganh-Tha Na-Thá-Pút-Ta (3) 
Vừa tạ thế ở Pa-Va (4) 
( Phái Ni-Kiền-Tử chính là phái đây 
Tu lõa hình, vị này Giáo Chủ 
Trong Lục Sư quần tụ có tên ) 
Khi NI-Ganh- Thá nói trên 
Vừa mới tạ thế, xảy nên bất hòa 
Ni-Kiền-Tử chia ra hai phái 
Tranh chấp nhau, tàn hại bằng lời 
Chia rẽ, tranh chấp mỌI nơi 
Dùng binh khí miệng đồng thời tấn công : 
“ Ngươi đã không biết đây pháp luật 
Ta hiểu biết pháp luật này rành 
Sao ngươi có thê biết rành 
Ngươi theo tà hạnh, ta hành chánh chân 
Lời nói ta tương ưng là thế 
Lời ngươi nói không thể tương ưng 
Ngươi nói trước sau vô chừng 


(1) : Thích Ca — Sakya :giòng của đức Phật. (2): Vedhamnà. 
(3) : Nigantha Nàthapufta. (4) : Thành Pàvà của bộ tộc Mallà. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29: THANH TINH _ * MLH - 166 
Điều đáng nói trước ngươi từng nói sau 
Điều nói sau bỗng dưng nói trước 
Ngươi quan niệm đảo ngược trình bày 
Bị thách đố quan niệm này 
Ngươi bị đánh bại. Giải vây ổi nào ! 
Hãy tự thoát điều vào bề tắc 
Nếu ngươi chắc có thể thực hành ”. 
Hình như họ muốn giao tranh 
Với nhau tàn hại, để dành quyền uy 
Ngay sau khi văng vì Giáo chủ. 
Các đệ tử áo trắng phái này 
Chán ngấy trước hiện tượng đây 
Chống các Ni-Ganh-Thá ngay tức thì 
Phản đối vì trình bày pháp, luật 
Hay tuyên bố pháp, luật vụng về 
Không vì an tịnh hướng về 
Hiệu năng hướng dẫn mọi bề cũng không. 
Lại cũng không do từ một bậc 
Chánh Đắng Giác tuyên thuyết, trình bày 
Pháp y chỉ đồ vỡ ngay 
Không nơi nương tựa cho rày bạch y. 


5: VỊ Sa-DI có tên Chun-Đá (7) 
Sau khi đã mãn hạ an cư 
Pa-Va ba tháng tịnh tu 
Về thăm Tôn-giả thuần từ đa văn 
Tức là ngài A-Nan (2) Tôn-giả 
Tại Sa-Ma-Ga-Má (3) nơi này 
(1) : Sa-di (Samanero) tên Cunda.. Nghĩa từ Sa-di xin xem lại chú 


thích ở Kinh Ba-Lê — Pàtika số V_. . (2 ) -Tôn-giả Ananda (xin 
xem chú thích ở Kinh Đại Bát Niêt Bàn số l6 ). (3) :Sàmàgama. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 167 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 168 


Đến nơi, Sư đảnh lễ ngài Do lời kế Sa-di Chun-Đá 
Một bên ngồi xuống, trình bày sự duyên : Ni-Ganh-Tha Na-Thá-Pút- Ta 
— “ Bạch Tôn-giả ! Xảy nên mối họa Vừa tạ thê ở Pa-Va › 
Ni-Ganh-Tha Na-Thá-Pút-Ta Nhưng ông vừa mât, xảy ra bât hòa 
Vừa ta thế ở Pa-Va Ni-Kiên-Tử chia ra hai phái 
Nhưng ông vừa mắt, xảy ra bất hòa Tranh luận nhau, tàn hại băng lời 
Ni-Kiền-Tử chia ra hai phái _ Chia rẻ, tranh chập mọi nơi - 
Tranh luận nhau, tàn hại bằng lời Dùng binh khí miệng làn lời sân sĩ. 
Chia rẽ, tranh chấp mọi nơi Các đệ tử bạch VỆ ha RE: 
Dùng binh khí miệng với lời sân si. Đang phản đôi các vị châp tranh 


Các đệ tử bạch y cư sĩ __ Vì pháp, luật họ lập thành : 
Đang phản đối các vị chấp tranh Trình bày, tuyên bô phong phanh, vụng vê 
Vì pháp, luật họ lập thành Không hiệu năng, không hê an tịnh 
Trình bày, tuyên bố phong phanh, vụng về Không do Chính Đăng Giác đã tuyên 


Không hiệu năng, không hề an tịnh _Pháp : chỉ đô vỡ liên m..Ắ 
Không do Chính Đẳng Giác đã tuyên Không nơi nương tựa, não phiên tín gia ”. 
Pháp y chỉ đồ vỡ liên — “Này Sa-di Chun-Đa ! Như vậy 
Không nơi nương tựa, não phiên tín gia ”. Pháp, luật â ây đã được trình bày 
Vừa nghe qua chuyện từ Chun-Đá : Tuyên bô vụng ` về như vậy 
A-Nan-Đa Tôn-giả bảo là : Hiệu năng hướng dẫn điều này cũng không 


Lại cũng không hướng về an tịnh 


— * Hiền-ø1ả -Đa ! Í : : 
lì n6 0U na dc ca Không do Chính Đẳng Giác thuyết ra. 


Cần yết kiến Phật để mà thưa lên . 
Vân đê trên đê Ngài được biêt 4. Ở nơi đây, này Chun-Đa ! 
Chuyện cân thiệt ta phải đưa ra ”. Đạo Sư một vị không là Thánh nhân 
§ Thế rồi Sa-dị Chun-Đa Chánh Đăng Giác chánh chân không phải 


Theo Tôn-giả A-Nan-ĐÐa đến liền Ông ta lại THỊ bô VữN6 về 


Nơi hương thất tịnh yên Thiện Thệ _ Trình bày về mọi vẫn đề _ 
can nan Không có hiệu quả, không hê tịnh an 
số Những đệ tử hoàn toàn thúc thủ 
Rồi Tôn-giả A-Nan-Đa E ng 


Thưa rằng : “Bạch Phật ! Xảy ra chuyện kỳ E HH RHADBELDH lAHD HỤH PHI4D MỤHH 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 169 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 170 


__ Trong pháp, tùy pháp thầy mình. Suy tâm rồi, thi hành như thực 
Sông không chánh hạnh, thực hành lâm saI. Đêu không được phước báo chút nào. 
Họ vượt ngoài pháp và tùy pháp 


Không có phước báo, vì sao ? 
Vì pháp, luật â Ấy trước sau trình bày 
Và tuyên bồ vụng sai, lần thần 
Không hiệu năng hướng dẫn mọi bề 
Không vì an tịnh hướng về, 
Vị Chánh Đẳng Giác chắng hề thuyết ra'. 


Vì đệ tử biết pháp lầm sai. 
Nên bảo người đệ tử này : 

— “Này bạn ! Lợi ích đủ đầy cho ngươi 
Khéo chứng đắc với người như bạn. 
Đạo Sư bạn không phải Thánh nhân 

Không phải Chánh Giác cõi trần 


Pháp, luật tuyên bố lăng nhăng, vụng về ) Này Chun- - _ : Đạo nN vỊ "¬ _ 
Không có về hiệu năng hướng dẫn Không phải cành P HHỆ hoi PHÊ g 
Không hướng thẳng an tịnh từ hòa Pháp được trình Dày, ng Đi 

Không do Chánh Đăng thuyết ra, Vụng về, không hướng tự hòa, tịnh nn 

Và ngươi trong pháp, luật tà nói trên Không hiệu năng sẵn sàng hướng dân. 
Không thành tựu, vững bên an trú Các đề bởi về sm hành HH ` 
Nên đã tự vượt thoát ra ngoài : Sông thành LÊU pháp, pháp TU 

Pháp và tùy pháp lầm sai”. Sông đúng tùy pháp, thuận vì pháp đây. 


Với vị này, tức người đệ tử 


Chun-Đá ! Như vậy trình bày nói trên Nói với ho đề tư xét SUY : 


VỊ đạo sư đáng nên quở trách 


Pháp, luật đáng quở trách, chê bai — Này bạn Chăng lợ Ị ích gì . 
Nhưng về người đệ tử này Với sự cô găng hành trì của ngươi 
Đáng được tán thán thắng ngay bằng lời. Thật không khéo cho ng ng chứng đặc 
Này Chun-Đa ! Với người đệ tử Đạo sư ngươi quả thật bào nghì 
Hiểu đúng sai lành đữ như vầy E1 HỆ LDDICHUNH CHỊ TIÒnH dạ 1 
Thì ta nên nói thế này : Trình bày, tuyên bô pháp thì vụng thô 


Các môn đô như ngươi thuận hạp 
Sống thành tựu tùy pháp, pháp này, 
Sống theo chánh hạnh đủ đây'. 


— “Hiền giả ! Nếu bạn hành ngay những điều 
Mà đạo sư bạn đều truyền dạy 
Thực hành đúng như vậy âm thầm 
Như là ai có suy tầm Chun-Đa : VỊ Đạo sư này đáng chê 
Hay là ai bị suy tầm, cả đôi Pháp đáng trách. Còn về đệ tử 
Thì đệ tử đáng quở trách luôn. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 171 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 172 


Với vị đệ tử đáng buồn Trình bày pháp vẹn tuyền, minh mẫn 
Nên gặp vị ấy, nói luôn rõ, rành : Có hiệu năng hướng dẫn rõ, rành 
— “Này Hiền-giả ! Tựu thành chánh hạnh Hướng đến an tịnh thiện lành, 
Tinh tấn trong chánh hạnh, người khen Nhưng ngươi trong pháp thực hành sai xa 
Hoặc giả là người được khen Không thành tựu pháp và tùy pháp 
Người được khen ấy lại bèn cố hơn. Không chánh hạnh, không hạp pháp lành 
Tắt cả không chánh chơn sau trước Không đúng tùy pháp thực hành 
Không có được phước đức chút nào !' Không thuận theo pháp ngọn ngành đúng nơi”. 
Chun-Đa ! Điều ấy vì sao ? Này Chun-Đa ! Vậy thời căn bản 
Vì pháp tuyên bố rơi vào vụng thô Đáng tán thán vị đạo sư này 
Không hiệu năng môn đồ hướng dẫn Pháp đáng tán thán ở đây 
Không tường tận an tịnh hướng về Đệ tử đáng bị quở rây không lơi. 
Vị Chánh Đắng Giác không hề Cần phải nói với người đệ tử : 
Tuyên thuyết như vậy, đường mê lối tà ! — “Này Hiền-giả ! Hãy tự nghĩ suy 
ó. Này Chun-Đa ! Còn về điều khác Hãy đúng như pháp hành trì 
Đạo Sư là Chánh Đẳng Giác đây Thực hành lời dạy của vì Đạo sư 


Đã trình bày, thực hư giảng kỹ 
Ai điều tra, ai bị điều tra 
Hoặc “ai có bị điều tra 
Thi hành như thực' - đều là phước sâu". 


Pháp được khéo giảng, trình bày 
Hiệu năng hướng dẫn, hướng ngay tịnh hòa 
Do Phật Đà Toàn Tri Diệu Giác 
Đã tuyên thuyết phổ quát, trình bày 


VỊ đệ tử trong pháp này Việc như thế, vì sao ? Chun-Đá ! 
Sống không thành tựu pháp hay pháp tùy Vì pháp, luật vốn đã được Ngài 
Sự hành trì không theo chánh hạnh Chánh Giác khéo thuyết, trình bày 
Sống không thuận pháp chánh, pháp tùy. Hiệu năng hướng dẫn, hướng ngay tịnh hòa. 
Với người đệ tử này thì 7. Này Chun-Đa ! Một trường hợp khác 
Nói rằng : “Thật chăng lành gì cho ngươi VỊ đạo sư Chánh Giác Phật Đà 
Không lợi ích cho ngươi mọi mặt Pháp được khéo tuyên thuyết ra 
Thật không khéo chứng đặc cho ngươi Hiệu năng hướng dẫn, thật là tịnh an. 
Vì vị đạo sư của ngươi VỊ đệ tử hoàn toàn thuận hạp 


Là Chánh Đăng Giác, khéo lời thuyết tuyên Thành tựu pháp, tùy pháp thiện lành 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 173 


8. 


Thành tựu chánh hạnh tịnh thanh 
Sống đúng tùy pháp, thuận hành pháp đây. 
Hãy nói ngay với người đệ tử : 
— “Này Hiền-giả ! Vinh dự mọi thời 
Thật là lợi ích cho ngươi 
Thật khéo chứng đắc tuyệt vời cho ngươi 
Vì đạo sư của ngươi viên mãn 
A-La-Hán, Chánh Đăng Phật Đà 
Khéo tuyên thuyết, khéo nói ra 
Đưa tới lợi lạc hằng sa hữu tình 
Còn về ngươi, tự mình thành tựu 
Pháp thành tựu, tùy pháp đủ đầy 
Sống thành tựu chánh hạnh này 
Sống đúng tùy pháp, thuận ngay pháp từ. 
Vị đạo sư rất nên tán thán 
Pháp ở đây thật đáng tán dương 
Đệ tử cũng đáng tán dương. 
Nói với người đệ tử thường tịnh thanh : 
— “Này Hiền-giả ! Tựu thành như pháp 
Và tinh tắn như pháp của ngươi 
Người khen, được khen ở đời 
Người được khen càng chẳng lơi tinh cần 
Tất cả đều nhiều phân công đức'. 
Vì sao vậy ? Pháp, luật ở đây 
Khéo được tuyên thuyết, trình bày 
Hiệu năng hướng dẫn, hướng ngay tịnh hòa 
Do một vị Phật Đà minh triết 
Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết rõ ràng. 


Này Chun-Ða ! Lại nói sang 
Xuât hiện một vị thuộc hàng Đạo-sư 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 174 


Chánh Đắng Giác, Đại Từ, La-Hán 
Pháp viên mãn tuyên thuyết, trình bày. 
Hiệu năng hướng dẫn đủ đầy 
Hướng đến an tịnh, do Ngài thuyết ra. 
Các đệ tử trải qua hành pháp 
Chưa tinh thông diệu pháp cao minh 
Chưa đạt Phạm hạnh cho mình 
Thứ bậc, vị trí chương trình liên quan 
Chưa trở thành sẵn sàng diệu dụng 
Chưa khéo đúng diễn giải cho người, 
Trong lúc đệ tử vậy thời 
Đạo sư viên tịch hướng nơi Niết Bàn. 
Này Chun-ÐĐa ! Khó khăn đối mặt, 
Các đệ tử sẽ rất ưu tư 
Vì đã mắt vị Đạo sư 
Khi họ chưa đạt Chân Như nhiệm mầu. 


Này Chun-ÐĐa ! Ví dầu có vị 
Đạo sư là Đại Trí Phật Đà 
La-Hán, Chánh Giác tịnh hòa 
Pháp khéo truyền thuyết, khéo qua trình bày 
Có đủ đầy hiệu năng hướng dẫn 
Đến an tịnh — Chánh Đăng thường tuyên. 
Các vị đệ tử an nhiên 
Tinh thông diệu pháp, mối giềng hiểu sâu 
Và Phạm hạnh thanh cao hoàn mỹ 
Các thứ bậc, vị trí liên quan 
Trở thành diệu dụng hoàn toàn 
Trình bày một cách vẻ vang cho Người. 
Khi đến thời đạo sư viên tịch 
Các đệ tử hiểu biết, an nhiên 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 175 


10. 


11. 


Không có ưu tư não phiền 
Vì Thầy là bậc phước điền Thế Tôn, 
Còn đệ tử tinh thông diệu pháp 
Và phạm hạnh viên mãn an như 
Đạo sư tịch diệt Vô dư 
Đệ tử không có ưu tư, não phiên. 


Này Chun-Đa ! Nói riêng Phạm hạnh 
Chưa đầy đủ các nhánh chỉ phân : 
Nếu không đạo sư chánh chân 
Chưa là Thượng Tọa, thiểu phân sâu xa 
Thiếu kinh nghiệm, xuất gia còn ngắn 
Chưa trưởng thượng, tâm vân loay hoay, 
Thì một phạm hạnh như vầy 
Là không viên mãn, điều đây phải tường. 
Này Chun-Đa ! Con đường bậc thánh 
Nếu phạm hạnh đầy đủ chỉ phần : 
Có được đạo sư chánh chân 
Là vị Thượng Tọa mọi phần sâu xa 
Nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu trước 
Bậc trưởng thượng duyên phước đủ đầy 
Thì một phạm hạnh như vầy 
Xem là viên mãn, điều này lành thay ! 


Này Chun-Đa ! Như vầy Phạm hạnh 
Đủ chỉ phần : Chân chánh đạo sư 
Nhưng không có những điều như : 
Đệ tử Thượng Tọa khoan từ Tỷ Kheo 
Và các hàng vâng theo đệ tử 
Không sáng suốt, không tự sửa thân 
Không vô úy, không đa văn 


Không thể thuyết giảng pháp đăng diệu huyền. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - l76 


Với giáo lý của tuyên ngoại đạo 
Không khéo tạo điều phục mọi thì 
Bằng giáo pháp mình hành trì. 
Không thể thuyết bất tư nghì pháp siêu, 
Thì phạm hạnh này đều không đáng 

Không thể nào viên mãn, tốt lành. 


l5: Chun-Đa ! Phạm hạnh tịnh thanh 
Khi nào đầy đủ duyên lành liễu tri : 
* Có đạo sư là vì Thượng Tọa 
Nhiều kinh nghiệm, tu đã lâu năm 
Đến tuổi trưởng thượng, thâm trầm 
Nhưng Có & Không Có thành phần vâng theo 
Những Thượng Tọa Tỷ-kheo đệ tử 
Những đệ tử Trung lạp Tỷ-kheo () 
Đệ tử Hạ lạp Tỷ-kheo 
Và những đệ tử vâng theo hành trì 
Tỷ Kheo Ni (7) có & không uyên bác 
Trưởng Lão NI, Trung lạp NI Sư 
Những Hạ lạp NI không trừ. 
Bạch y đệ tử thế cư, bao hàm : 
Có hoặc không Thiện Nam áo trắng (1) 
Sống phạm hạnh hoặc chắng tịnh thanh 
Hay những Tín Nữ (7) tâm thành 
Tại gia áo trăng, tịnh lành hoặc không 
( Sống tịnh hạnh & sống trong dục lạc ) 


(1) : Bốn Chúng đệ tử của Đức Phật : 2 hạng xuất gia là Tỷ Kheo 
hay T)-Khưu ( Bhikkhu ) và Tỷ-Kheo-Ni ( Bhikkhumi ). 2 chúng 
tại gia cư sĩ là Upasiko ( Uu-Bà- Tắc - Cận-sự Nam hay Thiện 
Nam ) và Upasikà ( Uu-Bà-Di - Cận-sự Nữ hay Tín Nữ). Vì tập 
tục Án Độ người Tại Gia thường mặc đồ trăng nên các Cư-sĩ 
được gọi là hàng Bạch Y hay người áo trắng }. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 177 


Không có các đệ tử tịnh thanh 
Không hành trì pháp thiện lành 
Phạm hạnh như vậy không thành công chi, 
Không hưng thịnh, không gì phát triển, 
Khó phổ biến, khó khiến hoằng tuyên. 


Còn ngược lại, nếu thuận duyên 
Đệ tử Bốn Chúng vẹn tuyển tịnh thanh 
Hành trì đúng thiện lành pháp thánh 
Như vậy là phạm hạnh thành công 
Hưng thịnh, phát triển, phố thông 
Phổ biến rộng rãi, khéo trong hoằng tuyên. 


Này Chun-Đa ! Với duyên thực hiện 
Những phương diện phạm hạnh đủ đầy 
Đạo sư Thượng Tọa vị này 
Có nhiều kinh nghiệm, lâu ngày xuất gia 
Bậc trưởng thượng thật là xuất chúng 
Có đông đảo đồ chúng vâng theo. 
Đệ tử : Thượng Tọa Tỷ-kheo 
Tăng Ni đệ tử thảy đều tỏ ra 
Có phẩm hạnh, từ hòa sáng suốt 
Tự điều phục và thuộc đa văn 
Đạt được vô úy, bình an 
Có thể thuyết giảng pháp quang diệu huyền 
Với giáo lý của tuyên ngoại đạo 
Đã khéo tạo nhiếp phục mọi thì 
Bằng giáo pháp mình hành trì, 
Có thể thuyết bất tư nghì pháp siêu. 
Hàng Cư-sĩ cũng đều tín dự 
Những thiện nam, tín nữ bạch y 
Phạm hạnh & dục lạc chấp trì 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 178 


Phạm hạnh trường hợp ấy thì thành công, 
Và hưng thịnh, phố thông phát triển 
Rộng phổ biến, lợi lạc mọi thời 

Khéo tuyên bố giữa các Người 

Danh xưng, lợi dưỡng tuyệt vời sâu xa. 
Phạm hạnh ấy thật là viên mãn 
Về phương diện trong sáng như vẫy. 


Này Chun-Ða ! Hiện tại nay 
Ta, Chánh Đăng Giác Như Lai cõi trần 
A-La-Hán chánh chân giác ngộ 
Pháp được khéo tuyên bó, trình bày 
Hiệu năng hướng dẫn đủ đầy 
Hướng đến an tịnh, Như Lai giảng bày. 
Các đệ tử thăng ngay, thanh tịnh 
Đạt cứu kính diệu pháp tinh thông 
Phạm hạnh viên mãn ngoài trong 
Thứ bậc, vị trí thảy đồng liên quan, 
Được trở thành rỡ ràng, diệu dụng, 
Khéo trình bày khắp chúng loài Người. 
Ta là Đạo sư ở đời 
Có nhiều kinh nghiệm, thuyết lời sâu xa 
Là Trưởng lão xuất gia lâu trước 
Tuổi trưởng thượng, duyên phước đủ đây. 


Này Chun-Ða ! Ta hiện nay 
Đệ tử Thượng Tọa cao dày tuệ minh 
Trí sáng suốt, tự mình điều phục 
Tâm vô úy và thuộc đa văn 
Đạt đến trạng thái bình an 
Có thể thuyết giảng pháp quang diệu huyền. 
Với giáo lý của tuyển ngoại đạo 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 179 


Đã an hảo chiết phục mọi thì 
Bằng giáo pháp mình hành trì 
Có thể thuyết bất tư nghì pháp siêu. 
Những Thượng Tọa Tỷ-kheo đệ tử 
Những đệ tử Trung lạp Tyỷ-kheo 
Đệ tử Hạ lạp Tỷ-kheo 
Các hàng đệ tử vâng theo hành trì 
Tý-kheo-ni ít nhiều pháp-lạp 
Trưởng lão NI, Trung lạp Ni-sư 
Những Hạ lạp Ni không trừ. 
Bạch y đệ tử thế cư, bao hàm : 
Có những vị Thiện Nam áo trắng 
Sống phạm hạnh hoặc chẳng tịnh thanh 
Có những Tín Nữ tâm thành 
Tại gia áo trăng, tịnh lành hoặc không 
( Sống phạm hạnh & sống trong dục lạc ) 
Cả Tứ Chúng không khác tâm đồng 
Phạm hạnh như vậy thành công 


Hưng thịnh, phát triển phố thông hoằng truyền. 


Này Chun-Đa ! Nói riêng phương diện 
Những đạo sư xuất hiện trước sau 
Ta không thấy đạo sư nào 
Bằng Ta về mặt thanh cao không ngừng 
Về lợi dưỡng, danh xưng tối thượng 
Còn về hướng đoàn thẻ, hội đoàn 
Xuất hiện ở đời rộn ràng 
Không băng tập thể Tăng Đoàn của Ta 
và phương diện : một là “lợi dưỡng” 
Hai, 'danh xưng tối thượng' Tăng Già. 
Khi tả một phạm hạnh ra 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 1§U 


“Thành tựu hết thảy tướng” mà viên thông 
Không thiếu sót và không quá đáng 
Khéo tuyên thuyết viên mãn, hoàn toàn 

Một cách đúng đắn, nghiêm trang 

Vị ấy tuyên bồ rõ ràng, mãn viên : 
“Hết thảy tướng vẹn tuyển thành tựu 
Về phạm hạnh diệu hữu nói ra'. 

Này Chun-Ða Ï Úc-ĐÐa-Ka (1) 

Lầ con của vị Ra-Ma (1) thiên thần 
Thường nói rằng : “Thấy mà không thấy 
Thấy cái gì không thấy, nghĩa chỉ ? 

Con dao bén, thấy tức thì 

Không thấy khía cạnh bén nguy dao này. 

Này Chun-Đa ! Chính đây lý giải 
“Thấy nhưng mà không thấy' nêu ra. 
Úc-Đa-Ka, con Ra-Ma 

Ở đây đã đề cập qua vấn đề 
Vật hạ liệt và đê tiện ấy 
Không phải thánh, chính đấy phàm phu, 

Chỉ là con dao, mặc dù 

Câu nói ám chỉ phạm trù ở đây 
Phải nói đúng như vầy câu ấy : 

“Thấy nhưng mà không thấy' hiểu thông. 
Một phạm hạnh thành tựu xong 

Đây đủ hết thảy tướng, không thiếu gì 
Không quá đáng, khéo vì tuyên giảng 
Khéo trình bày viên mãn đủ đầy 

Vị ấy thấy phạm hạnh này. 

Nhưng nếu trừ bớt một hai điểm nào 


9 


(1) : Uddaka, con của Ràma. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 29: THANH TỊNH * MLH - 181 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 1§2 


Vì nghĩ rằng do vào làm thế Vì lòng thương tưởng cho đời 
Khiên sự thê sẽ rõ hơn, thì Lợi ích, an lạc loài Người, chư Thiên. 
VỊ ây sẽ không thây gì . Là những pháp thắng duyên, siêu việt 
Còn nêu vị ây tự tri, thêm vào Rât cân thiệt thực hiện mọi phân : 
Phương diện nào, chô nào - ở đó Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cân, 
Vì nghĩ răng làm rõ hơn, thì Tứ Như Y Túc, năm phần Lực & Căn 
VỊ ây sẽ không thây gì. Thât Giác Chị, tám phân Thánh Đạo 
Còn nếu vị ấy tự tri, thêm vào Ba mươi bảy Trợ Đạo Phâm này 


Do chứng tri của Như Lai 
Các ngươi cần phải đêm ngày cần chuyên 
Hãy hội họp và siêng tụng đọc 
Chớ cãi nhau, đôn đốc cùng nhau 
So sánh các nghĩa, các cầu 
Để cho phạm hạnh dài lâu, còn hoài 
Được an trú lâu dài, liên tục 
Vì hạnh phúc, an lạc muôn loài 
Vì lòng thương tưởng cho đời 
Lợi ích, an lạc loài Người, chư Thiên. 


Phương diện nào, chỗ nào - ở đây 
Nghĩ làm vậy viên mãn tức thì 
Vị ấy cũng không thấy gì. 
“Thấy mà không thấy”, chính vì ý đây. 
Này Chun-Đa ! Như ai diễn tả 
Một Phạm hạnh hành giả tựu thành 
Hết thảy tướng, sẽ nói rành : 

“ Phạm hạnh cụ túc, tựu thành viên thông 
Hết thảy tướng và không hề thiếu 
Không quá đáng, khéo hiểu trình bày 

Tuyên bố viên mãn điều này 18... Phải hội họp thường xuyên, an tịnh 
Phạm hạnh thanh tịnh như vầy khéo tuyên ”. Trong tinh thân tương kính, hòa đông 
Không có tranh luận dài dòng. 

Nếu có vị Phạm hạnh đồng với nhau 
Đang nói pháp giữa bao Tăng chúng 
Nếu ngươi nghĩ không đúng pháp lành 

Răng : “Đại Đức này không rành 

Hiểu nghĩa sai lạc hay hành văn sai ”. 
Các ngươi chớ vội ngay phán đoán 
Không tán thán, không bác bỏ gì 

Nói cho vị ấy tường tri : 
— “ Hiền giả ! Với nghĩa, cách vì hành văn 


17. Này Chun-Đa ! Nhân duyên như vậy 
Những pháp Ta tự thấy, chứng tri 
Tuyên thuyết, chỉ dẫn những gì 
Các ngươi cần phải hành trì pháp trên 
Hãy hội họp và nên tụng đọc 
Chớ cãi nhau, đôn đốc cùng nhau 
So sánh các nghĩa, các cầu 
Để cho phạm hạnh dài lâu, còn hoài 
Được an trú lâu dài, liên tục 
Vì hạnh phúc, an lạc muôn loài 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 183 


19. 


Thì cách này hay bằng cách ấy 
Cách nào thây hành văn đúng hơn ? 
Những cách hành văn, ngữ ngôn 


Nghĩa này nghĩa ấy, hợp hơn điểm nào 2 ”. 


Nêu vị ây hướng vào đê đáp : 


— “ Với cách này thì hạp hơn kia. 


Còn về cách hành văn kia 

Ở giữa những cách không lìa hành văn 
Thì nghĩa này có phân thích hạp 
Hơn nghĩa kia ”. Câu đáp như vầy. 

Các ngươi đừng vội trình bày 

Bác bỏ, phi báng vị này thắng ngay 
Phải giải thích vị này cần thận 
Cả nghĩa lẫn về cách hành văn. 

Chun-Đa ! Lại có điều rằng : 

Vị đồng phạm hạnh liền thăng pháp tòa 
Nói pháp giữa Tăng Già tịnh chúng 
Nếu ngươi nghĩ không đúng lắm rỗi 

Răng : “ Đại Đức này hiện thời 

Hiểu nghĩa sai lạc, đúng rồi hành văn ”. 
Các ngươi chớ vội vàng phán đoán 
Không tán thán, không bác bỏ xăng. 

Nên nói với vị ấy rằng : 


— “ Hiền giả ! Những cách hành văn như vầy 


— “ Nghĩa kia không thích hợp hơn nghĩa này ”. 


Với nghĩa này, nghĩa kia dường ấy 
Thì nghĩa nào ngươi thây hợp hơn 2 ” 
Nếu vị ấy đáp giản đơn : 


Trường hợp đây, các ngươi đình chỉ 
Không bác bỏ, chăng phỉ báng chi 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 184 


Phải nên giải thích thị phi 
Ý nghĩa đúng đăn cho vì nói trên. 
20. Này Chun-Đa ! Lại liền có cảnh 
Một vị đồng phạm hạnh thăng tòa 
Thuyết pháp giữa chúng Tăng-già , 
Nếu các ngươi nghĩ : “Thật là tiếc thay ! 
Đại Đức này hành văn sai lạc 
Tuy điểm khác là nghĩa không sai ”. 
Không nên tán thán, chê bai 
Các ngươi nên đối vị đây, nói rằng : 
“ Này Hiển-giả ! Hành văn như vậy 
Với nghĩa này, ngươi thấy nguồn cơn 
Hành văn nào thích hợp hơn 2 ” 
— “ Hành văn này thích hợp hơn, đúng rồi ! ” 
Không phi báng đồng thời không bác 
Phải giải thích mạch lạc, chánh chân 
Về cách đúng đắn hành văn 
( Đề đại chúng được tăng phần đức tin ). 


21... Này Chun-Đa ! Khi nhìn thấy cảnh 

Một vị đông phạm hạnh thăng tòa 
_ Thuyết pháp giữa chúng Tăng-già 

Nêu các ngươi nghĩ : “Thật là lành thay ! 
Đại Đức này hành văn đúng đăn” 
Nghĩa đúng đăn trong pháp thuyêt ra ”. 

Các ngươi nên tán thán là : 
“ Thiện tai ! Sa-Thú ! (7) Thật là Lành thay ! ” 

Khi tán dương vị này, ca tụng 


(1) : Sàdhu — Sàdhu : tức là Lành thay ! hay Thiện tai ! 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 1§S 


Các ngươi cũng nên nói những lời : 
“ Thật là lợi ích, tuyệt vời ! 
Hiền giả đã khiến chúng tôi vui mừng 
Vì thấy rằng một đồng phạm hạnh 
Thuyết chân chánh, nghĩa lý tinh thông 
Hành văn mạch lạc tinh thông 
( Khiến cho thính chúng hài lòng, vững tin ). 


22. Này Chun-Đa ! Giữ gìn viên mãn 
Ta sẽ giảng một pháp mới đây : 
Ngăn chận các lậu-hoặc này 
Ngay trong hiện tại, trình bày rõ ra 
Này Chun-ÐĐa ! Ta không giảng thuyết 
Chỉ để diệt lậu-hoặc tương lai 
Mà Ta thuyết giảng đủ đầy 
Vừa ngăn lậu-hoặc hiện nay hiển bày 
Cũng để diệt tương lai lậu-hoặc. 
* Tăng Y ấy (/) đang mặc trong người 
Mà Ta cho phép các ngươi 
Mặc Y ngăn chận muỗi, ruôi, nóng oi 
Ngăn lạnh, gió, các loài rắn rết 
Đề che dấu hồ thẹn lõa thân. 
* Món ăn (2) khất thực chánh chân 
Ta cho thọ dụng vừa phần đủ no 
Nuôi dưỡng thân để cho sức mạnh 
Găng tu hành Phạm hạnh, thường suy : 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 186 


“Nhờ vật thực, ta khỏi nguy 
Các cảm thọ cũ diệt đi mọi thời 
Cảm thọ mới không nơi sinh khởi, 
Đời sống ta do bởi điều này 
Mới khỏi lầm lỗi, làm sai 
Ta sống an lạc hằng ngày gắng tu'. 
* Nhà cửa (3) dù ở đâu, mới cũ 
Ta cho phép trú ngụ an vui 
Ngăn chận lạnh, nóng, muỗi, ruôi 
Ngăn gió, rắn rết, mặt trời năng gay 
Tránh nguy hiểm đổi thay thời tiết 
An hưởng việc thiền định, tịnh cư. 
* Các loại dược phẩm (4) đến từ 
Những vị thí chủ thế cư cúng dường 
Ta cho phép Tăng thường dùng nó 
Để ngăn chận cảm thọ ốm đau 
Chữa trị cơn bệnh lành mau 
Giữ gìn sức khỏe, hướng vào đường tu. 
23. Này Chun-Đa ! Các du-sĩ dạo 
Thuộc ngoại đạo, có thể thốt lời : 
“ Sa-môn Thích tử các người 
Đam mê hỷ lạc, đáng cười chê thay ! ” 
Nếu họ nói như vầy để trách 
Hãy trả lời rành mạch như sau : 
— “Này Hiền giả ! Hiểu thế nào 


Đam mê hỷ lạc thuộc vào loại chi ? 


T) : Một vị Tỷ Kheo (T)-Khưu -Bhikkhu ) đã thọ Cụ-Tiúc-Giới (Đại SA va TT $ ST 
lŠ bú Sềt hi i0 ER0RGIT0eitte ti0121140 loa ae tà Vì có nhiêu hành vi hỷ lạc ? ”. 


Giới) luôn luôn mang theo mình Bình Bát và Tam Y: Y An-Đà-Hội 
(Anfarvàsa —Y mặc như quân ); Y Uất-Đà-La-Tăng (Utara sangha 
—Ÿ vai trái ); Y Tăng-Già-Lê — Sanghàti ( Y may từ 2 đến 7 lóp- có 
thể dùng đề đắp .Y này chỉ hàng Tỷ Kheo mới có, khi hành Tăng Sự 
thì bắt buộc phải đắp lên vai trái, bên ngoài Y Uất-đà-la-tăng ).. 


(1), (2), (3), (4) : Giới Luật có liên quan đến việc sử dụng Tứ 
Vật Dụng : Y phục, Vật thực, Chô Ở và Thuốc ngừa bệnh . 
Paccayasannissitasìla (trong Tứ Thanh Tịnh Giới Tỷ Kheo) 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 1§7 


Này Chun-Đa ! Lầm lạc mọi bề 
Bốn loại hỷ lạc đam mê 
Thấp kém, hạ liệt, thuộc về phàm phu 
Không xứng với đường tu thánh hạnh 
Không lợi ích, không tránh tham gian 
Không hướng yêm ly, tịnh an 
Không hướng tịch diệt, Niết bàn Vô dự 
Không thắng trí, Chân như giác ngộ . 
Thế nào là bốn chỗ đam mê ? 
Chun-Đa ! Ở đây nói về : 
— Người ngu, mê muội có nghề sát sinh 
Sau khi giết, tự mình sung sướng 
Là hỷ lạc nghiệp chướng đầu tiên. 
— Có người trộm cắp liên miên 
Sau khi trộm cắp, vui liền, hân hoan 
Là thứ hai trái oan hỷ lạc. 
— Có người khác nói láo vô chừng 
Sau khi dối gạt, vui mừng 
Đam mê hỷ lạc thuộc từng thứ ba. 
— Lại có người mê sa say đắm 
Năm dục lạc, làm lắm điều hư, 
Đam mê hỷ lạc thứ tư. 


Bốn loại hỷ lạc đến từ đam mê 
Là thấp kém, thuộc về hạ liệt 
Không lợi ích, là việc phàm phu 
Không xứng thánh hạnh đường tu 
Không hướng tịch diệt vô dư niết bàn 
Không thắng trí, tịnh an, giác ngộ 
Không yếm ly, tật đồ, còn tham. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 188 


2A. Này Chun-Ða ! Hãy lưu tâm 
Có thể ngoại đạo hiểm tâm hỏi dồn : 
“ Có phải là Sa-môn Thích tử 
Sống đam mê bốn hỷ lạc này ? ” 
Họ cần được trả lời ngay : 

— “ Các ông chớ nói điều này lầm sai 
Nói như vậy là đầy xuyên tạc 
Không đúng với sự thật xảy ra ”. 

Có bốn loại, này Chun-Ða ! 
Là bốn hý lạc giúp ta hành trì 
Nhất định đến yêm ly, diệt độ 
Đến thắng trí, giác ngộ, Niết bàn 
Đưa đến an tịnh, vô tham. 
Thế nào là bốn ? Rõ ràng kể ra : 
* Này Chun-Đa ! Ở đây Phích-Khú 
Ly ác pháp, ly dục sẵn sàng 
Sơ Thiền chứng và trú an 
Trạng thái hỷ lạc, hân hoan âm thầm 
Do ly dục, với Tầm, với Tứ, 
Đó là thứ hý lạc đầu tiên. 
* Lại nữa, Tỷ Kheo cần chuyên 
Diệt Tầm diệt Tứ, chứng Thiền thứ hai 
Một trạng thái vượt ngoài tầm, tứ 
Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm 
Hỷ lạc thứ hai hiểu thâm. 

* Chun-ÐĐa ! Lại nữa, tinh cần Tỷ-kheo 
Sống thanh tịnh, vâng theo phạm hạnh 
Hành thiền định trong cảnh sơn lâm 

Ly hỷ trú xả, nhất tâm 
Chánh niệm tỉnh giác thì thân cảm liền 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 189 


“Sự lạc thọ”, thánh hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú ˆ, tâm chuyên 
Chứng và an trú Tam Thiền, 
Đây là hỷ lạc kế liền thứ ba. 


* Này Chun-ÐĐa ! Tịnh thanh cần mẫn 
Vị Tỷ Kheo tinh tấn hành thiền 
Xả lạc, xả khổ - tâm yên 
Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ, 
Không khô, lạc ; không giữ niệm nào 
Hỷ lạc thứ tư kế vào. 
Hỷ lạc bốn loại thanh cao như vầy 
Đưa đến ngay yếm ly, diệt độ 
Đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn, 
Đưa đến an tịnh, vô tham ””. 
Nếu có du sĩ các hàng nói ra : 
— “ Các vị là Sa-môn Thích tử 
Với hý lạc bốn thứ đam mê 
Bốn loại thiền định thuộc về ”. 
Nên trả lời họ vấn đề trên đây : 
— “Nói thế là thắng ngay, chính chắn 
Như vậy là đúng đắn, không sai 
Không có xuyên tạc điều này ”. 


25. Có thể sự kiện như vầy xảy ra : 
Các ngoại đạo du gia sẽ hỏi : 
— “Này Hiền giả ! Xin nói vấn đề 
Những ai thường sống đam mê 
Với bốn hỷ lạc thuộc về Thiền-na 
Họ có thể trải qua mong đợi 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 190 


Kết quả gì ? Có lợi ích chỉ ? ”. 
Được hỏi vậy, đáp tức thì : 


— “ Hiền giả ! Những vị hành trì chánh chân 


Sống đam mê bốn phần hỷ lạc 
Về thiền định, sẽ đạt bốn điều 
Kết quả mong đợi, lợi nhiều 
Thế nào là bốn ? Các điều kể ra : 
* Vị Tỷ Kheo diệt ba kiết sử 
Quả Dự Lưu sẽ tự chứng trì 
Nhập vào giòng thánh, uy nghi 
Không còn đọa lạc, bảy kỳ tử sinh. 
Nhất định sẽ tự mình giác ngộ 
Đó là chỗ kết quả đầu tiên. 
* Lại nữa, Tỷ Kheo cần chuyên 
Diệt ba kiết sử, giảm liền Tham, Sỉ 
Và giảm Sân ; diệt đi chướng ngại 
Bậc Nhất Lai, sinh lại một lần 
Trước khi khổ đau diệt phăng 
Kết quả lợi ích thuộc phần thứ hai. 
* Hành giả này, Tỷ Kheo Thích tử 
Năm hạ phần kiết sử diệt trừ 
Mạng chung, sinh cối Tịnh Cư 
Tại đó sẽ đắc Vô dư Niết bàn, 
Đây rõ ràng thứ ba kết quả 
Và lợi ích, hành giả thấy ngay. 
* Lại nữa, Tỷ Kheo lành thay ! 
Diệt các lậu hoặc, vị này chứng tri 
Chứng và trú ngay thì hiện tại 
Và Vô lậu Tâm-giải-thoát rồi 
Tuệ-giải-thoát, được thánh thơi 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 191 


Kết quả, lợi ích tuyệt vời thứ tư. 
Vị hành giả nếu như đã sống 
Đam mê bôn hỷ lạc như vây 
VỊ ây có thê mong ngay 
Đạt bôn kêt quả, lợi thay, như vây ”. 


26. Này Chun-Đa ! Việc này có thể 

Sẽ xảy ra thực tế khó phòng, 
Các du sĩ nói viễn vông : 

— “ Sa-môn Thích tử sống không lập trường ”. 
Này Chun-Đa ! Nghe tường như vậy 
Nên nói với vị ấy ôn hòa : 

— “ Hiền giả ! Đạo Sư của ta 
Thế Tôn thấy, biết sâu xa mọi điều, 
Chánh Đắng Giác có nhiều phương pháp, 
Bậc Toàn Tri giải đáp, trình bày 
Những pháp cho đệ tử Ngài 
Trọn đời tu tập thấy ngay, an từ 
Này Hiền giả ! Giống như cột trụ 
Được ví dụ bằng đá, sắt, đồng 
Chân trụ chôn sâu dự phòng 
Không thể rung lắc, chắng mong xoay dời. 
Chúng Tỷ Kheo mọi thời y chỉ 
Vào Thế Tôn đại trí Phật Đà 
Những pháp Ngài đã thuyết ra 
Các hàng đệ tử thấy ra chân thường. 
Theo Pháp Vương tinh cần, chí quyết 
Đã trừ diệt lậu hoặc ngọn ngành 
Phạm hạnh thanh tịnh đã thành 
Việc cần làm đã thực hành xong ngay. 
Cả gánh nặng trên vai đặt xuống 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 192 


Đạt mục tiêu mình muốn trước đây 
Diệt trừ hữu kiệt sử này 
Chánh trí giải thoát rõ bày, lành thay ! 
Không thê làm sau đây chín việc : 
Các lậu hoặc đã diệt trừ rôi 
Các Tỷ Kheo trong mọi thời 
Cũng vân không thê đôi dời thiện tâm : 
— Không mưu thâm đoạt đi sinh mạng 
Loài hữu tình, dù mạng nhỏ, to. 
— Không thể lấy của không cho 
Tức là trộm cắp không do của mình. 
— Không dục tình, hành dâm tà hạnh. 
— Không thê biết mà tránh, nói gian. 
— Không thể cất chứa tiền, vàng 
Hưởng thọ dục lạc như hàng bạch y. 
— Không thể đi con đường Tham uễ. 
— Không thể đường Sân nhuế mà đi. 
— Không thê đi đường hành Si. 
— Hành theo sợ hãi, chăng đi đường này. 
Này Hiền giả ! Như vầy xác thật 
VỊ Tỷ Kheo chứng đặc Vô Sinh 
Bậc A-La-Hán cao minh 
Hay Chánh Đăng Giác tự mình chứng tri, 
VỊ này thì mọi người sùng tín 
Không khi nào làm chín việc này ”. 
21. Chun-ĐÐa ! Sự kiện trình bày 
Có thê xảy đên ở đây vân đê : 
Các du sĩ thuộc về ngoại đạo 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 193 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 194 


Họ có thể vênh váo nói là : Chân chánh, như thật mọi nơi mọi bề 
— “ Đối với quá khứ lâu xa Nhưng thật ra không hề ích lợi 
Sa-môn họ Gô-Ta-Ma đúng là Thì đừng đợi Như Lai trả lời. 
Có tri kiến sâu xa, siêu việt. — Những gì thuộc quá khứ thời 
Nhưng chỉ tiệc đôi với tương lai Chân chánh, như thật mọi nơi mọi bề 
Đại Sa-môn không đủ tài Có lợi ích, vẫn đề như thế 
Không có tri kiên lâu dài siêu minh Thì Ta biết thời đẻ trả lời. 


ì ẳ ây 2 . = . 
là 310101011700 E821 01846) — Tương lai hay hiện tại thời 


Ni ng Ốc đc Những gì hư vọng đồng thời không chân 
DU CÚ CHỢ Vấn đề lại không phần ích lợi 
ĐH ST HEgẠI G40 THÍ 13TIED Hgdy Thì đừng đợi Như Lai trả lời 
Chủ trương vân đê này tri kiên 
Được nêu rõ, thực hiện trải qua 
Bởi tri kiến việc khác xa 
Như kẻ ngu muội thật là vô minh. 


— Tương lai hay hiện tại thời 

Những øì như thật mọi thời chánh chân 
Nhưng biết rằng không hề ích lợi 
Cũng đừng đợi Như Lai trả lời. 
— Tương lai hay hiện tại thời 

Những gì như thật mọi thời chánh chân 
Có lợi ích, với phần như thế 
Thì Ta biết thời đề trả lời. 


Với trí tuệ tự mình chứng đạt 
VỊ Chánh Giác có Thức nhớ rành 
Đời sống quá khứ ngọn ngành 
Muốn biết mẫy kiếp, tự mình nhớ ngay 
Vô lượng kiếp nếu Ngài muốn biết. 


Nhưng vấn đề chỉ tiết tương lai Chun-Đa ! Như vậy ở đời 
Do trí tuệ nên Như Lai Quá khứ, hiện tại, cả thời tương lai 
Biết rằng : “Đời sống hiện nay cuối cùng Thì Như Lai Thê Tôn, Ứng Cúng 
Khi mạng chung, không còn đời khác Nói phải thời, nói đúng, chánh chân 
( Được an lạc tấn nhập Niết bàn )°. Nói thật lợi ích nhiêu phân 


Nói đúng pháp, luật khi cần nói ra. 
Này Chun-Đa ! Do vây, được gọi 
Là Như Lai trong mọi thời, phương. 


28. Này Chun-Ða ! Thật rõ ràng : 
— Những việc quá khứ hoàn toàn vọng hư 
Không lợi ích cũng như không thật : l 
Thì Như Lai hà tất trả lời. 29. Trong thê giới này hoăng dương 


— Những gì thuộc quá khứ thời Chư Thiên, Đại Phạm, Ma Vương, loài Người 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 195 


30. 


Chúng Sa-môn đồng thời Phạm-chí 
Mọi sự nghĩ, cảm giác, thấy, nghe 
Đạt đến, phân biệt mọi bề 
Tìm cầu, suy đạt thuộc về ý đây 
Tất cả được Như Lai biết rõ 
Nên gọi đó là vị Như Lai. 
Này Chun-Ða ! Thời gian dài 
Từ khi Chánh Giác Như Lai chứng thành 
Cho đến đêm Vô sanh tịch diệt 
Nhập Vô dư siêu việt Niết bàn 
( Bốn lăm năm, suốt thời gian ) 
Những gì Ta nói, giảng bàn đúng sai 
Khi nói chuyện, trình bày, thuyết pháp 
Là như vậy, chăng khác lý chân, 
Nên gọi Như Lai cõi trần. 
Cũng vì lẽ ấy là nhân an bài 
Vị Như Lai mọi người được thấy 
Nói gì thời làm vậy không sai 
Làm øì thời nói vậy ngay 
Nên đã được gọi Như Lai, tịnh hiền 
Với Chư Thiên, Ma Vương, Đại Phạm 
Chúng Sa-môn hay đám Bàn-môn 
Và giữa loài Người sinh tồn 
Ta là Toàn Kiến, Thế Tôn trí tài 
Bậc Toàn Thắng không ai thắng nồi 
Bậc Tự Tại vượt trội, nghiêm uy. 
Chun-Đa ! Sự kiện khả thi 
Có thể xảy đến do vì nguyên nhân : 
Các du sĩ thành phần ngoại đạo 
Có thể hỏi vênh váo như vây : 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 196 


— “ Hiền giả ! Vậy thì Như Lai 
Có tổn tại sau khi Ngài chết đi 2 
Điều như vậy đúng y sự thực 
Còn ngoài ra một mực sai lầm ?” 
Nghe nói vậy hãy bình tâm 
Trả lời cho họ hiểu thâm vấn đề : 
— “ Như Lai vốn không hề nói rõ 
Là Ngài có tổn tại sau khi 
Niết bàn tịch diệt, trà tỳ 
Như vậy là đúng, ngược thì là sai ! ”. 
Họ hỏi tiếp như vây trở lại : 
— “ Như Lai không tôn tại sau khi 
Cõi trần từ giã, chết đi 
Điều đó là đúng, ngược thì lầm sai ? ” 
— “ Đức Như Lai không hề nói lại 
Là Ngài không tôn tại sau khi 
Niết bàn tịch diệt, trà tỳ 
Như vậy là đúng, ngược thì là sai ! ”. 
— “ Vậy Như Lai có còn tỒn tại 
Và không có tồn tại sau khi 
Cõi trần từ giã, chết đi 2 
* Hoặc không tôn tại, không không tồn hoài ? 
Điều đó đúng, còn ngoài sai cả 2 ”. 
— “Này Hiền giả du sĩ ! Hãy thông 
Phật không hề nói viễn vông 
Ngài không tôn tại, không không tồn hoài 
Sự thật vậy, còn ngoài saI cả ! ”. 


3I. _ Này Chun-Đá ! Sự kiện như vầy 
Du sĩ ngoại đạo người này 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 197 


32. 


33: 


Có thể sẽ nói : “ Sao ngài Sa-môn 
Gô-Ta-Ma lại không nói vậy ? ” 
Hãy trả lời người ây thắng Hgáy 
— “ Hiền giả ! Vì những điều này 
Những sự lợi ích không rày liên quan 
Không liên hệ Pháp quang bậc thánh 
Không liên hệ Phạm hạnh căn nguyên 
Không hướng đến yếm ly liền 
Tham, không đoạn diệt, tịnh yên, trí huyền 
Không mãn viên Niết bàn giác ngộ 
Chính vì đó, Ngài chẳng trả lời ” 
Chun-Đa ! Sự kiện ở đời 
Có thể xảy đến mọi nơi mọi thì 
Các du sĩ thị phi ngoại đạo 
Có thể bảo : “ Như đã nói qua, 
Vậy Sa-môn Gô-Ta-Ma 
Điều gì Ngài sẽ nói ra thường thường ? ”. 
Này Chun-Đa ! Nghe tường câu hỏi 
Ngươi hãy nói với họ như sau : 
— “ Thế Tôn thường dạy thanh cao : 
Đây Tứ Diệu Đề nhiệm mẫu cao xa 
Đây là Khổ, đây là khổ Tập 
Đây khổ Diệt, phải gấp tìm phương 
Đạo Đề chính là con đường 
Đưa đến diệt Khổ, Ngài thường nói ra. 
Còn lý do Phật Đà nói vậy 
Vì điều đấy lợi ích hiện tiền 
Liên hệ đến Pháp thâm uyên 
Liên hệ Phạm hạnh căn nguyên hành trì 
Nhất định hướng yêm ly, đoạn diệt 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 198 


34. 


Không tham tiếc, thắng trí, tịnh an 
Hướng đên giác ngộ, Niêt bàn 
Do vậy Phật mới sẵn sàng nói ra ”. 


Này Chun-ÐĐa ! Các tà kiến luận 
Mọi biện luận Quá khứ Tối sơ 
Loại nào khế lý, khế cơ 
Đáng nói, Ta chăng chần chờ giải thông 
Còn biện luận nào không đáng nói 
Dù có hỏi, Ta chắng trả lời. 
Biện luận tà kiến xa vời 
Và có liên hệ đến thời Tương lai 
Mọi luận này, điều nào đáng nói 
Ta đã nói rõ đến các ngươi 
Những biện luận nào xa vời 
Không đáng nói đến, Ta thời lặng thinh. 
Này Chun-ÐĐa ! Biện minh về chuyện 
Thế nào là tà kiến liên quan 
Quá khứ Tối sơ luận bàn 
Điều nào đáng nói Ta hằng nói ra, 
Những biện luận mà Ta không nói 
Vì không đáng để nói ; là gì ? 
Này Chun-Ða ! Có những vì 
Sa-môn, Phạm-chí có tri kiến là : 
“Bản ngã' và phạm trù “thế giới” 
Là Thường còn - chấp với ý này : 
Như vậy đúng, ngoài ra sai. 
Một số vị lại chấp hoài ý riêng 
Là quan điểm hay tuyên tri kiến 
Xoay quanh chuyện “bản ngã”, “thế gian 
- Là “không thường còn" — họ bàn. 


, 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 199 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 200 


- Là “thường còn' và bất an 'không thường” 
- Là “không thường", “không không thường" cả. 
Hay : “bản ngã", “thế giới” này là : 
-_ Do mình đã tự tạo ra, 
- Là do người khác tạo ra đành rành, 
-_ Do người khác và mình tạo tác, 
- Không do mình & người khác tạo ra, 
- Là do tự nhiên sinh ra 
Không do mình tạo, không qua người nào. 
Như vậy đúng, khác vào sal cả. 


Về “lạc°& “khổ”, họ đã chủ trương : 36. 


- “Thường còn" hay là “vô thường”, 
- “Thường còn” mà lại “vô thường" bày phô, 
- “Không thường còn" & 'không vô thường” ấy, 
- Lạc & khổ đấy do tự mình làm, 
- Lạc & khổ do người khác làm, 
- Là tự nhiên khởi, không màng do aI. 
Không do mình & người ngoài nào khác 
Đã tạo tác lạc, khổ như vầy. 
Như vậy mới đúng thực đây 
Ra ngoài điều đó, lầm sai cả rồi ! ” 


35. _ Này Chun-Đa ! Một thời các vị 
Bà-la-môn, các vị Sa-môn 
Quan điểm, tri kiến bảo tổn : 
“Bản ngã & thế giới Thường còn", đề ra, 
Như vậy đúng, ngoài ra sai cả”. 
Ta đến gặp và đã hỏi qua : 
“ Có phải Hiền giả nói là 
Bản ngã'& “thế giới” đều là “Thường' không ?” 


Các vị ấy họ đồng xác nhận 
Còn Ta không chấp nhận điều này. 
Tại sao vậy ? Vì nói ngay 
Hữu tình nhiều vị đó đây lắm điều 
Nhiều tư tưởng với nhiều sai khác, 
Ta không xem là các điều này 
Ngang băng quan điểm Như Lai 
Chứ đừng nói chúng vươn dài, cao hơn. 
Vì Như Lai cao hơn quan điểm 
Về thượng trí là nghiễm nhiên thôi ! 


Này Chun-Đa ! Cũng đồng thời 
Quan điểm, tri kiến nhiều nơi bảo tồn 
Do những vị Sa-môn, Phạm-chí 
“Bản ngã' và “thế giới” chủ trương 
Rồi “lạc” và “khổ” mọi đường 
Như những quan điểm đã tường trình trên. 
Ta đến gặp, đặt lên câu hỏi 
Với các vị về mọi điều trên 
Nếu các vị ấy vững bền 
Chấp chặt quan điểm nói trên của mình, 
Thì Chun-Ða ! Sự tình đã dẫn, 
Như Lai không chấp nhận như vây ! 
Vì sao vậy ? Vì nói ngay 
Hữu tình nhiều vị đó đây lắm điều 
Nhiều tư tưởng với nhiều sai khác, 
Ta không xem là các điều này 
Ngang băng quan điểm Như Lai 
Chứ đừng nói chúng vươn dài, cao hơn. 
Vì Như Lai cao hơn quan điểm 
Về thượng trí là nghiễm nhiên thôi ! 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 201 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 202 


Những sự biện luận vừa rồi 38. _ Này Chun-Đa ! Trình bày tri kiến 
Vẻ những tà kiến nỗi trôi, vật vờ Và quan điểm, sự kiện nghe đồn 
Liên hệ đến Tối sơ quá khứ Của những Sa-môn, Bàn-môn 
Nếu đáng nói, Ta tự nói ra Vừa được nói đến hùng hồn ở trên. 
Để các ngươi được hiểu qua Ta đến gặp, nêu lên câu hỏi 
Còn những biện luận thấy là lầm sai Với các vị về mọi điều trên. 
Không đáng nói, Như Lai im lặng Nếu các vị ấy chấp bền 
Vì chúng chẳng đáng phải nói ra. “Bản ngã' quan điểm nói trên của mình, 
3ï. Này Chun-Đa! Thế nào là Thì Chun-Đa ! Sự tình đã dẫn, 


Như Lai không chấp nhận như vây ! 
Vì sao vậy ? Vì nói ngay 
Hữu tình nhiều vị đó đây lắm điều 
Nhiều tư tưởng với nhiều sai khác, 
Ta không xem là các điều này 
Ngang băng quan điểm Như Lai 
Chứ đừng nói chúng vươn dài, cao hơn. 
Vì Như Lai cao hơn quan điểm 
Về thượng trí là nghiễm nhiên thôi ! 


Tương lai biện luận kiến tà liên quan ? 
Những biện luận đáng mang ra nói 
Ta đã nói cho các ngươi rồi. 
Còn những điều nào lôi thôi 
Không đáng nói đến, Ta thời làm thinh ! 
Có một số hữu tình các vị 
Là Sa-môn, Phạm-chí chủ trương 
Quan điểm “bản ngã' vẫn thường : 
“Có Sắc", “không bệnh" sau đường chết đi. 
Các vị kia chấp trì điều ấy 
Vậy là đúng, khác vậy là saI. 


39, Những sự biện luận vừa rồi 

Về những tà kiến nỗi trôi mãi hoài 
Liên hệ đến Tương lai, can dự, 
Nếu đáng nói, Ta tự nói ra 

Để các ngươi được hiểu qua 

Còn những biện luận thấy là lầm sai 
Không đáng nói, Như Lai im lặng 
Vì chúng chắng đáng phải nói ra. 


Hoặc những quan điểm trình bày 
Đề cập “bản ngã' như vây, kể ra : 
- Là “có sắc” hay là “vô sắc", 
- “Không phải sắc”, 'không vô sắc" đây, 
- “Có tưởng”, “vô tưởng điều này, 
- Là “không có tưởng”, “không vô tưởng' rày, 


- Là “đoạn diệt và hay “biến hoại” 40. Chun-Đa ! Với mục đích là 
Không tôn tại khi đã chết đi. Đoạn trừ và đề vượt qua vân đề 
Ho tn bắt địch bất đi Những biện luận thuộc về tà kiên 


Những điều ấy đúng, khác thì lầm sai ! Liên hệ đên Quá khứ Tôi sơ 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 203 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 204 


Liên hệ Tương lai vật vờ Đang đứng quạt hầu Phật-Đà 

Cho nên bốn pháp khế cơ ra đời : Nghe vậy hoan hỷ, tỏ ra vui mừng 
Tứ Niệm Xứ được Ta truyền thuyết Thốt lên rằng : “ Bạch Ngài Thiện Thệ ! 
Thế nào bốn ? Chỉ tiết trình bày Thật hy hữu, không dễ nghe qua ! 

Vẻ cả Bốn Niệm Xứ này Thật là kỳ diệu, sâu xa ! 

Các ngươi cần phải hiểu ngay đủ đầy : Pháp thoại được thuyết thật là tịnh thanh 
Vị Tỷ Kheo ở đây tu tập Thật tuyệt đối là thanh tịnh pháp 

*- Phải như thật “Quán Thân trên thân” Bạch Thế Tôn ! Bài pháp tên gì ? ”. 


Chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh cần 
Tham ưu chế ngự, muôn phần tịnh yên. 
* Rồi đến “Quán Thọ trên các thọ” Sa 

Luôn tỉnh giác và có tinh cần Ti ng Ha ng 

Chế ngự tham ưu tự thân. Được Thê Tôn Giác Giả thuyêt ra 

Tôn-g1ả U-Pa-Va-Na 
Hoan hỷ tín thọ Phật-Đà kim ngôn ./- 


— “U-Pa-Va-Ná ! Nhớ ghi 
Pháp thoại “Thanh Tịnh", phụng trì lâu xa ”. 


* “Quán Tâm trên chính tâm”, cần nhiệt tâm 
Luôn tỉnh giác và thầm chánh niệm 
Đê chê ngự, dứt điêm ưu tham. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L ) 
* “Quán Pháp trên các pháp' trần 
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, nhiệt tâm 
Đề chế ngự ưu tham các thứ. 
Bốn Niệm Xứ chân thật bất hư. 


x 
*% 


Chun-Đa ! Mục đích đoạn trừ ( Chấm dứt Kinh 29 : THANH TỊNH - Pàsàdikà-sutta ) 
Vượt các biện luận khư khư kiên tà 


Liên hệ qua Tối sơ Quá khứ, 
Các biện luận căn cứ Tương lai, 
Bốn Niệm Xứ được Như Lai 
Tuyên thuyết rành mạch, trình bày sâu xa. 
4I. _ Lúc bấy giờ U-Pa-Va-Ná (1) 
Là một vị Tôn-giả hiền hòa 


(1): Tôn giả Upavàna. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 29 : THANH TỊNH * MLH - 205 


DÂNG HOA - PUPPHAPÙJÀ 


PùJemi Buddham kusumenanena 
Punnena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milàyàH yathà tam me 
Kàyo tathà yàfI vinàsabhavam. 


PnoJeml Dhammam kusuinenanena 
Punnena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milàyàH yathà tam me 
Kàyo tathà yàfI vinàsabhavam. 


PnoJeml Sangham kusuIinenanena 
Punnena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milàyàH yathà tam me 
Kàyo tathà yàfI vinàsabhavam. 


Dâng hoa cúng đến Phật-Đà 
.. Dâng hoa cúng đến Đạt-Ma 
. Dâng hoa cúng đến Tăng-Già 
Nguyện mau giải thoát sinh, già khổ đau 
Hoa tươi nhưng sẽ úa xàu 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn ! 


1. 


30. Kinh TƯỚNG 
( Lakkhana-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ Thế Tôn Thiện Thệ (¡) 
An trú tại Xá-Vệ (2) thành này 
Sa-Vát-Thí (2) cũng là đây 
Kỳ Viên Tĩnh Xá (3) hôm mai tịnh, hòa 
Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná (3) 
Khu vườn do Trưởng giả tên là 
A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka 
Tức Cấp-Cô-Độc, thuần hòa tín gia 
Mua lại từ Kỳ Đà thái tử 
Để cúng dường Điều Ngự Thế Tôn 
Cùng với Tăng đoàn Sa-môn 
Có nơi hoằng hóa pháp môn nhiệm huyền. 
Lúc bấy giờ Phật liền cho gọi 


(1) : Hai trong 10 danh hiệu ( Thập Hiệu ) do người đời tôn xưng 
đức Phật : Thế Tôn ( Bhagavà ) và Thiện Thệ ( Sugafto ). 
(2) :Thành Xá Vệ tức SavaHthi ( Thắt-La-Phiệt ) một trung tâm văn 
hóa, thương mại và chính trị quan trọng tại Ấn Độ đương thời . 
(3) : Jetavanavihàra :Kỳ Viên hay Kỳ Hoàn Tĩnh Xá ,doTrưởng giả 
Cáp-Cô-Độc ( Anathapindika ) mua lại từ khu vườn của Thái Tử 
Kỳ Đà ( Jeta ) gân Thành Xá Vệ (Savatthi ) dâng cho Đức Phát. 
Tại đây đức Phát đã nhập hạ nhiễu lần và nhiễu Kinh quan frọng 
đã được Phật thuyết ra. Vì Trưởng Giả Cấp Cô Độc đã dùng vàng 
lót trên mặt đát để. mua cho được khu vườn theo lời thách của 
Thái Tứ Kỳ Đà, nên chùa này còn được gọi là Bồ Kim Tự ( chùa 
trải vàng ).. Cảm phục tấm lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả, 
Thái Tử hoan hỷ cúng toàn bộ cây trái trong vườn đến Phật và 
Tăng chúng, nên ngôi chùa thường được gọi với danh xưng : 
Jetavana Anàthapindikàràma - Kỳ Thọ Cáp-Cô-Độc Viên ( vườn 


Cáp-Cô-Độc, cây Kỳ Đà ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 208 


Chúng Tỷ Kheo câu hội đủ đều 
Phật gọi : “ Này các Ty Kheo ! ” 
Chúng Tăng cung kính vâng theo lời Ngài. 
— “ Các Tỷ Kheo ! Những ai đầy đủ 
Băm hai tướng uy vũ kiên cường 
Hoặc là Chuyên Luân Thánh Vương (¡) 
Hoặc chọn đường khác : Pháp Vương Phật-Đà 


Nếu chọn là Chuyển Luân Thánh Đề 
Lấy Chánh Pháp dùng để trị dân 
Định bốn phương với lòng nhân 
An toàn quốc độ, gia tăng phú cường. 
Chuyển Luân Vương uy quyên vô số 
Chinh phục mọi quốc độ thế gian 
Có bảy thứ báu sẵn sàng : 
Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-nI 
Ngọc nữ báu đồng thì voi báu 
Tướng-quân báu, Gia-chủ báu, cùng 
Một ngàn con trai anh hùng 
Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân. 
Chuyên Luân Vương cõi trần thống lãnh 
Cả địa cầu đến tận đại dương 
Nhưng vua cai trị thường thường 
Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung 
Không dao gậy, gông cùm chế ngự 
Nên dân chúng trong xứ an hòa. 
* Còn nếu vị này xuất gia 
Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay 
Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp 





(1) : Chuyển Luân Thánh Vương : Cakkavattin. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 209 


Đắc La-Hán Đại Giác, Toàn Tri 
Vô lượng hỷ, xả, từ, bị 
Màn vô minh sẽ tức thì vén lên ". 
2. _ Các Ty Kheo ! Như trên nói lại 
Ba mươi hai tướng Đại trượng phu 
Chứa đựng những gì đặc thù 
Những ai đầy đủ Trượng phu tướng này 
Sẽ chọn hai con đường thực hiện 
Sống tại gia, làm Chuyên Luân Vương 
Nếu xuất gia, tâm kiên cường 
Thành A-La-Hán, Pháp Vương Phật Đà. 


Các Tỷ Kheo ! Thật là cao thượng 
Ba mươi hai quý tướng trước sau 
Các quý tướng ây thế nào ? 
(): Bàn chân bằng phắng không sao nghĩ bàn 
(2): Lại có ngản căm nang liên tục 
Hình bánh xe, vành trục rõ ràng 
3): Gót chân thon dài quý sang 
(42): Ngón tay, chân cũng dọc ngang thon dài 
(5): Có chân tay dịu dàng mềm mại 
(6): Có màn da như loại vịt, ngan 
Nhưng là lưới mỏng nhẹ nhàng 
: Mắt cá chân đẹp tròn ngang giông sò 
(8): Có ống chân thon so đê núi 
(9): Hai tay dài, .›không cúi ngang lưng 
Có thê sờ gối dễ dàng. 
(10): Lại có tướng mã-âm-tàng khó trông 
(1): Màu da sáng như đồng, vàng ánh 
(12): Da trơn mịn, bụi tránh dính trong 
(13): Chân lông mỗi lỗ một lông 


` `— 


~ 


` 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 210 


a4): Các lông mọc xoáy tròn vòng, biếc xanh 
Xoáy tròn nhỏ hướng quanh phía phải 
(1s): Thân hình cao, thư thái, thắng ngay 
q16): Lại có bảy chỗ tròn đầy 
(17): Nửa thân phía trước sánh tày hùng sư 
(18): Giữa hai vai không hề lõm khuyết 
(19): Thân cân đối giống hệt cây bàng : 
Hai tay sải rộng bề ngang 
Cũng băng thân đứng thắng hàng chiều cao 
(0) : Có thân trên trước sau vuông vức 
1): Có vị giác hết sức tinh tường 
(22) : Quai hàm như sư tử vương 
23): Bốn mươi răng, chuyện phi thường thế nhân 
(24): Răng đều đặn, thêm phần trăng bóng 
(2s): Không khuyết hở, không trống hàm răng 
(26): Răng cửa trơn láng thăng bằng 
27): Tướng lưỡi dài rộng, khó phần thấy ngay 
(28): Tiếng Ca- lăng- tần-già quý điều 
Như giọng nói tuyệt diệu vị này 
(29): Hai mắt màu xanh như mây 
(a0): Lông mày dài đậm thắng ngay như bò 
(a1): Giữa lông mày, tròn vo sợi trăng 
Tướng bạch hào, mịn phẳng xoáy vào 
(32) : Búi thịt nhô cao đỉnh đầu 
Cũng gọi nhục kế, thuộc hào quý nhân. 
3... Các Tỷ Kheo ! Ai hằng đầy đủ 
Băm hai tướng uy vũ kiên cường 
Hoặc là Chuyển Luân Thánh Vương 
Hoặc chọn đường khác : Pháp Vương Phật-Đà 


Nếu chọn là Chuyển Luân Thánh Đề 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 211 


Lẫy Chánh Pháp dùng để trị dân 
Định bôn phương với lòng nhân 
An toàn quôc độ, gia tăng phú cường. 


Chuyên Luân Vương uy quyền vô số 
Chinh phục mọi quốc độ thế gian 
Có bảy thứ báu sẵn sàng : 
Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-nI 
Ngọc nữ báu, đồng thì voi báu, 
Tướng-quân báu, Gia-chủ báu, cùng 
Một ngàn con trai anh hùng 
Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân. 
Chuyên Luân Vương cõi trần thống lãnh 
Cả địa cầu đến tận đại dương 
Nhưng vua cai trị thường thường 
Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung 
Không dao gậy, gông cùm chế ngự 
Nên dân chúng trong xứ an hòa. 
* Còn nếu vị này xuất gia 
Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay 
Quét mê lầm , ngộ ngay Chánh Pháp 
Đắc La-Hán Đại Giác, Toàn Tri 
Vô lượng hỷ, xả, từ, bị 
Màn vô minh sẽ tức thì vén lên ". 
Các Tỷ Kheo ! Về bên ngoại đạo 
Những ẩn sĩ cũng bảo điều này 
Đại trượng phu tướng băm hai 
Thọ trì học hỏi không ngoài đức tin 
Nhưng thực tình họ không hiểu rõ 
Tạo nghiệp gì mà có tướng này. 





Các Tỷ Kheo ! Chư Như Lai 

Bất cứ đời kiếp lâu dài trước đây 
Hiện hữu hay nơi nào trú xứ 
Các Ngài đều hành xử kiên trì 

Không dao động nào bất kỳ 

Đối với thiện pháp, hành trì thiện an : 
Luôn thiện hành về thân, miệng, ý, 

Phân định về bồ thí cúng dường, 
Thủ hộ Giới luật tính tường, 

Các lễ bố-tát thường thường vâng tuân, 
Với mẹ cha thường luôn hiếu kính, 
Cúng dường đến thanh tịnh Sa-môn, 

Hay là các Bà-la-môn, 

Tôn kính huynh trưởng đáng tôn trong nhà 
Và những vị thuộc là tối thắng. 

Với tác động đăng đẳng lâu dài 
Tích tụ, tăng thịnh nghiệp này 

Sau khi thân hoại, sinh ngay Cối Trời 
Nơi thiện thú hay nơi nhàn cảnh 
Hoặc hóa sinh lạc cảnh Thiên đường 

Tại đây Ngài ấy có thường 

Mười điểm ưu tháng so lường chư Thiên : 
Về “thọ mạng" hay “thiên sắc” khác 
Về “thiên lạc', “thiên giới danh xưng” 

“Uy lực, 'sắc tướng", “thiên hương” 

Âm thanh”, “thiên xúc”, tỉnh tường “vị? đây. 
Ngài chỗ này sinh qua chỗ khác 
Đại trượng phu tướng đạt như vậy : 

Một trong băm hai tướng đây : 
“Bàn chân bằng phẳng, thắng ngay thon mềm 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 213 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 214 


Không lõm khuyết, đạp trên mặt đất Với nội dung viên mãn, nói rằng : 
In trên đất toàn thể bàn chân. 6.“ Sóng đúng pháp, thực chánh chân 
ni Ngài ấy đầy đủ tướng phần Điều phục, tự chế, sống hằng tịnh thanh 
Tại gia, làm vị Chuyển Luân Vương lành Ngài đã trai giới tâm thành 
Dùng Chánh pháp tinh anh trị nước Bồ tát, bố thí, không tranh đấu gì 
Là Thánh vương định được bốn phương Không mưu hại ai làm chỉ 
Làm cho quốc độ phú cường Với tâm kiên cô, hành trì nghiêm trang 
Có bảy thứ báu an tường nói chung Ngài sông thật sự hoàn toàn 
Việc trị quốc không dùng trượng, kiếm Hạnh nghiệp như vậy, sinh sang cõi Trời 
Cõi của ngài đến biển bao la. Trong niêm hoan hỷ, thánh thơi 
Không điều nguy hiểm xảy ra An lạc vô tận, mọi thời ung dung. 
Quốc độ phong phú, an hòa xuân thu Rồi từ chỗ kia mạng chung 
Không hoang vu, phôn vinh, may mắn Chỗ này sinh đến, vô cùng ấm êm 


Bàn chân bằng phẳng, dịu mêm 


— Làm vua chúa chắc chắn được gì ? : h Ặ TU F 
Không hề khuyết lốm, êm đêm chạm chân. 


Không bị kẻ thù làm nguy 


Địch thủ làm hại không khi nào thành ! Các vị chiêm lưởng xa gân 
Nếu xuất gia tịnh thanh tỉnh tiền Hội họp, tuyên bô vẻ phân tướng đây : 
Lìa gia đình, hướng đến tịnh cư VỊ bàn chân băng phăng này : 

Đắc A-La-Hán, Đại Từ Không ai trở ngại cho ngài được đâu ! 

Chánh Đắng Chánh Giác, Chân Như thành toàn Tại gia, xuất gia mặc dâu 


Với nghĩa tướng ấy hiểu sâu rõ ràng. 
Tại gia, không bị trái ngang 
Không bị trở ngại, an nhàn xuân thu 


Vén lui màn vô minh che tôi. 


— Làm Phật-Đà được lợi những gì ? 


Thoát tam độc : Tham, sân, s1 Chiến thắng tất cả quân thù 
Không bị thù địch phạm vi trong ngoài Đại phá quân địch cho dù hùng binh 

Không bị ai : Sa-môn, Phạm-chí, Không ai có thể chống kình 
Thiên hay Ma, cho chí Phạm Thiên, Vì do phước nghiệp của mình tạo ra. 


Hay bấy cứ ai làm phiền 


Hay làm trở ngại. Lợi liền thấy ngay. AI U00 le Dài HÌÊ Lee 


Sẽ thành một bậc Thánh gia siêu phàm 


Đức Thế Tôn như vầy thuyết giảng Không còn thai sinh buộc giầm 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 215 


Vô Thượng Chánh Giác đắc toàn, siêu mình. 
Pháp nhĩ như vậy đĩnh ninh l 
Đại trượng phu tưởng định hình đâu tiên 


Các Tỷ Kheo ! Phước duyên đầy đủ 
Từ xưa cũ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Vì hạnh phúc chúng nhân, muôn loại 
Trừ diệt mọi sợ hãi, kinh hoàng 
Che chở, hộ trì sẵn sàng 
Bảo vệ đúng pháp nghiêm trang vô cùng 
Bồ thí cho tùy tùng, thuộc hạ 
Tích tụ, tăng nghiệp quả thiện lành 
Sau khi thân hoại, tái sanh 
Vào nơi thiện cảnh, công khanh, cõi trời. 
Ngài từ trần từ nơi chỗ ấy 
Tái sinh lại an trụ nơi đây 
Có Đại trượng phu tướng này : 
Bàn chân có bánh xe đầy ngàn căm 
Hiện bánh xe rõ nằm và trục 
Các bộ phận liên tục đủ phần. 


1” 


Ngài có trọn vẹn tướng cần 
Sẽ thành Vua Thánh Chuyên Luân tinh tường 
Làm Thánh vương được gì ? Nhờ phúc, 
Kẻ hầu hạ đông đúc chuyên cần 
Cư sĩ, thị dân, thôn dân 
Bàn-môn, Vệ sĩ, Đại thần giỏi giang 
Tư pháp quan, thủ môn, tài chánh 
Các chư hầu hùng mạnh, phú hào 
Cùng các vương tử sang giàu, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 216 


Chuyển Luân Vương có biết bao điều lành. 
Nếu xuất gia, trở thành Chánh Giác 
Làm Phật Đà, được các điều gì 2 

Chư Tỷ Kheo, Tỷ Kheo NI 

Nam nữ Cư sĩ mọi thì đoanh vây 
Đại chúng này cứ đông thêm mãi, 

Rồi Chư Thiên, Nhân loại, Long xà 
A-Tu-La, Càn- Thát-Bà, 

Tắt cả tùng phục Phật-Đà, đoanh vây. 
Đức Thế Tôn thắng ngay thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói ra : 

9.“ Trong những năm tháng đã xa 

Những đời quá khứ trải qua làm người 

Đem lại hạnh phúc nhiều người 

Kinh hoàng trừ diệt, nơi nơi hộ trì 

Nhờ vậy, sinh Thiên tức thì 

Hưởng an hạnh phác mọi thì ung dung. 

Rôi từ chỗ kia mạng chung 

Chổ này sinh đến vô cùng quý thay ! 

Phía dưới hai bàn chân Ngài 

Hình bánh xe hiện đủ đầy ngàn căm 

Các vị chiêm tưởng uyên thâm 

Hội họp, tuyên bố về trăm đức này : 

Vị có tướng quý như vầy 

Sẽ được quân chúng đoanh vây phục tùng. 

Nhiếp phục địch quân oai hùng 

Như bánh xe cứ ung dung vận hành 

Bánh xe đây đủ trục, vành 

Chuyển Luân Thánh Chúa uy danh vị này 

Chuyển vận bánh xe báu đây 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG * MLH - 217 

Trị vì khắp cõi đất này thần oai 

Sát-Đế-Ly thần phục ngài 
“Đại danh xưng , hiệu của ngài được tôn. 
Nếu ly dục hạnh Sa-môn 

Xuất gia, thành bậc Thể Tôn Phật Đà 

Trí tuệ sáng suốt sâu xa 

Loài người, Thiên chúng, Dạ-xoa, Long xà 
Để Thích cùng Càn-Thát-Bà 

Tất cả kính ngưỡng Ngài và ẩoanh vây 
Bác Vô Thượng Chánh Giác này 

Tứ sinh Từ phụ, bậc Thầy Thiên Nhân ”. 


10. Các Tỷ Kheo ! Bao lần sinh tử 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân, 
Chế ngự, từ bỏ phần giết hại 
Bỏ trượng, kiếm ; biết ngại : quý, tàm 
Lòng Từ thương xót chúng sanh 
Loài hữu tình cũng sẵn dành lòng thương. 
Do tích chứa và thường tăng thịnh 
Thiện nghiệp này thanh tịnh vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Sinh vào thiện cảnh, ung dung cối Trời 
Tái sinh đây, vào nơi sung sướng 
Được ba tướng Đại trượng phu này : 
— Ngài có gót chân thon dài, 
— Ngón tay, chân cũng thon dài, búp măng, 
— Và tay chân của ngài mềm mại. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 218 


Thành Luân Vương có đủ đầy uy nghi 
Làm vua được những gì ích lợi ? 
Đời sống với thọ mạng lâu dài 

Thọ mạng được hộ trì ngay, 

Người thù, kẻ nghịch dù bày cách chi 
Cũng không thể cướp đi mạng sống 
Của Thánh Vương, chánh thống trị vì. 

Còn làm Phật được những gì ? 

Đời sống, thọ mạng hộ trì đài lâu 
Không người nào, dù là thù nghịch 
Không thể hại nguy kịch mạng Ngài 

Dù dưới hình thức nào đây 

Sa-môn, Phạm-chí hay a1 trong đời 
Hoặc chư Thiên cõi Trời, Ma, Phạm, 
Dù nghịch ý, khó hãm hại Ngài. 

Thế Tôn thuyết giảng, trình bày 

Nội dung viên mãn lời Ngài nói ra : 


12. “ Biết rằng Sợ hãi tự ta 


Sợ chết, sợ hại xảy ra chẳng lành 

Nên Ngài từ bỏ sát sinh 

Thương xót muôn loại hữu tình chúng sinh 
Nhở sống thiện hạnh thực hành 

Sinh lên Thiên giới, cõi lành hưởng an 
Hưởng quả đị thục, thọ nhàn 

Do nơi thiện báo trải sang vô cùng 

San khi thân hoại mạng chung 

Tái sinh hưởng quả mãn sung nơi này 

Ba Đại trượng phu tướng đáy : 


II. Người có ba tướng quý như vầy — Gót chân đây đặn thon dài đẹp thay 1, 
Nếu sống tại gia, vị này — Thân như Phạm Thiên thăng ngay 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 219 


Khả ái, hình vóc đẹp trai muôn phần 
Thật khéo cân xứng toàn thân, 

—_ Mềm mại các ngón tay, chân thon dài. 
Với ba tưởng Đại trượng phu này 
Luôn luôn tươi trẻ, mạng dài sống lâu. 
Nếu sống tại gia thời nào 
Hay xuất gia, cũng dự vào phước duyên 
Tuổi thọ ngài được dài thêm 
Chính do tướng hảo cho nên thọ trường ”. 


13. Các Tỷ Kheo ! Cũng dường như thế 
Trong bắt kế đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Thường bố thí món ăn các loại 
Loại nễm, liếm hay loại cứng, mềm 
Các loại thức uống đi kèm 
Cao lương mỹ vị cũng đem cho nhiều 
Do tích chứa những điều thiện nghiệp 
Với tác động, tăng tiếp vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Sinh vào thiện thú, Thiên cung, cõi đời 
Rồi từ nơi ấy sinh trở lại 
Chỗ hiện tại, có tướng quý này 
Bảy Trượng phu tướng tròn đây : 
Chân & tay là bốn, thân này là năm 
Cùng hai vai, bảy phần hảo tướng. 


14. _ Ngài đầy đủ bảy tướng lộ ra 
Làm Thánh Vương nếu tại gia, 
Thành Chánh Đăng Giác nếu mà xuất gia. 
Dù làm Vua hay là làm Phật 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 220 


Cũng được hưởng phẩm vật đủ đầy 
Món ăn các loại có ngay 
Cứng, mềm, thức uống, như vầy hưởng qua. 
Đức Phật-Đà khoan thai thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói rằng : 
“ Thường bố thí các món ăn 
Họp với sở thích, không phân quý hèn 
Loại thượng vị cứng và mêm 
Các loại nếm, liễm đều đem cho đều 
Nhờ hành thiện tốt đẹp nhiêu 
Nên được hý lạc, đạt điều sống lâu 
San khi mạng chung, sinh vào 
Có bảy tướng quý thanh cao, tròn đầy 
Hai vai, hai chân, hai tay 
Thân hình đêu đặn, thắng ngay tròn đầy 
Chiêm tướng thiện xảo, vị này 
Tuyên bồ người có như vầy tướng sang 
Cuộc sống no đủ hoàn toàn 
Món ăn thượng vị sẵn sàng được dâng 
Loại cứng, loại mêm quý trân 
Luôn được thọ hưởng món ăn ngon lành 
Không riêng tại gia đã đành 
Xuất gia cũng được chúng sanh cúng dường 
Món ăn thượng vị cao lương. 
Chặt đứt trói buộc, Ngài thưởng thản nhiên 
( Không mê đắm, chuốc não phiên ) 
Các hàng Cư-sĩ được duyên cúng dường `. 


15. 


I6. Các Tỷ Kheo ! Tinh tường nghe tiếp : 
Trong bât cứ đời kiệp trước nào 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 221 


Hiện hữu nào, trú xứ nào 

Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Tứ Nhiếp Pháp các phần đầy đủ 
Là “bồ thí °, 'ái ngữ ', . hành", 

Cùng với “đồng sự ˆ việc lành. 

Với tác động ấy tích dành càng tăng 
Nhờ thiện nghiệp, khi thân mệnh tận 
Sinh thiện cảnh, Thiên giới, cõi đời 

Sinh đến chỗ này thảnh thơi 

Đại trượng phu tướng tức thời có ngay : 

— Thật mềm mại chân tay cả bốn, 

— Có lưới da giữa ngón chân, tay. 

lữ, Ngài đầy đủ hai tướng này 

Chuyên Luân Thánh Chúa nếu ngài tại gia 
Được những gì nếu là Vua Thánh ? 
Uy đức mạnh thu nhiếp tùy tùng 

Lại khéo nhiếp phục nói chung 
Đại thần, Cư sĩ và cùng Bàn-môn 
Dân thị & thôn, chư hầu, hào phú 
Các vương tử, quan lớn các vì. 
Còn nếu làm Phật được chỉ ? 
Được khéo nhiếp phục tức thì bốn phương 
Các Quốc vương, đại thần, Cư sĩ, 
Có Tứ Chúng hoan hỷ thuận tùy 
Là Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni 
Thiện nam, Tín nữ đều y chỉ Ngài 
Chư Thiên thần, Nhân loài, các giới 
A-Tu-La cùng với Long xà 
Và cảnh giới Càn-Thát-Bà 
Tất cả kính ngưỡng Phật-Đà trí bi. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 222 


18. 


19. 


Đức Thế Tôn uy nghi thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói răng : 


“ Thực hiện Tứ Nhiếp Pháp lành 


'Bố thí ` Ái ngữ , Lợi hành ' thực thi 
Cùng với 'Đồng sự ` hành trì 
Nhiếp phục, nên có số tùy tùng đông 
Do hành thiện pháp một lòng 
Vô lượng công đức nên đồng sinh Thiên 
Tái sinh tại chỗ này yên 
Tay chân các ngón nói liên lưởi da, 
Và thường mêm mại tươi hòa. 
Đoan nghiêm sắc tướng dù là thiểu niên 
Mỹ lệ, khả ái, có duyên 
Khiến cho quần chúng nề kiêng thuận tùy 
Nhiếp phục cõi đất uy nghỉ 
Luôn dùng ái ngữ xóa đi chống kình 
Cầu cho hạnh phúc chúng sinh 
Như váy, được sống an bình, tịnh thanh 
Công đức thù thắng phát sanh 
Nếu Ngài từ bỏ đua tranh thể tình 
Từ bỏ tài sản, dục tình 
Thuyết Vì điệu pháp cao mình, an lành 
Vị chiến thắng giữa quân sanh 
Họ nghe chánh pháp, tâm thanh tịnh hoài 
Hoan hỷ tín thọ lời Ngài 
Chánh pháp, tùy pháp lâu dài hành theo 


1” 


Các Ty Kheo ! Nay Ta giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG * MLH -_ 223 


Lời nói có nguyên nhân, mục đích 
Liên hệ đến lợi ích chúng sanh 
Liên hệ đến pháp thiện lành 
Đem lại lợi ích, giải rành lý chân. 
Luôn tán dương về phân chánh hạnh. 
Tác động mạnh của thiện nghiệp này 
Từ kia sinh lại chỗ này 
Hai Trượng phu tướng như vây đáng tôn : 
— Mắt cá tròn như con sò vậy, 
— Lông mọc xoáy tròn thăng đẹp xinh. 
20. Đầy đủ hai tướng quý vinh 
Vị này nếu sống gia đình, tại gia 
Ngài sẽ là Chuyên Luân Thánh Chúa. 
Làm vua chúa sẽ được những gì 2? 
Tài vật Ngài chăng thiếu chị, 
Dục lạc hưởng thụ chẳng khi nào cùng 
Đầu tối thắng, tột cùng, đệ nhất. 
Còn làm Phật thì được những gì 2? 
Trở thành bậc Chánh Biến Tri 
Tối thắng, cao tột, ai bì được đâu ! 
Đem chánh pháp nhiệm mâu thuyết giảng 
Đề viên mãn lợi lạc quần sinh. 
Thế Tôn thuyết giảng cao minh 
Nội dung viên mãn tự mình nói ra : 


é 


21. “ Thuở xưa Ngài giảng sâu xa 

Đến với Đại chúng thát là cao mình 
Liên hệ lợi ích chúng sinh 

Liên hệ chánh pháp an bình, tịnh an 
Đem lại hạnh phúc vô vàn 

Không hệ hối tiếc, không xan lẫn gì. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 224 


Lễ đàn Pháp & Chơn thực thi 
Nhờ vào thiện nghiệp hành trì chẳng li 
Hóa sinh hoan hỷ cõi Trời 
Nay tái sinh lại cõi đời nơi đáy 
Ngài được hai hảo tướng này : 
— Mắt cá tròn đẹp giống hai con sò, 
— Lông mọc xoáy thẳng fròn vo, 
Hưởng nhiều hạnh phúc chính do quả này. 
Nếu sống lại gi VUI vầy 
Tài, dục tối thượng không ai thắng Ngài 
Chỉnh phục Diêm-Phù-Đề đây. 
Nếu quyết ly dục nên Ngài xuất gia 
Tỉnh tắn hơn mọi người ta 
Là bậc tối thăng, vượt xa thế tình 
Trong khắp tất cả chúng sinh 
Không ai trí tuệ, tịnh thanh hơn Ngài. 
Sống và ngự trị hòa hài 
Cùng khắp thể giới đó đây thái hòa ”. 
22. Các Tỷ Kheo ! Trải qua tuần tự 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Đều siêng năng các nghề học thuật 
Mọi kỹ thuật, hành động, oai nghi 
“Phải thế nào ? Phải làm gì ? 
Việc học tôi được tường tri mau rồi 
Làm thế nào để tôi mau biết ? 
Mau thu hoạch chỉ tiết được ngay 
Khỏi phải mệt nhọc lâu ngày ?'. 
Do sự tác động chứa đầy thiện duyên 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 225 


Tái sinh liền ở đây, được hưởng 
Đại trượng phu quý tướng đáng mùng : 
Ông chân giông như dê rừng. 


23. Vị nào đầy đủ với từng tướng đây 


ĐẠt-5 


Nếu Ngài này tại gia Cư sĩ 


Trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương. 


Được gì nếu làm Luân Vương ? 
Tắt cả sự vật xứng dường vua đây 
Các đặc tướng, sản tài, sở hữu 
Thuộc nhà vua, thành tựu tức thì. 
Còn làm Phật được những gì ? 
Tất cả sự vật xứng vì Sa-môn 
Hay đặc tướng Sa-môn căn bản 
Hoặc tài sản, sở hữu Sa-môn 
Đều có mau chóng, mãi còn 
Những điều mà bậc Thế Tôn đạt vào. 
Đức Thiện Thệ thanh cao thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói răng : 


Trong các nghệ nghiệp, kỹ năng 

Hoặc trong cứ chỉ hay hành động chỉ 
Ngài muốn đạt được tức thì : 

Thể nào học ? Biết những gì thật mau ? 
Không bị thương tốn, mệt nào. 

Do hành thiện nghiệp, quả vào tốt thay : 
Đôi chân cân đối nhẹ xoay 

Da trơn mêm mại, lông ngài Iọc ngay 
Ông chân suông đẹp tròn đầy 

Dê rừng cũng có như vầy ông chân. 
Tướng này học mau mọi phần 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH - 226 


Xuất gia ly dục, vô ngắn tịnh thanh 
Thiểu dục, sáng suốt, tâm lành 

Mọi sự hợp pháp, sẵn dành thực thi 
Ngài lần lượt tự chứng tri 

Quả vị cao thượng ai bì được đâu ! 
Ngài sống tỉnh tấn thanh cao 

Mau chóng chứng quả cao sâu Phát Đà ” 


25s. Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Ngài tự thân đến nơi các vị 
Bà-la-môn, các vị Sa-môn 
Những bậc đương thời đáng tôn 
Khi đến, liền hỏi ôn tồn như sau : 
— “ Thưa Hiền giả ! Thế nào là thiện ? 
— Thế nào là bất thiện, liệt vào 2 
— Những øì có tội ra sao ? 

— Thế nào không tội ? Tại sao nên làm ? 
— Điều nào không nên làm, bất thiện 2 
— Điều nào làm sẽ khiến cho ta 

Bắt hạnh, đau khổ xảy ra ? 
— Điều nào làm sẽ khiến ta vui hoài 
Được lâu dài lạc an, hạnh phúc 2 ”. 
Vì tâm lành trong mục đích trên 
Tích chứa thiện nghiệp tăng lên 
Mạng chung chỗ ấy thì liền tái sinh 
Tại nơi đây, thân hình thừa hưởng 
Đại trượng phu một tướng quý sang : 
Da ngài trơn láng, mịn màng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINHTƯỚNG_ * MLH - 227 
Khiến bụi không thê đễ dàng bám da. 
26. Ngài đầy đủ có qua tướng quý 
Nêu tại gia làm vị Thánh Vương 
Được gì khi làm Luân Vương ? 
Có đại trí tuệ ai đương cho bằng, 


Không ai bằng ngài về tài sản 
Trên thế gian ai đáng so bì 


Làm Phật thì được những gì ? 
Được đại trí tuệ, quang huy vô ngần 
Quảng trí tuệ, hỷ tâm trí tuệ 
Mẫn tiệp tuệ, thông nhuệ, yêm ly 
Các loại trí tuệ toàn tri 
Không ai có thể so bì Như Lai. 
Đức Thế Tôn trình bày, thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói là : 
21. “ Trong thời quá khứ lâu xa 
Ngài tha thiết muốn biết qua nhiễu điễu 
Tha thiết muốn hỏi rất nhiêu 
Yết kiến những vị thảy đêu đảng tôn 
Là Sa-môn, Bà-la-môn 
Khéo nghe, học hỏi các môn học này 
Chính nhờ hạnh nghiệp thiện đây 
Ngài có trí tuệ đủ đây, mình quang 
Tái sinh làm người quý sang - 
Da ngài trơn láng mịn màng toàn thân. 
Các vị chiêm tướng xa gắn 
Hội họp, tuyên bố về Š phân tướng đáy : 
VỊ này thấy, biết tràn đây 
Ý nghĩa tế nhị hiểu ngay tỉnh tường 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 228 


Nếu ngài tại gia sống thường 

Hành trì như vậy, Thánh Vương đạt thành 
Ngự trị khắp cõi đất lành 

Những người thông tuệ không tranh bằng Ngài 
Nếu Ngài quyết xuất gia ngay 

Vì muốn ly dục, tránh tai họa đời 

Trí tuệ sáng suốt tuyệt vời 

Tối hảo vô thượng, chứng ngôi Phật-Đà ” 


28. Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp 


Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Không hận sân, không hề áo não 
Dù có bị vu cáo, đặt điều 
Không tức tối, phân nộ nhiều 
Không hề nóng giận, không điều hờn căm 
Giữ bình tĩnh, không nhằm hiềm khích 
Không biểu lộ đối nghịch, muộn phiên. 
Trái lại, thường bố thí mền 
Quần áo mềm mại, nhẹ bên thí ra 
Vải bông và nỉ len, tơ lụa. 
Tác động của thiện nghiệp sâu xa 
Mạng chung nơi ấy, sinh qua 
Có Trượng phu tướng thật là vô song : 
Da màu đồng, hoàng kim sáng bóng. 


2o. _ Khi ngài sống có tướng quý này 


Nêu sông tại gia, thành ngay 
Chuyên Luân Thánh Chúa đủ đây uy nghi. 
Được những gì nếu làm vua chúa ? 
Được quần áo tơ lụa, gắm hoa 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 229 


30. 


Các đồ che, đắp như là 
Nệm, mền, vải, vóc, nỉ, sa nhẹ mềm. 
Những gì đem đến khi làm Phật ? 
Về y phục được tất cả phần 
Đồ để đắp ấm khi cần 
Y phục lụa vải che thân nhẹ mềm. 
Thế Tôn đem tướng phần thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói răng : 


~ Cương quyết không hê hận sân 
Sẵn sàng bố thí các phân ấm êm 

Gám, lụa, đô đắp nhẹ mêm 
Những đời sống trước êm đêm trôi qua 
Quyết đem của cải thí ra 

Giống như tung vãi mưa sa xuống trần 
Nhờ hạnh nghiệp lành là nhân 

Chổ kia tạ thế, sinh tầng Thiên cung 
Tận hưởng thiện báo vô cùng 

Tái sinh nhân thể ung dung một niềm 
Có thân hình màu hoàng kim 

Vàng ròng sáng chói dễ tìm được đâu ! 
Mỹ lệ, hàng tráng, thanh cao 


Chẳng khác Để Thích đứng đầu Chư Thiên. 


Nếu sống tại gia, uy quyên 

Trị vì cõi đất vô biên, phú cường 
Thiện nghiệp quá khứ dựa nương 
Ngài có nhiều thứ vô lường quý sang 
Y phục mêm mại, nhẹ nhàng 

Đồ đắp gắm vóc hay toàn lụa tơ. 


Nếu Ngài xuất gia bấy giờ 
Cũng hưởng quả báo vốn chờ trổ sinh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 230 





Những điều ngài làm tự mình 
Không hê vô hiệu , đỉnh ninh như vậy ” 


31. Các Tỷ Kheo ! Ta nay giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Tạo sum họp không phân quen lạ 
Đoàn tụ cả bè bạn, thân nhân. 
Lâu ngày đau khổ cách ngăn 
Khiến cho hòa hợp vì nhân bất hòa. 
Sum họp lại mẹ cha, con cái 
Cả gia đình họp lại vui hòa 
Anh em, quyến thuộc gần xa 
Làm cho hòa hợp sống và yêu thương. 
Với tác động thiện lương của nghiệp 
Sau khi chết, sinh tiếp nơi đây 
Có tướng Đại trượng phu này : 
— Mã âm tàng, vốn không bày lộ ra. 


32. Ngài có qua tướng này vinh hiển 
Nếu tại gia, làm Chuyên Luân Vương. 
* Được gì khi làm Thánh vương ? 

Có ngàn nam tử kiên cường, hùng anh 
Bậc chiến thắng, nổi danh dũng kiện 
Thu phục cả bốn biến đều tuân 

Nhiếp phục tất cả địch quân 

Làm vua thì được những phân trên đây. 

* Được những gì nếu ngài làm Phật ? 
Được nhiều con chân thật, tịnh hòa 

Xuất gia hay là tại gia 
( Đại chúng đông đảo từ hòa, khiêm cung ) 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 231 


Đều vô song, anh hùng, đũng kiện 
Luôn tinh tiến nhiếp phục địch quân 
( Là Tam độc : tham, s1, sân 
Và những ma chướng trong thân tâm mình ). 
Đức Thế Tôn tuệ minh thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói rằng : 


3. “ Thuở xưa, quá khứ bao lần 
Trong nhiêu đời kiếp tiên thân của ngài 
Khiến cho sum họp hòa hài 
Bà con quyền thuộc lâu ngày cách xa 
Đã từng đau khổ trải qua 
Bạn bè, anh chị, mẹ cha, họ hàng 
Đâu khiến hòa hợp vui an 
Đoàn tụ hoan hỷ an nhàn bình yên. 
Nhỏ thiện hạnh, ngài sinh Thiên 
Hưởng phúc hỷ lạc hiện tiên nơi đây 
Sau đó sinh lại chỗ này 
Mã âm tàng tướng có ngay với ngài 
Có đến hàng ngàn con trai 
Đâu là những vị đại tài, hùng anh 
Chiến thắng, nhiếp phục thật nhanh 
Địch quân mọi chỗ tâm thành khâm tuân 
Nghinh đón vị vua Chuyển Luân 
Đông thanh lên tiếng xin thần phục ngay 
Nếu ngài xuất gia như vầy 
Ủy lực nhiếp phục của ngài mạnh thay ! 
Pháp tử - con cái đông vầy 
Tứ Chúng qui tụ nghe ngài thuyết kinh 
Vâng lời chỉ giáo cao mình 
Đà Tăng hay Tục giữ gìn Pháp quang 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 232 





Hảo tưởng này thật rõ ràng 
Quả báo thù thăng vô vàn cao xa 


1” 


PHẢN II: 


1. Các Ty Kheo ! Nay Ta giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Ngài quán sát và hằng hiểu biết 
Vẻ Đại chúng, chị tiết rõ ràng 
Biết mình, biết người lớp lang 
Biết sự sai biệt cảm quan mọi người : 
“Người này thời thế này xứng đáng 
Còn người kia xứng đáng thế kia 
( Người này tài vật chăng lìa 
Người kia hào phóng, sẻ chia với đời )” 
Tùy saI biệt, tức thời ứng xử. 
Do tác động của tự nghiệp lành 
Mạng chung, ngài lại tát sanh 
Hai Trượng phu tướng sẵn dành, là chi ? 
— Thân tròn như cây ÑI-Rô-Thá 
Tức cây bàng cành lá cần phân 
Nếu đo chiều cao của thân 
Hai tay sãi rộng cũng băng với nhau. 
— Tướng thứ hai, mặc dầu đứng thắng 
Hai bàn tay sờ hắn dễ dàng 
Xoa hai đầu gối dọc ngang. 


2. Ngài có hai tướng hoàn toàn kề ra 
Nêu tại gia, Chuyên Luân Thánh Chúa. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 233 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 234 


Làm vua chúa thì được những gì ? Dục lạc, tài sản đài lâu hưởng nhiễu 
Có được tài sản ai bì Phong phú, thích hợp đủ điều 
Kho tàng đây ắp những gì quý trân Vua cõi đất biết bao nhiêu phúc nhà. 
Đây vàng bạc, đây tràn thóc lúa Nếu tâm từ bỏ, xuất gia 
Nhiều tài vật, tiền của không lường ( Thành vị Chánh Giác Phát Đà chánh chân ) 
Phước báo của Chuyển Luân Vương Tài sản ngài có vô ngắn 
Các vị triệu phú bốn phương khó bì. “Thất thánh tài ˆ đó quý trân tuyệt vời 
Được những gì nếu ngài làm Phật ? Vô thượng, tôi thiện trên đời 
Thất Thánh Tài chân thật có ngay : ( Đem lại lợi ích Trời người vô song ) ” 
Tín tài, tàm tài, quý tài, 4... Các Tỷ Kheo ! Lăng lòng nghe tiếp : 


Giới tài với Trí tuệ tài, quý thay ! 
Đa văn tài, thí tài — là bảy 
Tài sản ây thánh thiện vô cùng. 


Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Thế Tôn thuyết giảng ung dung Thường tha thiết với phân lợi ích 
Nội dung viên mãn, lời dùng nói ra : Của Đại chúng, mục đích mong cầu 
Tha thiết hạnh phúc bền lâu 
Với sự thoải mái nhằm vào chúng nhân 
Sự thương xót thế trần, an ủi : 
“Làm thế nào đeo đuổi, giữ gìn 
Tăng giới, đa văn, lòng tin, 
Tăng trưởng bồ thí, Pháp minh tăng hoài 
Tăng trí tuệ, vật tài, thóc lúa 
Tăng đất ruộng, tiền của, thú cầm 
Tăng trưởng vợ con, thân băng 
Đầy tớ, lao dịch và tăng bạn bè”. 


3.“ Ngài cân nhắc, nghĩ sâu xa 
Quán sát đại chúng gân xa như vấy : 
'Người này xứng đảng thế này 
Người kia lại xứng như vầy, khác xa" 
Do sự sai biệt người fa 
Tùy cơ ứng xử thuận hòa vui an. 
Đời này CÓ tƯỚNg qUHÝ Sang : 
— Như NI-Rô-Thá — cây bàng tròn cao. 
— Thân vẫn đứng thẳng như sào 
Hai tay sở gối mà nào cong lưng. 


Đụ là guý;krđne đặc #rtie Với tác động thuộc về thiện nghiệp 
Chiêm tướng thiện xảo đã từng nói ra : Được tích chứa, tảng tiếp vÕ cùng 
Như đứa trẻ được hằng sa Sau khi thân hoại mạng chung 
Những gì xứng đáng thiết tha mong cầu. Được sinh thiện thú, ung dung cối Trời 


Hay như Cư sĩ có mau Hoặc cõi đời an nhàn tự tại 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 235 


Rồi tạ thế, sinh lại chỗ này 
Có ba Trượng phu tướng này : 


— Nửa thân trên đẹp sánh tày hùng sư. 


6. 


— Thân tròn đều đẹp từ chỉ tiết. 
— Hai vai không lõm khuyết, phẳng ngay. 
Ngài với ba tướng quý này 
Chuyển Luân Thánh Chúa nếu ngài tại gia. 
Được những gì nếu là vua chúa ? 
Không mất mát tiền của, Ø1a tài 
Không mất vợ con một ai 
Lúa gạo, ruộng đất, các loài hai chân 
Loài bốn chân, bạn bè thù tạc 
Không mắt mát tôi tớ, thân bằng. 
Luôn luôn thành tựu mọi phân 
Không hề thất bại, mất dần điều chi. 
Được những sì nếu ngài làm Phật ? 
Không mất mát hay thất bại dần 
Không mất Tín, Giới, Đa văn 
Thí xả, Trí tuệ và phần Lòng tin. 
Ngài thành tựu, giữ gìn tất cả 
Không thất bại hoặc giả mất đi. 
Thế Tôn thuyết giảng uy nghỉ 
Nội dung viên mãn diệu tri, nói rằng : 
“ Tin, giới, trí tuệ, đa văn 
Pháp và bồ thí, những phần thiện tâm 
Tài sản, lúa gạo, thú, cầm 
Ruộng đất, quyến thuộc, thân bằng, vợ con 
Bạn bè... tất cả đều còn 
Không ai tốn hại, Ngài mong cầu vầy 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 236 





Do vào thiện nghiệp trước đáy 

Kiếp này quý tướng của ngài có ngay : 
— Thân trên như sự tử oal. 
— Không có lõm khuyết hai vai phẳng đêu. 
— Thân hình thon gọn tròn đều. 

Tại gia sẽ được rất nhiều thịnh tăng 

Về người, về của mọi phần. 


Xuất gia, Thầy của Thiên Nhân, trọn lành 
Bồ đê vô thượng chứng thành 
Không bao giở mắt Pháp lành cao xa 


1” 


1. Các Ty Kheo ! Nay Ta giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Không làm gì hại nhân, hại vật 
Đến hữu tình với tất cả loài 
Bằng đá, băng gậy, bằng tay 
Hay bằng đao kiếm, hại ngay muôn loài. 
Tác động thiện nghiệp này tích tụ 
Và tăng thịnh đầy đủ vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Sinh lên Thiên giới ung dung cối Trời 
Hay thiện thú, cõi đời sinh lại 
Tại chỗ này, tướng Đại trượng phu : 
— Vị giác hết sức đặc thù 
Vô cùng nhạy bén cho dù chạm sơ 
Ở đầu lưỡi vị thô còn đọng 
Cảm giác ở cô họng khởi lên 
Truyền đi khắp cả thân liền. 
8. Ngài có quý tướng tự nhiên như vầy 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 237 


9, 


10. 


Nếu tại gia, thành ngay Vua Thánh 
Chuyển Luân Vương, thiện hạnh được gì ? 
Ít bệnh, phiền não ít đi 
Tiêu hóa tốt đẹp, thích nghi dần dà 
Với nhiệt độ điều hòa được sánh 
Không quá nóng, quá lạnh bất kỳ. 
Làm Phật thì được những gì ? 
Ít bệnh, ít não, vị tỳ tiêu thông. 
Nhiệt độ không nóng hay lạnh quá 
Thường khiêm hạ kham nhẫn, siêng năng. 
Thế Tôn thuyết giảng rõ ràng 
Nội dung viên mãn Ngài hăng nói ngay : 


“ Ngài không hê hại một ai 


Băng gươm, gậy, đá, bằng tay chân mình 
Không hại mạng, không sát sinh 

Không trói, dọa nạt hữu tình một ai 
Mạng chung, Ngài sinh Thiên ngay 
Hưởng được quả báo lâu đài lạc an 

Tái sinh nơi này, tưởng sang : 

Cảm vị nhạy bén, dễ dàng biết ngay 

Khi vật gì chạm lưỡi này 

Khởi lên cảm giác, truyễn dài khắp thân. 
Chiêm tướng thiện xảo nói rằng : 

Người này sẽ hưởng phước phần lớn lao 
Hạnh phúc, an lạc đài lâu 

Tại gia, hay cả vị nào xuất gia 

Hảo tướng rõ ràng có ra 

Vị giác bén nhạy thật là lạ thay ! ”. 


Các Tỷ Kheo ! Ta nay giảng tiếp : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 238 





Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Không bao giờ tạo nhân đáng thẹn 
Không liếc xéo, nhìn lén, ngó xiên. 
Tâm hồn chánh trực an nhiên 
Tắm lòng cao thượng vô biên, nhu mì 
Với mọi người, từ bI cư xử 
( Không phân biệt lành dữ một aI ) 
Với tác động thiện nghiệp này 
Do sự tích chứa lâu dài thịnh sung. 
Khi thân hoại mạng chung, sinh tới 
Nơi thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
Tại đó, khi mạng chung thời 
Chỗ này sinh lại, tuyệt vời tướng sang 
Được vẹn toàn Trượng phu hai tướng : 
— Một, thừa hưởng cặp mắt rất xanh. 
— Hai là lông miị thanh thanh 
Như mi bò cái hiển lành, ôn nhu. 


II. _ Ngài đầy đủ Trượng phu hai tướng 
Sống tại gia được hưởng vô lường 
Làm vị Chuyển Luân Thánh vương. 
Làm Vua thì được thường thường những chi 2 
Được Đại chúng nề vì chiêm ngưỡng 
Thường nhìn ngắm hảo tướng đáng tôn 
Các Cư sĩ, Bà-la-môn 
Đại thần cho đến thị & thôn dân lành 
Tư pháp quan, thủ môn, tài chánh 
Các vệ sĩ, thủ lãnh chư hầu 
Các vương tử, các phú hào 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG * MLH -_ 239 


12. 


Cũng đều thương kính, cúi đầu phục ngay. 
Được những gì khi ngài làm Phật 2 
Được Đại chúng đều rất kính thương 

Tứ chúng đệ tử dựa nương 

Chư Thiên các cõi cúng dường, ngợi ca 
A-Tu-La, loài Người, Long chủng 
Càn- Thát- Bà thường cũng kính thương 

Làm Phật, bậc Đại Pháp vương 

Được tất cả chúng thường thường kính tôn. 
Đức Thế Tôn uy nghi thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn nói lên : 


* Không hiếc xéo, không ngó xiên 


Cũng không nhìn trộm, chỉ chuyên một lòng 
Với tâm chánh trực sáng trong 

Rộng mở, cao thượng, hòa động tình thân 
Nhìn Đại chúng với từ tâm 

Do thiện nghiệp đó, hưởng phần lạc an 
Sinh đến Thiên giới thanh nhàn 

Sau khi mệnh tận, sinh sang nơi này 
Được hai quý tướng như vầy : 

Cặp mắt xanh biếc như mây đẹp trời, 

Hai lông mỉ ngài tHYỆt VỚI 

Như mĩ bò cái trong thời đương tơ. 

Mắt, mi đẹp đẽ nên thơ. 

Các chiêm tướng giỏi bấy giờ nói ngay : 
Với hai hảo tướng như vầy 

Thiện nhân thành tựu, mất ngài tĩnh anh 
Mọi người hoan nghênh nhiệt thành 

Ưa thích nhìn ngắm tướng lành lộ ra. 
Nếu ngài là vị Phát-Đà 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 240 


13. 


Mọi người chiêm ngưỡng, trẻ già kính thương 
Là Phật hay Chuyển Luân Vương 

Cũng được kính mến vô lường thâm sâu 

Như người cứu chữa khổ sâu 

Khắp cùng muôn loại đâu đâu đêu nhờ ”`. 


Các Ty Kheo ! Bây giờ Ta tiếp : 
Trong bất cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Là lãnh đạo chúng nhân đông đảo 
Thường khuyên bảo thiện pháp thực hành 
Thường tiên phong về thiện hành 
Thuộc thân, khẩu, ý và phần phát thường 
Để bồ thí các phương bần có, 
Thường thủ hộ giới luật nghiêm hòa, 
Các lễ Bó-tát tham gia, 
Hiếu kính đối với mẹ cha hiện còn, 
Lễ kính các Sa-môn thanh tịnh, 
Thường cung kính trưởng thượng trong nhà. 
Thiện pháp đặc biệt trải qua 
Với sự tác động sâu xa nghiệp lành 
Được tái sanh cõi Thiên, Nhân giới 
Rồi tạ thế, sinh tới chỗ đây 
Có Đại trượng phu tướng này : 


— Trên đầu nhục kế nhô đây thấy ngay 


14. 


( Là búi thịt tròn dày giữa đỉnh ). 
Ngài, đây đủ đoan chính tướng này 
* Nếu sống tại gia, đủ đây 

Chuyên Luân Thánh Chúa vị này làm vua. 
Nêu làm Vua, những gì có được ? 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 241 


Được Đại chúng sau trước trung thành 
Dân thôn dã, dân thị thành 
Các hàng Cư-s1ï, thiện lành Bàn-môn 
Các vệ sĩ, thủ môn, tài chánh 
Tư pháp quan, thủ lãnh chư hầu 
Phó vương, đại thần, phú hào 
Trung thành hết sức, trước sau thuận tùy. 
* Nếu làm Phật, những gì có được ? 
Do tiền phước, Đại chúng trung thành 
Tứ Chúng đệ tử thiện lành 
Chư Thiên các cõi, chúng sanh Ta Bà 
A-Tu-La, Long xà các giới 
Càn-thát-bà cùng với loài Người 
Đều rất trung thành, vâng lời 
Làm Phật, ngài được khắp nơi tôn sùng. 
Đức Thế Tôn ung dung thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói là : 
15. “ Là vị lãnh đạo tài ba 
Về các chánh hạnh, ngợi ca pháp lành 
Được cả Đại chúng trung thành 
Do nhờ công đức liên sanh cối Trời 
Hết duyên, sinh lại cõi đời 
Quý tướng nhục kế có nơi đỉnh đâu 
Chiêm tướng thiện xảo vị nào 
Cũng đều tuyên bố thanh cao về ngài : 
Ngài là lãnh đạo có tài 
Đại chúng ngưỡng mộ, tiễn tài hiển dâng 
Quá khứ đến nay xa gần 
Mọi người phục vụ bất phân giai tầng 
Nếu là Sát-đế-ly thân 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 242 


Cai trị quốc độ, nhân dân tôn sùng 
Hết lòng phục vụ Cứu Trùng. 

Xuất gia, là bậc Đại Hùng Thế Tôn. 
Tĩnh thông các thiện pháp môn 
Thiện xảo đổi với tối tôn pháp lành 
Tất cả quân chúng trung thành 

Mọi người ngưỡng phục, chúng sanh nương về 
Với lòng hoan hỷ tràn trê 

Công đức khai ngộ chuyển mê của Ngài 


1” 


I6. Các Tỷ Kheo ! Như Lai giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Đã từ bỏ các phần nói láo 
Tránh xa sự gian xảo, dối lời 
Chỉ nói chân thật mọi thời 
Y chỉ chân thật, nói lời đáng tin 
Không thất hứa, thật tình lời nói. 
Với tác động của mọi nghiệp lành 
Chất chứa, tích tụ, tăng nhanh 
Tái sinh nhiều kiếp, sẵn dành lạc an 
Rồi sinh sang chỗ này, thừa hưởng 
Đại trượng phu hai tướng gồm trong : 
— Mỗi sợi mỗi lỗ chân lông. 
— Bạch hào mềm mại như bông xoắn vòng 
Năm ở giữa hai lông mày đẹp. 


17. Ngài đủ hai tướng đẹp cát tường 
Tại gia, Chuyên luân Thánh vương. 
Làm Vua thì được thường thường những chi 2 
Đại chúng tuân tức thì ý muốn 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 243 


Của vị này bất luận ra sao. 
Cư-sĩ, Bà-la-môn nào 
Dân quê & thành thị, phú hào, Phó vương, 
Vệ sĩ thường hay quan tài chánh 
Tư pháp quan hoặc lãnh thủ môn 
Đại thần, vương tử, vương tôn 
Đều tuân theo ý nhu ôn của ngài. 
Được những gì nếu ngài làm Phật ? 
Cả Đại chúng nhất nhất tuân hành 
Ý muốn của Ngài trọn lành 
Tứ Chúng đệ tử tâm thành khuâm tuân 
Rồi kể luôn loài Người, Thiên chúng 
A-tu-la, Long chủng, Thát-Bà 
Đều tuân theo ý Phật Đà 
Do hai quý tướng có ra như vây. 
Đức Thế Tôn trình bày, thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói là : 
18. “ Những đời quá khứ trải qua 
Giữ hạnh chân thát, tránh xa lời tà 
Không nói hai lưỡi điêu ngoa 
Tránh lời nói dối dân đà lầm sai 
Không hê bội ước một di 
Sống trong hoan hỷ hài hòa chánh chân. 
Sinh lại cõi này nhân thân 
— Bạch hào tướng quý vô ngắn, có ngay 
Lông trăng mọc giữa hai mày 
Xoắn tròn mêm mại do đầy phước duyên 
Giống như bông Đâu-la-miên. 
— Tưởng thứ hai cũng do duyên lâu đài 
Các lỗ chân lông của ngài 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 244 


Mỗi sợi một lỗ, chẳng hoài đơn sai. 
Các vị chiêm tưởng đại tài 

Hội họp, tuyên bố về ngài như sau : 
Bạch hào hảo tướng thanh cao 

Mỗi sợi lông khéo mọc vào chính ngay 
Mỗi lỗ chân lông như vầy 

Nên ngài sẽ được đoanh vây đủ đây 
Mọi người vâng theo ý ngài 

Cư sĩ, Đại chúng, cũng tày Bàn-mmôn 
Thảy đêu ngưỡng phục, kính tôn 

Thiện nghiệp quá khứ vần tôn đến nay 
Là điều cao thượng rõ bày 

Nếu muốn giải thoát mà ngài xuất gia, 
Được cả Đại chúng thuận hòa 

Tuân theo Đại Giác, ngợi ca vâng lời 
Bậc tối vô thượng trên đời 

Vô cùng tịch tịnh, là nơi nương về 


1” 


19. Các Tỷ Kheo ! Hãy nghe giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân, 
Từ bỏ phần điêu ngoa hai lưỡi 
Nghe điều gì từ dưới chỗ này 
Không đem nói lại trên đây 
Khiến người chia rẽ, tan ngay thuận hòa. 
Không bao giờ nói ra đâm thọc 
Khiến người khác phải khóc hận đây. 
Ngài sống hòa hợp thắng ngay 
Giữa kẻ ly gián lòng đầy cách ngăn. 
Thường khuyến khích khiến tăng đoàn kết 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 245 


Hoan hỷ trong đoàn kết, thuận hòa. 
Tác động thiện nghiệp sâu xa 
Tích chứa, tăng thịnh trải qua lâu đời 
Sinh cõi Trời sau khi thân hoại 
Hoặc sinh lại những chỗ lạc an, 
Rồi chỗ này lại sinh sang 
Hai Trượng phu tướng sẵn sàng có ngay : 
— Bốn mươi răng thắng bày đều cở. 
— Giữa răng không kẻ hở, sít sao. 


20. Có đủ hai tướng thanh cao 
Tại gia, ngài sẽ dự vào Thánh Vương. 
Chuyên Luân Vương những gì có được ? 
Tùy tùng ngài sau trước thuận hòa 
Không có chia rẽ xảy ra 
Các vị Cư-sĩ hay Bà-la-môn 
Dân thị & thôn, đại thần, vệ sĩ 
Rồi Phó vương, vương tử, các quan : 
Tài chánh quan, thủ môn quan 
Cùng quan tư pháp và hàng Phú gia 
Đều đoàn kết, thuận hòa thân ái 
Không chia rẽ, não hại điều chỉ. 
Còn làm Phật, được những gì 2 
Tứ Chúng đệ tử thực thi lục hòa 
Không chia rẽ, nói ra lời đúng 
Chư Thiên chúng, Nhân loại, Long xà 
A-tu-la, Càn-thát-bà 
Đều không chia rẽ, thường hòa hợp nhau. 
Đức Thế Tôn thanh cao thuyết giảng 
Với nội dung viên mãn, nói rằng : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 246 
21. 


* Không nói hai lưỡi rẽ phân 

Hoặc nói đâm thọc là nhân bất hòa 

Phát sinh tranh đấu, can qua 

Tăng trưởng chia rễ quốc gia, người người. 
Không nói vô ích những lời 

Tranh luận tăng trưởng, nói lời rẽ chia 
Lời nói người thân phải lìa 

Những người hòa hợp đoạn lìa, cách xa. 
Chỉ nói những lời thuận hòa 

Gia tăng hòa ái trải qua lâu đài 

Phát sinh đoàn kết lời này 

Khiến người chia rẽ bỏ ngay ý tà 

Lời có khả năng dung hòa 

Diệt trừ tranh chấp hoặc là chiến tranh 
Ngài thường hoan hỷ, an lành 

Trong niệm đoàn kết, lòng thành thắng ngay 
Do nghiệp báo dị thục này 

Được sinh Thiên giới đủ đầy lạc an 
Hoặc cối thiện thú sinh sang 

Hoan hý thọ hưởng vĩnh quang cối đời 
Do vào phước báo tuyệt với 

Được hai quý tướng đồng thời phát sinh : 
Bốn mươi răng đêu, trắng tỉnh. 

Không có kẻ hở giữa hình hàm răng. 

Nếu sinh Sát-đề-ly thân 

Trị vì quốc đó, nhân dân thuận hòa 

Đời sống thuần lương trải qua. 

Nếu ngài lìa tục làm Sa-môn lành 

Không cấu uế, sống tịnh thanh 

Đại chúng hòa hợp, tâm thành quy y 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 247 


Kỷ cương giới luật hành trì 
Tâm không dao động, thực thi hợp hòa 


1” 


22. Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Từ bỏ phần nói lời độc ác 
Tránh xa lời khắc bạc, lỗi lầm 
Nói lời thông cảm đến tâm 
Dễ thương, tao nhã, thanh âm dịu dàng, 
Nghe đẹp tai, khiến hàng thính giả 
Rất đẹp lòng tất cả mọi người 
Tác động thiện nghiệp nhiều đời 
Tích chứa, tăng thịnh. Rồi rời thân đây 
Ngài sinh ngay cõi Trời hưởng phước 
Sinh thiện thú hay phước cõi đời. 
Sinh lại chỗ này, thảnh thơi 
Hai Trượng phu tướng tuyỆt vời có ngay : 
— Lưỡi rộng dài & Giọng ngài thanh nhã, 
Như tiếng chim Ka-Rá-Ví-Ka 
Tức chim Ca-Lăng-Tần-Già. 


23. Đây. đủ quý tướng thật là vĩ nhân 
Nếu tại gia, Chuyên luân Thánh chúa. 
Làm Vua chúa thì được những gì 2 
Khi ngài nói đến việc chi 
Đều được chấp nhận tức thì, không nghi. 
Các Bàn-môn, các vì Cư-sĩ 
Thị & thôn dân, Vệ sĩ, đại thần 
Tư pháp quan, thủ môn quan 
Các vương tử, tài chánh quan, phú hào 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 248 


2/1,” 


Cả Phó vương thuộc vào tài giỏi 
Đều chấp nhận lời nói của ngài. 


Làm Phật được những gì ngay ? 
Vua quan ngưỡng mộ lời Ngài kính tin 
Hàng Đại chúng thật tình hoan hỷ 
Chúng Tỷ Kheo và Tỷ Kheo Ni 
Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di 
Chư Thiên, Nhân loại , Điểu phi, Long xà 
Càn-thát-bà, A-tu-la giới 
Đều chấp nhận thuận lợi lời Ngài. 
Thế Tôn thuyết giảng như vầy 
Nội dung viên mãn, lời Ngài nói ra : 
Không nói độc ác điêu ngoa 
Không gây tranh luận hại mà thế nhân 
Không nói thô bạo cốc căn 
Não hại Đại chúng, chẳng phân công bình. 
Nói lời ngọt ngào, công mình 
Hòa dịu, thân ái, thuận tình lý thông 
Lời nói đẹp ý hài lòng 
Đi vào tâm của đảm đông nghe ngài 
Khiến họ an lạc hòa hài. 
Ngài hưởng quả báo lâu dài cõi Thiên. 
Do nhờ khẩu nghiệp thiện hiên 
Sau khi ở đấy, sinh liên nơi đây 
Ngài có tướng lưỡi rộng đài 
Phạm âm thù thắng, phước này lâu xa 
Tiếng như Ca-Lăng-Tầân-Già 
Mỗi khi ngài nói, phát ra dịu dàng 
Mọi người chấp nhận hân hoan. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 249 


25. 


26. 


Tại gia, sẽ dự vào hàng Thánh Vương 
Lới nói thành thật mọi đường 

Nếu xuất gia, đắc Pháp Vương Phật-Đà 
Lời được chấp nhận thuận hòa 

Nói càng nhiêu, càng tỏ ra tỉnh tường 
Khiến cho người nghe mến thương 
Càng thêm tin tưởng Ngài thưởng nói ra 


1” 


Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiếp : 
Trong bắt cứ đời kiếp trước nào 
Hiện hữu nào, trú xứ nào 

Như Lai đời trước sinh vào nhân thân 
Luôn từ bỏ, tránh phần ÿ ngữ 
Tránh xa sự nói chuyện dông dài 

Những lời thêu dệt lầm sai . 

Chỉ nói chân thật, thắng ngay, đúng thời 
Nói những lời bao hàm ý nghĩa 
Nghe thấm thía về Pháp & Luật minh 

Những lời đáng được giữ gìn 

Thuận lý, ích lợi, đáng tin, rõ ràng. 
Với tác động tiềm tàng tích chứa 
Tăng thịnh nữa về thiện nghiệp này 

Sau khi mạng chung, sinh ngay 

Thiện thú, Thiên giới, cõi này thế gian 
Khi sinh sang, vị này thừa hưởng 
Đại trượng phu quý tướng có ngay : 
— Quai hàm như sư tử oaI. 

Ngài có viên mãn tướng này vinh hoa 
Nếu tại gia, Chuyển luân Thánh chúa. 
Làm Vua chúa thì được những gì ? 

Ngài luôn dũng mãnh, uy nghĩ 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 250 


Không bị chinh phục do vì một ai 
Kẻ thù địch của ngài mọi hướng 
Có ý tưởng qui phục thuận tùy. 

Làm Phật thì được những gì ? 

Không bị chinh phục do vì Ác Ma 
Bởi Sa-môn hay là Phạm-chí 
Bởi Chư Thiên hay vị Phạm Thiên 

Bởi nội ma, ngoại chướng duyên 

Bởi tham, sân hận đi liền si mê 
Bắt cứ ai chăng hề tác động 
Bỏ ảo vọng chính phục được Ngài. 

Thế Tôn thuyết giảng, trình bày 

Nội dung viên mãn, lời Ngài nói ra : 


21. “ Không nói ÿ ngữ ba hoa 


Ngu độn, dao động, nghe qua nghĩ ngở 
Không nói thêu dệt phí giờ 

Bỏ lời có hại, mê mở nói điêu. 

Chỉ nói ích lợi mọi điều 

Đem lại an lạc cho nhiều người thôi. 

Sau khi chết, sinh cõi Trời 

Hướng thọ quả báo thánh thơi, an lành 
Sau khi tạ thể, được sanh 

Vào nơi tối thắng sẵn dành chẳng sai 
Làm chúa muôn thú các loài 

Hoặc làm vua, hưởng lâu đài phước duyên 
Làm Chuyển luân thánh vương liên 

Chỉnh phục nhân loại khắp miên trần gian 
Thống lĩnh uy lực vô vàn. 

Nếu là Để Thích, vua toàn cõi Thiên 

Trên cả Đao Lợi chư Thiên 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 251 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 252 


Nhiếp phục tất cả võ biên Dạ-Xoa Bảo vệ hạnh phúc, an tường cho dân. 
Càn-thát-bà, A-tu-la Có đủ các thứ cần tuyệt hảo 
Không ai nhiếp thắng vượt qua được ngài. Bảy món báu sở hữu của ngài : 
Xuất gia, tại gia - cả hai Ngọc Dầu, xe báu, ngựa, voi 
Cũng đêu chỉnh phục muôn loài được ngay Nữ báu, Gia chủ báu và Tướng quân. 
Thượng, hạ, nam, bắc, đông, tây Thánh vương có hơn ngàn hoàng tử 
Mười phương thế giới tỏ bày tuân theo ”. Bậc chiên thăng, hành xử oai hùng 
: Thân thê dũng kiện vô cùng 
28. Các Tỷ Kheo ! Nay Ta giảng tiệp : Nhiếp phục quân địch khắp cùng đâu đâu. 
Trong bât cứ đời kiệp trước nào Ngài chinh phục địa cầu toàn diện 
Hiện hữu nào, trú xứ nào Từ đồng băng đến biển muôn trùng 
Như Lai đời trước sinh vào nhân thân, Chỉ dùng chánh pháp bao dung 
Bỏ tà mạng, sông chân chánh mạng Cai trị đất nước không dùng trượng, đao. 


Tránh xa sự gian lận băng cần 
Tiền bạc, hồi lộ bỏ dần 
Tránh xa lừa đảo muôn phần dối gian 
Không sát hại, không màng câu thúc 
Không bức đoạt, làm nhục tồn thương 
Không trộm cướp, không øgạt lường. 
Do sự tác động kiên cường nghiệp duyên 


Những thứ nào làm Vua có được 2 
Tùy tùng ngài có được tịnh tâm 
Phó vương, vương tử, đại thần 
Cùng với tư pháp, thủ thành các quan 
Tài chánh quan, Phú gia, Vệ sĩ 
Tâm thanh tịnh các vị đạt thành. 


Đã tích chứa vô biên thiện nghiệp 30. Nêu ngài xuât gia tịnh thanh 
Tăng thịnh tiếp ; nhờ đó sinh Thiên Là Chánh Đăng Giác, trọn lành Thê Tôn 
Lại tái sinh chỗ này liền Đại Sa-Môn, Đại A-La-Hán 
Trượng phu hai tướng hiện tiền có ngay : Vén lui màn che sáng — vô minh. 
— Bốn mươi răng của ngài đều đặn. Làm Phật, những gì phát sinh ? 
— Răng ngài trắng, sáng chói, đẹp thay ! Được tâm thanh tịnh, an bình ung dung 


Cho những người tùy tùng các vỊ. 
Chư Tỷ Kheo, chư Tỷ Kheo Ñi 
Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di 
Chư Thiên, Nhân loại, Điều phi, Long xà 
Càn-thát-bà, A-tu-la thảy 


29. Ngài đầy đủ hai tướng này 
Chuyên luân Thánh chúa nếu ngài tại gia 
Dùng chánh pháp từ hòa trị nước 
Là Pháp vương bình được bốn phương 
Làm cho quốc độ phú cường 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 253 


Các vị ấy thanh tịnh tâm ngay. 
Thế Tôn thuyết giảng, trình bày 
Nội dung viên mãn lời Ngài nói ra : 


31. “ Từ bỏ tà mạng trải qua 


Chỉ sống chánh mạng thật là tịnh thanh 
Đúng Pháp ngài mới thực hành 

Những hạnh có hại, ngài nhanh đoạn trừ 
Chỉ làm có lợi công & fư 

Đem lại lợi lạc an từ chúng sanh. 

Làm thiện nhiêu, hưởng quả lành 

An lạc Thiên giới sẵn dành Ngài đây 

Do vậy đời sống đủ đây 

Hưởng nhiều hỷ lạc, đêm ngày ung dung 
Như vị chúa tế Thiên cung 

Ngự kinh thành với muôn trùng chư Thiên 
Từ nơi ấy, với nhân duyên 

Sinh làm người, có hiện tiễn tướng sang : 
Hàm răng đêu đặn ngay hàng. 

Trắng tỉnh, sáng bóng rỡ ràng, đẹp thay ! 
Các nhà chiêm tướng đại tài 

Tụ họp tuyên bồ về Ngài như sau : 

Ngài là thông lãnh tối cao 

Của loài người, được phước sâu vẫn tốn 
Được sự kính trọng tối tôn 

Tùy tùng đô chúng tâm hôn tịnh thanh. 

VỊ có hai tưởng quý sanh 

Làm Vua thì có uy danh sẵn dành 

Quản chúng, tùy tùng trung thành 

Tâm đêu thanh tịnh, thiện hành nghiêm mình 
Trị vì quốc độ an bình 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 30: KINH TƯỚNG_ * MLH -_ 254 


Dân chúng không bị đao binh, loạn thời 
Không bị áp bức mọi nơi 

Bởi cường quyên, nên sống đời tự do 

Họ được hạnh phúc, ấm no 

An toàn cuộc sống, không lo chuyện gì. 
Nếu Ngài xuất gia tu trì 

Từ bỏ ác pháp, gột đi não phiên 

Ái nhiễm gỐt sạch, an nhiên 

Vô minh được vén, thấy liên Chân Như 
Lo âu, mệt mỏi đều trừ 

Đắc Chánh Đẳng Giác, Đại Từ thanh cao 
Thấy rõ đời này, đời sau 

Tứ Chúng Đệ tử cùng nhau hành trì 

Theo lời dạy Chánh Biển Tri 

Đời sống bắt tịnh đồng thì tránh xa 

Lỗi lẫm, độc ác gian tà. 

Tùy tùng, đồ chúng Phật-Đà ở đây 
Những bậc thanh tịnh đủ đầy 

Trừ mọi uỄ chưởng, lâm sai, não phiến ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3z ) 


+ 
+ % 


( Chấm dứt Kinh 30 : KINH TUỚNG - Lakkhana-sutfa ) 


31. Kinh GIÁO THỌ 
THI-CA-LA-VIET 
( Singàlovàda-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


I. _ Một thời nọ Thế Tôn Giác Giả 
An trú tại Ra-Chá-Ga-Ha (¡) 
Tức Vương-Xá Thành an hòa 
Trúc Lâm — Vê-Lú-Va-Na (2) tu trì 
Ka-Lanh-Đá-Ka-NI-Va-Pá (3) 
Địa phương cách Vương-Xá không xa. 
Lúc ấy , Sinh-Ga-La-Ka (4) 
( Thi-Ca-La- Việt ), con Gia chủ lành 
Dậy sớm, ra khỏi thành Vương-Xá 
Tầm ướt cả đầu tóc, áo quần 
Chấp tay đảnh lễ Lục phương 
Đông, Tây, Nam, Bắc cũng dường Dưới, Trên. 


2. Khi vằng dương chưa lên, còn mát 
Đức Thế Tôn mang bát, đắp y 
Vào Vương Xá như mọi thì 
Pháp chế khát thực hành trì độ tha. 
Lúc bấy giờ, vị Gia-chủ-tử 


(1) : Thành Vương Xá — Ràjagaha thuộc vương quốc Magadha 
(Ma-Kiệt-Đà) của vua Bừnbisara và vua A-Xà-Thể (AJàtasaffI). 

(2) :Trúc Lâm Tĩnh Xá — Veluvana Vihàra, là ngôi Tình Xá đầu 
tiên, do vua Bimbisara ( Tân-Bà-Sa-La hay Bình Sa Vương) dâng 
cúng cho Đức Phát sau khi Ngài thành đạo . 

(3): Địa danh Kalandakamivàpa (nơi tìm ăn của loài sóc) . 

(4): Thanh miên Singàlaka — Thi-ca-la-việt (Thiện Sinh). 





Đã dậy sớm và tự đi ra 
Khỏi thành Ra-Chá-Ga-Ha 
Áo và tóc ướt như là té mương 
Chấp tay lễ lục phương tất cả 
Phương Thượng, Hạ, Nam, Bắc, Tây, Đông 
Thấy như vậy, đức Thế Tôn 
Dừng lại, cất tiếng ôn tồn hỏi qua : 


— “G1a-chủ-tử Sinh-Ga-La-Ká ! 


Nguyên do nào ngươi đã thực hành 
Lê báo Lục Phương chí thành ? 
Với thân đầm ướt, ngọn ngành do đâu ? ”. 


— “ Bạch Thế Tôn ! Do vào di huấn 


Cha con muốn con phải thực hành 
LỄ bái Lục Phương chí thành 
Với thân đẫm ướt, ra thành tại đây 
Nên hằng ngày con đều thực hiện 
Nhưng không biết ý nghĩa sâu xa ”. 
— “ Này Gia-chủ-tử ! Thật ra 
Trong Pháp bậc Thánh khác xa như vây. 
Phải hiểu ngay sâu xa ý nghĩa 
Việc lễ bái sáu phía — lục phương ”. 
— “ Bạch Ngài ! Xin giảng tỏ tường 
Trong Pháp bậc Thánh đã thường dạy ra. 
Thể nào là sáu phương lễ bái ? 
Và con phải đảnh lễ thế nào 2 
Lành thay, Phật pháp thâm sâu ! 
Xin Thế Tôn hãy giảng vào pháp thâm ”. 


— “ Gia-chủ-tử ! Lắng tâm nghe kỹ ! 


Và suy nghiệm nghĩa lý sâu xa ”. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 257 





— “ Thưa vâng , bạch Đức Phật-Đà ! ”. 
Thế rồi Đức Phật từ hòa giảng ra : 
3. —“ Này Sinh-Ga-Lá-Ka ! Điều chánh 
Với vị Thánh đệ tử suy tư 
Bốn nghiệp phiền não diệt trừ 
Không làm ác hạnh do từ lý do 
Không theo sáu nguyên do phung phí 
Để tài sản khỏi bị tiêu hao 
Mười bốn ác pháp kế vào 
Thảy đều từ bỏ, để sau trở thành 
Người che chở an lành sáu hướng 
Đã thực hành, ma chướng diệt mau 
Chiến thắng đời này, đời sau 
Sau khi thân hoại, sinh vào cõi Thiên. 
Thế nào là hiện tiền bốn nghiệp 
Thuộc phiền não, đã diệt trừ nhanh ? 
Là nghiệp phiền não sát sanh, 
Phiển não trộm cắp, nghiệp danh sai lầm 
Nghiệp phiền não tà dâm, nói láo 
Cả bốn nghiệp phiền não diệt trừ ”. 
Thế Tôn thuyết giảng an như 
Sau đó thì bậc Đại Từ giảng thêm : 


4. “ Sát sanh, trộm cấp, tà dâm 
Nói láo ; cả bốn nghiệp thâm não phiên 
Kẻ trí không thích đảo điên 
Không hê tán thán nghiệp duyên tôi tàn ””. 


5... Thế nào là không làm ác nghiệp ? 
Bôn lý do liên tiệp thành hình : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 258 





— Nghiệp làm do Tham dục sinh, 
— Làm do Sân hận của mình khởi đi, 
— Ác nghiệp làm do Sỉ ngu mãi, 
— Ác nghiệp làm do hãi sợ sinh. 
VỊ Thánh đệ tử tâm bình 
Vì không tham dục, tự mình không sân 
Không ngu si, không phần sợ khác 
Không làm ác theo bốn nguyên nhân. 
Thế Tôn thuyết giảng thiết thân 
Giảng xong, Ngài lại ân cần nói ra : 


6. “ Ai phản Chánh pháp sâu xa 
Vì sân, sỉ, bố cùng là tham gian 
Thanh danh sứt mẻ, dở dang 
Như trăng đêm khuyết, lại màn mây che. 
Không phản Chánh pháp mọi bê 
Không sân, sỉ, bố, không hệ tham gian 
Thanh danh tròn đu, vĩnh quang 
Như trăng tròn trịa sáng choang đêm rằm. 


1. Gia-chủ-tử ! Lăng tâm nghe thấu : 
Thế nào không theo sáu nguyên nhân 
Phung phí tài sản dân dân ? 
— Đam mê về rượu, nguyên nhân kề đầu, 
— Du hành vào phi thời mọi chỗ 
Trên đường phố, nguyên cớ thứ hai. 
— La cà hí viện & bạc bài 
Hai nguyên nhân khác khiến tài sản tiêu. 
— Thứ năm, điều giao du bạn ác, 
— Thói trây lười, biếng nhác tối ngày. 
Những kẻ phung phí sản tài 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 259 





Sáu nguyên nhân đó thường hay hướng về. 


§. Gia-chủ-tử ! Đam mê về rượu 
Sáu nguy hiểm do rượu như vậy : 
— Tài sản tồn thất hiện ngay, 
— Đấu tranh tăng trưởng, — Bệnh hay dễ vào, 
— Lộ âm tàng, tôn hao danh dự, 
— Trí lực tự tổn hại ê chè. 
Các loại rượu mãi đam mê 
Có sáu nguy hiểm nặng nề như trên. 
ọ.. Gia-chủ-tử ! Phải nên hiểu rõ : 
Thường du hành đường phô phi thời 
Có sáu nguy hiểm mọi nơi : 
— Tự mình không được kịp thời chở che, 
— Vợ con, khó chở che cho họ, 
— Tài sản khó bảo vệ, chở che, 
— BỊ nghi thủ phạm thuộc về 
Các ác sự xảy ra kề bản thân, 
— Là nạn nhân tin đồn thất thiệt, 
— Rước vào thân oan nghiệt khổ thôi ! 
Du hành đường phố phi thời 
Có sáu nguy hiểm như lời của Ta. 


10. Gia-chủ-tử ! La cà đám nhậu 
Hoặc hý viện, có sáu hiểm nguy : 
Luôn luôn tìm xem những gì ? 
— Xem chỗ nào có hiện thì múa, ca 
— Chỗ nào có nhạc và tán tụng 
— Có nhạc tay, có trống xập xình. 
La cà hý viện, trà đình 
Có sáu nguy hiểm phát sinh ê chè. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 260 


II.  Gia-chủ-tử ! Đam mê cờ bạc 
Sáu nguy hiểm là các điều như : 
— Nếu thăng thì sinh oán thù, 
— Nếu thua sầu khổ, tâm tư muộn phiền, 
— Tài sản bị hiện tiền tồn thất, 
— Trước đám đông, lời mất người tin, 
— Đồng liêu, bằng hữu miệt khinh 
— Khó cưới được vợ nếu mình độc thân 
Vì tự thân không còn tín nhiệm, 
Mê cờ bạc nguy hiểm như vẫy. 


l2. Gia-chủ-tử ! Sáu điều này 
Thân cận ác hữu nguy ngay rõ, rành : 
— Kẻ “cờ bạc”, “loạn hành", “bạo động”, 
— Kẻ “trá ngụy”, “nghiện ngập”, “gạt lường”, 
Là những thân hữu bắt tường 
Người gần bạn ác gặp thường hiểm nguy. 


13. _ Gia-chủ-tử ! Quen đi tánh xấu 
Thói lười biếng — có sáu hiểm nguy : 
Không chịu làm việc, nại vì : 
“Quá nóng", “quá lạnh" hoặc vì “quá no” 
Vì “quá đói” hoặc do “quá trễ”, 
Giờ “quá sớm” nên để từ từ. 
Cái tính biếng nhác khư khư 
Việc đáng thực hiện, lừ đừ bỏ qua. 
Tài sản nhà hoàn toàn chưa có 
Không tạo dựng ; để đó chắng màng. 
Tài sản có rồi tiêu tan. 
Sáu nguy hiểm của người hằng lười trây. 
Đức Thế Tôn trình bày, thuyết giảng 
Rồi Đạo Sư lại giảng thêm ngay : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 261 





4. “ Bạn rượu, được gọi như vầy 
Hay 'bạn bằng miệng, vẽ bày viễn vông. 
Bạn lúc hữu sự hết lòng 
Mới là thiện hữu xứng đồng đan tâm. 
Ngủ ngày, vợ người thông dâm 
Lại ưa tranh đấu, hại tâm sẵn sàng. 
Thân với ác hữu, tham gian 
Sáu sự não hại rõ ràng thấy ngay 
Ác hữu - bạn lữ ác này 
Ác hạnh, hành xử ác đầy mưu sâu 
Đời này và cả đời sau 
Là người bị hại, đảo đầu không xa. 
Thưởng cở bạc và đản bà, 
Rượu chè, múa, nhạc, hát ca vang trởi, 
Du hành khuya khoắc phi thời, 
Sáu sự não hại cho người dễ duôi. 
Theo đuổi đàn bà vợ người 
Uống rượu, chơi xúc xắc nơi bạc bài 
Thân kẻ hạ tiện, hại thay ! 
Không gắn bậc trí, điều này đảng tôn, 
Người ấy đã tự héo hon 
Như trăng bị khuyết, không tròn, mãn viên 
Rượu chè, không có bạc tiền 
Tửu điễm tìm đến, nghiện ghiên khát khao 
Chìm trong nợ nần lún sâu 
Như chìm bỗn nước không sao chống kình. 
Mau chóng tự mình hại mình 
Như kẻ bị mắt gia đình, buôn thay ! 
Ai quen thói xấu ngủ ngày 
Đêm trường thức trọn đó đáy la cà 
Luôn luôn say khướt - nhảm la 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 262 





Ai người dám lấy y ta làm chông ? 
Còn ai hay than viễn vông : 
“Trời đang quá lạnh, chẳng mong làm gì. 
Quá nóng, quá sớm — làm chỉ ¡ 
Bây giờ quá trễ, thôi thì nghỉ thôi ! 
Bỏ bê công việc chẳng rồi, 
Bỏ qua lợi ích, thả trôi tốt lành 
Trôi dạt cuối bề đầu ghênh 
Những ai lạnh, nóng chẳng sanh phiên râu 
Nhẹ nhàng hơn ngọn có lau 
Làm mọi công chuyện trước sau của mình 
Hạnh phúc không từ bỏ mình 
( Thoát mọi nguy hiểm, gia đình vinh hoa ) ”. 


15. Gia-chủ-tử ! Người ta bốn hạng 
Không nên xem là bạn thân tình 
Dầu tự cho là bạn mình : 
— Người tham, tánh xấu phát sinh vô nghì 
Gặp vật gì của người cũng lẫy 
Hạng người ấy không thể giao du. 
— Người nói giỏi, miệng trơn tru 
Không thể làm bạn cho dù ra sao. 
— Những người nào khéo tài nịnh hót 
Thì không tốt làm bạn với ta. 
— Những người xa xỉ tiêu pha 
Không nên làm bạn, tránh xa người này. 


I6. “Gia-chủ-tử ! Như vầy có bốn 
Trường hợp người tham vốn hay xin 
Phải xem không phải bạn mình 
Dâu tự xưng bạn với mình nhiều khi. 
— Trường hợp người vật gì cũng lấy, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 263 





— Hễ cho ít thì lại xin nhiều, 
— Vì sợ mà thuận theo chiêu, 
— Làm vì mưu lợi, mục tiêu vì mình. 
Bốn trường hợp được trình bày ấy 
Phải được xem không phải bạn mình 
Dầu tự cho là bạn mình, 
Này Gia-chủ tử ! Phải đình chỉ thôi ! 
17. _ Người chỉ biết khua môi múa mép 
Chỉ nói giỏi để đẹp lòng người 
Với hạng người này ở đời 
Không xem là bạn mọi thời mọi phương 
Bốn trường hợp phải tường về họ : 
— Thường tỏ lộ thân tình việc qua, 
— Tỏ thân tình việc còn xa 
—- Với lời sáo ngữ nói ra tự mình 
Đề mua chuộc cảm tình bạn lữ, 
— Tự tỏ sự bất lực của mình 
Khi có công việc phát sinh. 
Hạng người như vậy phải đình giao du. 
18. _ Gia-chủ-tử ! Giao du không tốt 
Bốn trường hợp nịnh hót, không ngay 
Đừng nên làm bạn kẻ này 
Dâu tự xưng bạn, nhưng đầy gian manh : 
— Thường đồng ý ác hành thực hiện, 
— Không đồng ý thực hiện việc lành, 
— Trước mặt tán thán liên thanh, 
— Sau lưng chỉ trích tanh bành chăng kiêng. 
Kẻ nịnh hót không nên làm bạn 
Dâu tự cho là bạn như vầy. 


19. Này G1a-chủ-tử ! Nghe đây 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 264 





Có bốn trường hợp thường ngày gặp qua 
Là hạng người tiêu pha xa xỉ 
Không phải bạn, dầu ý họ cần : 
— Bạn khi mê rượu kết thân, 
— Bạn khi dạo phố tối tăm phi thời, 
— Bạn khi gặp ở nơi hí viện, 
— Bạn tương kiến tại chỗ bạc bài. 
Như vậy bốn trường hợp đây 
Tiêu pha xa xỉ, tránh ngay người này. 
Đức Thế Tôn trình bày, thuyết giảng 
Rồi Đạo Sư lại giảng thêm ra : 


0. “ Gặp gì cũng lấy không tha, 
Chỉ biết nói giỏi, ba hoa lắm điêu, 
Nói lời nịnh hót mỹ miễu, 
Tiêu pha xa xỉ bao nhiêu chẳng vừa. 
Cả bốn hạng người phải ngừa 
Không nên kết bạn, dây dưa làm gì ! 
Người trí biết, tránh tức thì 
Như đường sợ hãi, hiểm nguy tránh liên 


1” 


2I. _ Gia-chủ-tử ! Còn riêng về mặt 
Bốn loại bạn chân thật nên gần : 
— Người bạn giúp đỡ khi cần, 
— Người bạn chung thủy dù rằng khổ, vui, 
— Bạn không nguôi khuyên điều ích lợi, 
— Bạn có lòng nghĩ tới vì thương, 
Bốn loại bạn ấy, hiểu tường 
Là bạn chân thật, nên thường giao du. 


22. Gia-chủ-tử ! Khởi từ ở chỗ 
Bôn điêu người giúp đỡ bạn thân : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 265 





— Khi bạn vô ý lỗi lầm 
Che chở cho bạn an tâm sửa mình, 
— Khi thấy bạn vô tình phóng dật 
Bảo vệ tất của cải bạn mình, 
— Khi bạn có sự hãi kinh 
Là nơi nương tựa, bạn mình an thân, 
— Khi bạn có việc cần giúp đỡ 
Giúp của cải gấp cỡ hai lần 
Những gì mà bạn đang cần. 
Bốn trường hợp đó, kết thân bạn này. 


23. Gia-chủ-tử ! Ở đây Ta giảng 
Bốn trường hợp người bạn thủy chung 
Trong vui sướng hay khốn cùng 
Là bạn chân thật, tao phùng mến yêu : 
— Nói cho bạn biết điều bí mật, 
— Giữ gìn kín bí mật bạn mình, 
— Vì bạn, có thể hy sinh, 
— Không bỏ bạn gặp tình hình khó khăn. 
Bốn trường hợp bạn hằng chung thủy 
Là bạn quý, chân thật đáng gần. 


24. Có bốn trường hợp bạn thân 

Khuyên điều lợi ích, bạn chân thật này : 

— Ngăn chận bạn xa ngay điều ác, 

— Khuyến khích bạn làm các việc hiền, 
— Chỉ bạn con đường lên Thiên, 

— Cho bạn biết được điều tuyền chưa nghe. 

Khi người bạn khuyên về ích lợi 
Là chân thật bạn với ta cần. 


25. Có bốn trường hợp kế dần 
Là bạn thương tưởng, bạn chân thật này : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 266 


— Buồn rầu khi không may đến bạn 
Gặp xuI rủi hoạn nạn, họa taI, 
— Hoan hỷ khi bạn gặp may, 


—_ AI nói xâu bạn, chận ngay tức thì, 


—_ Ai tán thán bạn thì khuyến khích. 
Người thương tưởng lợi ích bạn mình 
Là bạn chân thật đáng tin. 


Giảng xong, Phật lại cao minh nói răng : 


26. “ Người bạn giúp đỡ sẵn sàng 


Là bạn vui, khổ hoàn toàn thủy chung 
Khuyến khích lợi ích vô cùng 

Có lòng thương tưởng, bao dung tỏ bày 
Bốn loại bạn chân thật này 

Người trí phục vụ họ ngay tận tình. 
Như mẹ đối với con mình 

Người trí giới luật giữ gìn nghiêm sâu 
Sáng như lửa rực đôi cao . 

Tích trữ tài sản, người nào hiểu thông 
Như con ong trữ mật ong, 

Tài sản như ụ mỗi xông cao vời 
Người cư xứ như vậy thời 

Chất chứa tài sản vào nơi giữ gìn 

Đủ lợi ích cho gia đình 

Nên chĩa tài sản của mình làm tư : 
Một phần, mình hưởng từ từ, 

Hai phần sử dụng công, tư hằng ngày, 
Một phần tư, để dành đây 

Phòng khi khôn khó có ngay để dùng. 


tk 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 267 





27. Gia-chủ-tử ! Nội dung tư tưởng 
Thánh đệ tử sáu hướng hộ trì. 
Lục phương cần hiểu là gì ? 
— Phương Đông được hiểu hai vì mẹ cha, 
— Phương Nam cần hiểu là Sư trưởng, 
— Phương Tây hiểu là hướng vợ con, 
— Phương Bắc : bạn bè sắt son, 
— Phương Dưới : tôi tớ vẫn còn giúp ta, 
— Phương Trên là Sa-môn, Phạm-chí. 
Sáu bổn phận phải nghĩ đến luôn. 


28. Gia-chủ-tử ! Đạo nhân luân 

Có năm trường hợp theo tuần tự đây 
Người con phải hằng ngày phụng dưỡng 
Cha mẹ mình đúng hướng hiếu tình : 
— Cha mẹ đã nuôi dưỡng mình 

Nay phải phụng dưỡng tận tình mẹ cha, 

— Tròn bổn phận với cha với mẹ, 

— Giữ truyền thống hiếu đề, gia phong, 
— Bảo vệ tài sản tô tông 

Đã được thừa kế, một lòng phát huy, 

— Và đến khi mẹ cha tạ thế 
Lo tang lễ, hồi hướng phước lành. 

Này G1a-chủ-tử ! Ngọn ngành 

Bồn phận cha mẹ sẵn dành với con 
Khi được con lo toan phụng dưỡng 
Phải thương tưởng, năm cách thực thi : 
— Ngăn con làm ác tức thì, 

— Khuyến khích con những hành vi thiện lành, 
— Dạy con học cho rành nghề nghiệp, 
— Dựng vợ chồng hòa hiệp xứng nơi, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 268 


— Cho con thừa tự đúng thời. 
Là năm bồn phận của đời mẹ cha. 
Như vậy thì phương Đông được hiểu 
Là đạo hiếu đối với mẹ cha, 
Là phương che chở an hòa 
Khỏi mọi sợ hãi, thoát ra bất tường. 


29. Gia-chủ-tử ! Nam phương hướng tới 
Có năm cách đôi với Thây, như : 
— Đứng dậy chào kính Tôn Sư, 
— Hầu hạ Sư trưởng chăng từ khó khăn, 
— Phải siêng năng học hành đầy đủ, 
— Tự phục vụ , đáp ứng Thầy cần, 
— Chú tâm học nghè chuyên cần. 
Trò đối Sư trưởng, có phân năm điều. 
Được đệ tử sớm chiều tuân phụng 
Sư trưởng cũng thương tưởng học trò 
Năm cách đối xử, chăm lo : 
— Huấn luyện đệ tử sao cho thành tài, 
— Dạy vâng giữ đủ đầy điều học, 
— Không sợ nhọc, dạy kỹ cho thuần, 
— Thường khen, giới thiệu tiến thân, 

— Bảo đảm nghề nghiệp mọi phần tinh thông. 
Vậy phương Nam chính trong nghĩa cử 
Tình Sư đệ đối xử rõ ràng 

Là phương che chở an toàn 
Khỏi mọi sợ hãi, thoát màn tai ương. 


30. Gia-chủ-tử ! Tây phương hiểu chính 

Đạo vợ chồng tương kính, thân tình, 
Người chồng đối với vợ mình : 

— Phải kính trọng vợ, trọng tình phu thê, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 269 


— Đối với vợ không hề bạc đãi, 
— Phải thủy chung, hòa ái thật tình, 
— Giao quyền nội chính gia đình, 
— Tùy sức mua sắm vợ mình nữ trang. 
Chồng đối vợ mọi đàng cao thượng 
Vợ thương tưởng, đáp lại năm phần : 
— Quán xuyên việc nhà, tảo tần, 
— Cư xử hai họ thân nhân đẹp lòng, 
— Giữ tiết hạnh với chồng xứng đáng, 
— Khéo giữ gìn tài sản gia đình, 
— Khéo léo công việc của mình. 
Phương Tây được hiểu nghĩa tình Phu Thê 
Được chở che, trở thành an ồn 
Thoát khỏi chốn sợ hãi, bất tường. 


31. Gia-chủ-tử ! Về Bắc phương 
Được hiểu là hướng tương đương nghĩa tình 
Sự đối xử phát sinh ích lợi 
Thiện-nam-tử đối với bạn bè 
Năm cách thực hiện vẫn đề : 
— Rộng rãi “bố thí”, giúp bè bạn ngay, 
— Dùng “ái ngữ °, lời đầy nhã nhặn, 
— Luôn “lợi hành”, vì bạn quan tâm 
— “Đồng sự ˆ, cộng khổ đồng cam 
— Thành thật với bạn, không ham gạt lường. 
Bạn bè thương thiện-nam-tử ấy 
Đối xử lại năm cách đề huề : 
— Cảnh giác bạn mọi đam mê, 
— G1ữ hộ tài sản bạn bè sa chân, 
— Nơi nương tựa bạn cần khi biến, 
— Không bỏ bạn có chuyện hiểm kinh, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 270 





— Kính trọng gia đình bạn mình, 
Phương Bắc được hiểu nghĩa tình bạn thân 

Được che chở ân cần, an ồn 

Thoát khỏi chốn sợ hãi, bất tường. 


A0: Gia-chủ-tử ! Còn Hạ phương 
Được hiểu là hướng tương đương Tớ Thầy 
VỊ ở đây là người hảo chủ 
Với nô bộc đối xử có nhân : 
— Giao việc đúng sức, làm dần, 
— Tiền lương tương xứng, uống ăn đủ đây, 
— Điều trị ngay mỗi khi bệnh hoạn, 
— Các món ngon, đặc sản chia cho, 
— Không bắt làm việc quá giờ, 
—. Thỉnh thoảng cho nghỉ phép nhờ siêng năng. 
Còn về phần các hàng nô bộc 
Được chủ nhân đối tốt mọi đường 
Năm cách đối lại vì thương : 
— Thức dậy trước chủ, lo lường thực thi, 
— Chỉ đi ngủ sau khi chủ ngủ, 
— Tự bằng lòng vật chủ đã cho, 
— Siêng năng công việc, chăm lo, 
— Giữ gìn tiếng tốt đến cho chủ mình. 
Vậy phương Dưới là tình chủ tớ 
Được che chở nên trở thành an 
Thoát khỏi sợ hãi mọi đàng 
Năm cách của tớ cùng hàng chủ nhân. 
33. Gia-chủ-tử ! Thiện-nam-tử ấy 
Với hết thảy các vị Sa-môn 
Hay với các Bà-la-môn 
Năm cách đối xử vuông tròn — Phương Trên. 





— Thường thân thiện dựa trên hành động, 
Thân, Khẩu, ý mở rộng lòng Từ, 
— Rộng cửa đón tiếp Đạo Sư 

( Sa-môn, Phạm-chí an cư xa gần ). 

— Thường cúng dường các phần tứ sự. 


Được Cư-sĩ đối xử như vầy 
Sa-môn, Bàn-môn vị này 
Đối lại năm cách chứa đầy tình thương : 
— Ngăn cản họ không vương điều ác, 
— Khuyến khích họ làm các việc lành, 
—_ Với tâm từ ái tịnh thanh 
Thương xót dạy họ điều hằng chưa nghe, 
— Điều đã nghe, khiến càng tường tận, 
— Chỉ đường dẫn Thiên giới, cõi lành, 
Phương Trên che chở an lành 
Thoát mọi sợ hãi, đạo tình Tục Tăng. 
Đức Thế Tôn sau phân thuyết giảng 
Ngài lại giảng thêm đề hiểu thông : 


4. “ Cha mẹ chính là phương Đông, 


Phương Nam — Sư trưởng đạo động thẳng ngay, 
Vợ chồng chính là phương Tây, 

Bạn bè phương Bắc hiểu ngay điểu này, 

Nô bóc — phương Dưới là đáy, 


Sa-môn, Phạm-chí chỉ rày phương Trên. 35, 


Người vì di huấn Cha hiển 

Đảnh lễ phương hướng sáu bên như vấy. 
Kẻ trí Giới, luật giữ rày 

Từ tốn và có biện tài ai đương ! 

Nhu thuận, có tính khiêm nhường 

Nhờ vậy, có được danh xưng tuYyỆt Với. 





Dậy sớm, không tính biếng lười, 
Tâm an, bất động giữa vời hiểm nguy. 
Người hiển, không phạm giới chỉ 
Danh xưng được có tức thì, khó phân 
Nhiếp phục, tạo được bạn thân 
Bao dung, hòa ái, ân cần, từ tâm 
Hướng dân, khuyến hóa đạo tâm 
Danh xưng có đhượccao thâm, thiện lành. 
'Bố thí”, 'ái ngữ , lợi hành, 
Cùng với đồng sự ` khởi sanh mọi thời 
Trong mọi công việc, khắp nơi 
Tùy việc xử sự, đây vơi mọi điều. 
Những nhiếp sự này ít nhiêu 
Khiến cho thể giới xoay chiêu chậm, nhanh 
Như bánh xe quay chung quanh 
Trục xe chính đã tạo thành vòng quay. 
Vắng mặt các nhiếp sự này 
Cha, mẹ không được hướng rày sống lâu. 
Hiệu kính của con làm đầu 
Do vậy bậc trí dựa vào liễu tri 
Như pháp quán sát, chấp trì 
Đối với nhiếp pháp thực thi không ngừng 
Nhờ vậy, vĩ đại lây lừng 
Và được tán thán, danh xưng sáng lòa ” 
Khi nghe vậy, Sinh-Ga-La-Ká 
Gia-chủ-tử, vội vã thưa qua : 
“ Bạch đức Thế Tôn, Phật Đà 
Thật là hy hữu, sâu xa, tuyệt vời ! 
LỄ sáu phương như lời Ngài giảng 
Thật viên mãn, nghĩa lý đủ đây. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 31 : THI-CA-LA-VIỆT * MLH - 273 





Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
Như người dựng vật lăn quay ngã nằm 
Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lỗi 
Đem đèn sáng vào tôi như bưng 
Đề ai có mắt mở bừng 
Có thể thấy được sáng trưng sắc màu. 
Cũng như vậy, nhiệm mâu Chánh Pháp 
Được Thế Tôn giải đáp, trình bày 
Con xin quy ngưỡng từ nay 
Quy y Phật Bảo, nương ngay Pháp mầu 
Quy y Tăng thanh cao đức cả 
Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn 
Mong Thế Tôn nhận cho con 
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên 
Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục 
Kế từ nay đến lúc mạng chung 
Nương tựa vào đắng Đại Hùng 
Thực hành lời dạy vô cùng siêu minh ./- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 L ) 


+ 
+ % 


( Chấm dứt Kinh 31 : GLÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT - 
Simgàlovàda-sufta ) 


32. Hộ Kinh ÀTANATIYA 
A-SÁ-NANG-CHI 


Như vậy, tôi nghe : 
I. _ Một thời nọ Thế Tôn Giác Giả 
Trú Vương Xá —- Rá-Chá-Ga-Ha (7) 
Trên núi Ghít-Chá-Ku-Ta (2) 
Tức Kỳ-Xà-Quật hay là Linh Sơn (2). 
Tứ Thiên Vương điều binh khắp chốn 
Bốn đại quân trân bốn phương là : 
— Đại quân Dắc-Khá — Dạ-Xoa (3) 
— Ganh-Tháp-Ba — Càn- Thát-Bà (4) đại quân, 
— Kum-Phanh-Đa (5)— và quân Na-Gá (6) 
( Cưu-Bàn-Trà ) và cả (Long quân ), 
Án ngữ, bảo vệ ân cần 
Trong đêm tối thắm, vô ngần hào quang 
Chiếu sáng choang cả vùng Linh-Thứu. 
Bốn Thiên Vương vân tựu đến nơi 
Chỗ ở Thế Tôn tức thời 
Đảnh lễ Đức Phật, đoạn ngồi một bên. 
Các Dạ-Xoa nói trên cũng đến 
Kẻ kính mến đảnh lễ Phật-Đà 
Có vị chúc tụng nói ra 
Kẻ nêu tên họ rồi là hỏi thăm 
Cũng có vị âm thầm ngôi xuống 
Giữ im lặng, không muốn nói gì. 
(1) : Thành Ràjagaha. (2) : Hay Lình Thứu - GIJJakDfa. 


(3) : Yakkha - Dạ-xoa. (4) : Gandhabba - Càn-thát-bà . 
(5) : Kumbhanda — Cưu-Bàn-Trà. (6) : Nàgà : Loài Rồng. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 276 


5. VỊ Thiên Vương dáng uy nghĩ 
Vết-Sa-Va-Ná tức Tỳ-Sa-Môn () 
Cung kính hướng Thế Tôn thưa hỏi : 
“- Bạch Thế Tôn ! Nhiều loại hữu tình 
Thượng phẩm Dạ-Xoa tự mình 
Không tin tưởng Phật trí minh, từ hòa. 
Cũng có những Dạ-Xoa thượng phẩm 
Đạo nhuân thấm, tin tưởng Phật-Đà. 
Có những trung phẩm Dạ-xoa 
Và những hạ phẩm Dạ-xoa các loài 
Không tin tưởng vào Ngài cho lắm, 
Cũng có trung, hạ phẩm Dạ-xoa 
Hết lòng tin tưởng Phật-Đà. 
Nhưng theo con thấy trong đa số này 
Không tin tưởng Như Lai là mấy, 
Vì sao vậy ? Bạch đức Thế Tôn ? 
Ngài thuyết giảng nhiều pháp môn 
Dạy năm giới cấm bảo tồn tịnh thanh 
Dạy từ bỏ sát sanh, trộm đạo 
Bỏ tà dâm, nói láo, say sưa 
Năm điều ác hạnh phải chừa. 
Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa thể nào 
Từ bỏ hắn, nương vào Tam Bảo 
Vẫn sát sinh, trộm đạo, tà đâm 
Dối trá, uống rượu loạn tâm 
Ngũ giới với họ xa tầm thích ưa, 
Không được họ sớm trưa mừng đón. 
Bạch Thế Tôn ! Ở chốn rừng sâu 


(1) : Thiên Vương Kuvera hay Vessavana - T)-Sa-Môn Thiên 
Vương, trị vì Phương Băc, chủ tê loài Dạ-xoa. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 277 
Những đệ tử Ngài đâu đâu 
Thâm sơn cùng cốc, dãi dầu hạ đông 
Ít tiếng động, gió đồng thổi mát 
Thích tịnh tu, tránh mắt người đời, 
Thượng phẩm Dạ-xoa khắp nơi 
Nên tại chỗ ấy nếu rơi sự tình : 
Những Dạ-xoa không tin Phật Pháp 
Có thể hại, hiếp đáp người tu. 
Bạch Đức Thế Tôn Đại Từ ! 
Các vị đệ tử an như giữ mình 
Hãy học thuộc Hộ Kinh thần chú 
Thật đây đủ, tin tưởng sâu xa 
A-Sá-Nang-Chi cũng là 
Chú “A-Ta-Ná-T1-Dà-Rách-Kha ' (7) 
Để Tứ Chúng an hòa, hoan hỷ 
Chư Tỷ Kheo, chư Tỷ Kheo NI (2) 
Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di (3) 
Sống an lạc, được hộ trì uy nghiêm ”. 
Đức Thế Tôn lặng im chấp thuận. 
3. Biết Ngài thuận ý đã đưa ra, 
Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na 
Hộ Kinh thần chú đọc ra tức thì : 
“ Đảnh lễ đức Vi-Pát-Sỉ (4) 
Tức là Phật T)-Bà-Thỉ từ hòa 
Huy hoàng, Trí tuệ sáng lòa. 
Đảnh lễ Thi-Khí Phật Đà T— Si-Khi (5) 


(1) : Chú Àtànàtiyarakkha — A-Sá-Nang-Chỉ Hộ Kinh. 
(2) : Hai Chúng đệ tử Xuất gia của Phật : Bhikkhu và Bhikkhuni. 
(3) : Hai chúng đệ tử Tại gia : Upasaka và Upasikà (Uu-bà-tắc — 
Uu-bà-di ). 
(4) : Phật Vipassi - T)-Bà-Thị. (5) : Sikhi — Thi-Khí Phát. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 278 


Thương muôn loài vì từ bị. 
Lễ Vết-Sa-Phá — Phật T)-Xá-Phu (1). 
Thanh tịnh, theo hạnh khổ tu. 
Ka-Ku-Sanh-Thá (2) Đại Từ an như 
Câu-Luưu- lôn Phát Đạo S1 
Vị đã nhiếp phục, thường trừ quân ma. 
Lễ Kô-Na-Gá-Ma-Na (3) 
Câu-Na-Hàm - chứng Phát-Đà độ tha. 
Đảnh lễ Phật Káp-Sa-Pa (4) 
Hay Phật Ca-Diếp — vượt qua mê tà 
Đảnh lễ Âng-Ghí-Ra-Sa (5) 
VỊ Thích-tử Gô-Ta-Ma huy hoàng 
Thuyết chơn diệu pháp mình quang 
Mọi khổ đau được dễ dàng diệt ngay. 
Ai yếm ly thể giới này 
Nhìn đời chân thật rõ bày gần xa. 
Không nói hai lưỡi điêu ngoa 
VI đại, thanh thoát, từ hòa độ tha. 
Cùng đảnh lễ Gô-Ta-Ma 
Bác lo an lạc hằng hà Nhân Thiên, 
Nghiêm trì giới đức châu viên. 

4. Mặt trời buổi sáng mọc lên giữa trời 
Vắng thái dương lớn, sáng ngời 
Đêm tối biến mất, mặt trời dương triêu, 
Gọi là Ngày, có sáng chiêu 
Biển cả xung động hải triều dâng mau, 


(1) : Vessabha hay Vessabhu — Tỳ-Xá-Phù Phát. 
(2) : Kakusandha — Câu-Lưu- Tôn Phật. 

(3) : Konàgamana — Câu-Na-Hàm Mâu Ni Phát. 

(4) : Kassapa — Ca-Diếp Phật. (5): Angirasa. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH -_ 279 


Như hô nước rộng thâm sâu 
Mọi người đêu biết đuôi đầu ở đây 
Chính biển cả, hải triểu này 
Dân chúng đã gọi nơi đây động lòng 
Là Pu-Ri-Ma — Phương Đóng (1) 
Trị vì phương ấy oai phong phi thường 
Là vị Trì Quốc Thiên Vương (2) 
( Tha-Ta-Rách-Thá ) tinh tường sâu xa 
Cai quản loài Càn- Thát-Bà (2) 
( Tức Ganh- Tháp-Bá ) đàn ca múa thường 
Để phục vụ vị Thiên Vương 
Vị nhiêu con đến vô phương biết trờng 
Tám Imươi, mười một nghe thưởng 
Chng một tên cả, danh thưởng lInh-Đa (3) 
Là bậc đại lực biết qua 
Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
Thuộc về giòng họ mặt trời 
Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 
Là bác vĩ đại, tịnh thanh - 
“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 
Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 
Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 
Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”. 
Nhiêu lẫn nghe hỏi, nên thường thiết tha : 
“ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! 
Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 
Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! (4) 
Là bậc Trí Đức sâu xa, tròn đây ”. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 280 


5. 


Được gọi Pê-Ta (1) chúng này 
Thưởng nói hai lưỡi, tô bày sau lưng 
Sát sinh, tham đắm vô chừng 
Đạo tặc, man trá không ngừng xảy ra 
Chúng nhân gọi phương ấy là 
Phương Nam — phương Đắc-Khí-Na tỉnh tường 
Vị vua trị vì Nam phương (2) 
Là ngài Tăng Trưởng Thiên Vương thiên tòa 
( Vi-Ru-Lá-Ká ) chính là (3) 
Chủ tế của Kum-Phanh-Đa (3) loài này 
Tức Cưu-Bàn- Trà nơi đây 
Thường phải hầu hạ quanh ngài Thiên Vương 
Múa hát phục vụ thưởng thưởng 
Vị nhiêu con đến vô phương biết trờng 
Tám Imươi, mười một nghe thưởng 
Chng một tên cả, danh thưởng lInh-Đa 
Là bậc đại lực biết qua 
Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
Thuộc về giòng họ mặt trời 
Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 
Là bác vĩ đại, tịnh thanh - 
“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 
Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 
Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 
Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”. 
Nhiêu lẫn nghe hỏi, nên thường thiết tha : 
“ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! 
Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 


(1) : Peta_— Ngạ-quỷ. (2) : Dakkhinà — phương Nam l 
(3) : Tăng Trưởng Thiên Vương — Virulalka, chủ tê loài 
Cưu-Bàn- Trà — Kumbhanda. 


(1): Purimà — phương Đông. _ (2): Trì Quốc Thiên Vương — 
Dhatarattha, chủ tế loài Gandhabba — Càn-thát-bà .(3) : Inda. 
(4) : Gotama — Kiêu-Đàm hay Cô-Đàm là họ của Phật Thích Ca. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 281 


6. 


Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! 
Là bác Trí Đức sâu xa, tròn đáy ” 


Mặt trời lặn xuống phương Tây 

Vâng thái dương lớn ban ngày sáng choang 
Khi mặt trời lặn sau ngàn 

Ban ngày biến mất, hoàn toàn tối đen 

Mọi người liền gọi là Đêm 

Biển cả xung động dâng thêm hải triều 
Như h sâu rộng mọi chiêu 

Ở đây được biết nơi điều xảy ra 

Là phương Tây — Bách-Chi-Ma (1) 

VỊ vua cai trị trải qua, tên là 

Đại vương Vi-Ru-Bắc-Kha (2) 

Thiên Vương Quảng Mục, cũng là Long Vương 
Chủ tế Na-Ga (2) — Tây phương 

Tức loài Rông dưới nước thường phô trương 
Phục vụ, hầu hạ Đại Vương 

Vị nhiễu con đến vô phương biết trờng 
Tám Imươi, mười một nghe thưởng 

Cùng một tên cả, danh thưởng lInh-Đa 

Là bậc đại lực biết qua 

Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
Thuộc về giòng họ mặt trời 

Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 

Là bác vĩ đại, tịnh thanh : 


“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 


Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 
Nhìn chúng con với muôn phán yêu thương 


(1) : Pacchimà — phương Tây. (2): Quảng Mục Thiên Vương — 


Virùpakkha , chủ tế loài Rông - Nàgà . 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 282 


Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ” 

Nhiêu lẫn nghe hỏi, nên thường thiết tha : 
“ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! 

Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 

Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! 

Là bác Trí Đức từ hòa, ôn nhu 


1” 


Nơi Úi-Ta-Rá-Ku-Ru (1) 

Hay còn được gọi Bắc-Cù-Lưu-Châu 

Đại Nê-Ru (2) rực sắc màu 

Tu-Di đẹp để vút cao huy hoàng 

Mọi người đêu sống lạc an 

Sở hữu, chấp trước hoàn toàn. đêu không. 
Không cần gieo giống, cấy trồng 

Không phải lao lực và không kéo cày. 
Loài người thọ hưởng đủ đầy 

Cây lúa tự mọc khỏi rày nhọc công 

Gạo không cám trầu, nấu xong 

Hương thơm tỏa ngắt, sạch trong mọi thì. 
Ăn xong cỡi bò cái ẩi 

Phương này phương khác tức thì ngao du 
Cối các thú khác đặc thù 

Phương này phương khác chu du thỏa lòng. 
Dùng xe đàn bà, đàn ông 

Kéo đi thưởng ngoạn từ trong ra ngoài 
Dùng xe con gái, con trai 

Kéo đi khắp chốn phương này phương kia 
Họ lên xe được phân chia 

Đi khắp mọi hướng chẳng lìa khởi nguyên 


(1) : Uftarakurù - Bắc-Cw-Lưu-Châu ( l trong bốn châu thiên hạ }. 
(2): Núi Tu-DiT— Neru, 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 283 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 284 


Phục vụ vua mình trụ tiên Các vua : Su-Ra, Nê-Mi¡ (1) 
Cối xe voi, ngựa cần chuyên đi liền. Và A-KíI-Thá (2), cả ba thuận hòa. 
Hoặc dùng xe của Chự Thiên Tại đây vùng nước bao la 
Với vua danh tiếng vẹn tuyên nơi đây, Làm mưa đồ xuống, tên Thà-Ra-Ni (3) 
Có kiệu báu, có lâu đải Được tên là Tha-Ra-Ni 
Nhiêu thành phố của vua này dựng ra : Có mưa đồ xuống, thiên uy khác thưởng. 
Giữa cối hư không bao la Tại đây cũng có giảng đường 
Ku-Si-Na-Tá, A-Tà-Na-1a (1) Chỗ Dạ-Xoa chúng hội thường, thông tri 
Pa-Ra-Ku-Sí-Na-Ta (2) Tên Pha-Ga-Lá-Va-TI (4) 
Thành Pa-Ra-Kú-Si-Tà-Na-Ta (3) Có nhiễu cây trái mọi thì tại đáy 
Thành Na-Ta-Pu-Ri-Da (4) Trên cây chim tụ họp đây 
Ka-Pi-Vanh-Tá (5) thuộc là Bắc phương. Công, cò các loại ngày ngày hót ca 
Các thành phố khác phi thường Diệu âm chữn Kô-Ki-La (5) 
Là kímh đồ của Đại vương thiên tòa Ở đáy, chữm lạ Chi-Va (6) điệu kỳ 
Cha-Nô-Ga, Âm-Ba-Ra (6) Cất tiếng kêu : “ Hãy sống đi ”, 
Thành phô Na-Vá-Na-Và-Ti-Da (7) “ Khởi tâm thích thú lên đi !'*... rộn ràng 
Âm-Ba-Ra-Va-Ti-Da (8) Nhiều loại chữm khác, từng đàn 
Thành A-La-Ká-Manh-Đa (9) cũng là Ở hồ, rừng núi, trong ngàn cây cao 
Chỗ ở Vua Ku-Vê-Ra (10) Với những con vẹt ồn ào 
Được danh Vễt-Sá-Va-Na (10) đường đường. Chữm My-Na (7) cũng góp vào lởi ca. 

( Hay T)-Sa-Môn Thiên vương Đanh-Đả-Ma-Ná-Vá-Ka (8) 
Chủ tế Dắc-Khá tức phường Dạ-Xoa ) Loài chim thân thoại tiếng hòa ngân nga. 
Các sự quán có tên là : Có hô sen Ku-Vê-Ra 
Ta-Tô-La, Tát-Ta-Là (11) uy nghĩ Khắp trời chiếu sáng hằng hà độ xa. 
Ô-Da-S¡, Tê-Da-S¡ (12) Chúng nhân gọi phương áy là 
Cùng với Ta-Tố-Da-Si (13) thành trì Phương Bắc — phương Út-Ta-Ra đó mà ! 


ñ—... : ' Trị vì, chủ tế Dạ-Xoa 
(]): Kusinata, Atanata. (2) : Parakusinàtà.. (3) : Parakusitanàtà. , ^ V2. ~ ` 
(4): Nànapuriya. (5): Kapivama. (6): Janogha, Ambara. Đại vương tên Kú-Vê-Ra, cũng là 
(7): Navanavafiya. (8): Ambaravafiya. (9) : Alakamandà. 

(10) : Đức vua Kuvera tức Thiên Vương Vessavana — T)-Sa-Môn. 


(11): Tatolà ; Tattalà. (I2) : Ojasi ; TeJasi. (13) : Tatojasi. 


(1): Sùra ; Nemi. (2): Ariinha. (3) : Dharani. 
(4) : Giảng đường Bhagalavdfi. (5) : Chim Kokilà . 
(6) : Chim Jiva. (7) : Chừn Myna. (6) : Dandamànavakà. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 285 


8. 


( Thiên Vương VễI-Sá-Va-Na ) 
Danh xưng tôn quý, Dạ-xoa hầu thường 
Múa hát phục vụ Thiên Vương 
Vị nhiêu con đến vô phương biết trờng 
Tám Imươi, mười một nghe thưởng 
Chng một tên cả, danh thưởng lInh-Đa 
Là bậc đại lực biết qua 
Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
Thuộc về giòng họ mặt trời 
Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 
Là bác vĩ đại, tịnh thanh : 


“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 

Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 

Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 

Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”. 

Nhiêu lẫn nghe hỏi, nên thường thiết tha : 

“ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! 

Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 

Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! 

Là bác Trí Đức từ hòa, viên minh ”. 
Bạch Thế Tôn ! Hộ Kinh cao cả 
A-Ta-Na-TI-Dá hộ trì 

Chư Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni 

Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di tinh cần 
Thường che chở, cản ngăn não hại 
Khiến Tứ Chúng tự tại, an hoài, 

VỊ nào đệ tử của Ngài 

Hộ Kinh ráng học thuộc ngay chú này 

( Tin chính chắn vào Ngài Điều Ngự 
Thời quá khứ, hiện tại Phật-Đà ) 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 286 


Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa 
Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai 
Hay đại thần của loài Dắc-Khá (¡) 
Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa (7) 
Hoặc các vị Càn-Thát-Bà 
Cưu-Bàn- Trà hoặc Na-Ga, các loài 
Thường theo dõi sát ngay phải, trái 
Tâm niệm ác muốn hại vị đây 
Thì phi nhân & Dạ-xoa này 
Không được kính trọng, không ai đón chào 
Nếu hắn vào kinh đô sang cả 
A-La-Ka-Ma-Đá (2) của Ta 
Sẽ không tìm được cửa nhà 
Đề mà trú ở, cùng là đất đai. 
Phi nhân này sẽ không được dự 
Ở bắt cứ Đại hội Dạ-xoa 
Không được cưới hỏi diễn ra. 
Hàng phi nhân khác đều là tây chay 
Thường xắc xược, lời đầy khinh bỉ 
Với phi nhân hại vị Tịnh-gia 
Dìm đầu xuống, chẻ đầu ra 
Bề làm bảy mảnh, thế là táng thân ! 
Bạch Thế Tôn ! Phi nhân có hạng 
Thường dữ tợn, hung hãn vô lường 
Không nghe lời các Thiên Vương 
Không nghe lời của Thiên vương đình thần 
Lời thuộc hạ đình thần Thiên chúa 
Và lời của bất cứ vị nào. 
Các phi nhân này thuộc vào 


(1) : Yakkha— Dạ-Xoa. (2) :Kinh đô Dạ-xoa Alakamada. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH ~ 287 
Những kẻ thù nghịch, đối đầu Thiên vương. 
Bạch Thế Tôn ! Cũng dường mô tả 
Đại tướng cướp xứ Má-Gá-Tha (7) 
Hung bạo chống lại triều ca 

Không nghe lời của Vua và các quan 
Là thù nghịch, sẵn sàng diệt phá 
Của Quốc vương xứ Má-Gá-Tha. 

Nên những đệ tử Phật-Đà 

Thọ trì chú A-Ta-Na-T1-Dà 
Là Hộ Kinh sâu xa uy lực 
Sẽ lập tức bảo vệ an hòa. 

Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa 

Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai 
Hay đại thần của loài Dắc-Khá 
Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa 

Hay các vị Càn-thát-bà 

Cưu-bàn-trà hoặc Na-ga, các loài 
Thường theo dõi sát ngay phải, trái 
Tâm niệm ác muốn hại vị đây 

Thì các đệ tử của Ngài 

Nên kêu xin với hiền tài Dạ-Xoa 
Đại Dạ-Xoa, Đại Quân Sư tốt 
Người bị hại nên thốt thành lời : 

“ Dạ-xoa này muốn bắt tôi ! 

Dạ-xoa này tắn công tôi thường thường ! 
Dạ-xoa này đả thương, hại phá ! 
Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”. 

Những vị cần được biết qua 

Để mà khấn nguyện khi mà xảy ra : 


(1) : Xứ Magadha — Ma-Kiệt-Đà. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 288 


“Jnh-Đa, Pha-Rát-Va-Cha (1) 
Pa-Cha-Pa-Tí, Ka-Mà-Sết-Tha (2) 
Va-Ru-Na, Chanh-Đa-Na (3) 
Khinh-Nu-Ganh-Đú, Sô-Mà (4) dắc-kha 
Ni-Ganh-Đu, Pa-Na-Đa (5) 
Ma-Ta-LI với Đê-Và-Nê-Ta (6) 
Ô-Pa-Manh-Ná (7) dắc-kha 
Chít-Ta-Sê-Ná với Ganh-Tháp-Bà (8) 
Na-La, Cha-Nê-Sa-Pha (9) 
Sa-Ta-Ghi-Rá, Hê-Ma-Va-Tà (10) 
Gu-La, Ka-Ra-TI-Da (11) 
Mu-Cha-Linh-Đá, V-Sà-Mít-Ta (12) 
SI-Va-Kát, Pun-Na-Ka (13) 
A-La-Va-Ká, Súp-Bà-Ghê-Tha (14) 
GŒô-Pa-Lá, Manh-Đi-Da (15) 

Hi-Ri, Sết-Tí, Du-Gành-Tha-Ra (16) 

Cả Banh-Cha-Lá Chanh-Đa (17) 
Đi-Ga, Đa-Thí-Mu-Khà Ma-Ni (15) 
Á-Tha, 'Pa-Chá-Pa-Ti` (19) 
Sê-KRít-Sá-Ká, Ma-Ni-Cha-Rà (20) 
Bách-Chun-Ná, Sú-Ma-Na (21) 

Và Su-Mú-Khá, 'Sô-Mà' (22) dắc-kha ”. 


(1) : Ida ; Bhàradvqja .(2) : PajàpaH ; Kàmasettha .(3) : Varuna ; 
Candana. (4) : Khinnughandu ; Soma .(5) : Nighandu ; Panàda. 


(6) : Màtali; Devanua. (7) : Qpamamna. (8) : Cữtasena ; 
Gandhabba. (9) : Vua Nala ; Janesabha. (10) : Sàtàgira ; 
Hemavaa.  (l]) : Gula ; Karatiyd. (12) : Mucalinda ; 


Vessàmita. (13) : Sivakat; Punnaka. (14): Àlavaka; 

Suppagedha. (15) : Gopàla ; Mandiya. (16): Hữ ; Seffì ; 
Yugandhara. (I7) : Pancàla Canda .(IS) : Dìgha ; Dadhuùnukha 
Mani. (19) : Atha ; PajJàpati. (20) : Serissaka ; Mànicara. 
(21): Pajjunna ; Sumana. (22) : Sumukha ; Somda. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 289 


11. 


Các vị là Dạ-Xoa lỗi lạc 
Đại Dạ-Xoa hay các Quân Sư 
Hay Dạ-xoa Đại quân sư. 


Những vị đệ tử Đạo Sư tu trì 
Nếu phi nhân điều chi không tốt 
Muốn làm hại, nên thốt thành lời : 
“ Dạ-xoa này muốn bắt tôi l 

Dạ-xoa này tấn công tôi thường thường ! 
Dạ-xoa này đả thương, hại phá ! 
Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”. 


Trì A-Ta-Na-TI-Da 
Tứ Chúng đệ tử Phật-Đà Toàn Tri, 
Nhờ Hộ Kinh, ngăn đi trở ngại 
Không cho ai làm hại Hiền nhân 
Được sống an lạc muôn phần. 
Kính bạch Tôn Giả ! Con cần phải đi 
Những bồn phận mọi thì giải quyết 
Chúng con có nhiều việc đến kỳ ”. 
— “ Các Thiên Vương ! Hãy tùy nghi 
Hãy cứ làm những điều chỉ phải thời ”. 
Bốn Thiên Vương từ nơi ngồi ấy 
Liền đứng dậy, đảnh lễ Phật-Đà 
Thân bên hữu Phật nhiễu qua 
Rồi cùng biến mất như là chớp giăng. 
Các Dạ-Xoa khởi thân đứng dậy 
Có vị lạy cung kính Phật-Đà 
Thân bên hữu Phật nhiễu qua 
Đề rồi biến mắt thật là rất mau. 
Có vị nói lời chào rồi biến, 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 290 


Kẻ chắp tay thân thiện, biến ngay. 
Kẻ nêu tên họ với Ngài, 
Có vị im lặng, nơi này biến đi. 
I2... Đức Thế Tôn sau khi đêm mãn 
Gọi Chư Tăng đến, đoạn nói là : 
“ Các Tỷ Kheo ! Chuyện xảy ra 
Về A-Ta-Ná-Ti-Dà Hộ Kinh 
Trong đêm rồi nghiêm minh thính dự 
Tại Linh Thứu có Tứ Thiên Vương 
Cùng với đại quân bốn phương 
Dạ-Xoa đông đảo đêm trường đến đây. 
Họ trình bày : “ Trong hàng Dắc-Khá 
“Kẻ tin Phật trí cả sâu xa, 
“Có kẻ thì không tin qua, 
“Theo chúng con thấy, trong đa số này 
“Không tin tưởng Như Lai trí đức, 
“Vì họ không đủ sức thực hành 
“Ngài thuyết giảng nhiều pháp lành 
“G1Iữ năm giới cắm tịnh thanh, dạy rành : 
“Phải từ bỏ sát sanh, trộm đạo 
“Bỏ tà dâm, nói láo, say sưa 
“Năm điều ác hạnh phải chừa. 
“Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa thể nào 
“Từ bỏ hắn, nương vào Tam Bảo 
“Vẫn sát sinh, trộm đạo, tà dâm 
“Dối trá, uống rượu loạn tâm 
“Ngũ giới với họ xa tầm thích ưa, 
“Không được họ sớm trưa mừng đón. 
“Bạch Thế Tôn ! Ở chốn rừng sâu 
“Những đệ tử Ngài đâu đầu 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 29] 


“Thâm sơn cùng cốc, dãi dầu hạ đông 
Ít tiếng động, gió đồng thôi mát 
“Thích tịnh tu, tránh mắt người đời, 

“Thượng phẩm Dạ-xoa khắp nơi 
“Nên tại chỗ ây nêu rơi sự tình : 
“Những Dạ-xoa không tin Phật Pháp 
“Có thê hại, hiếp đáp người tu. 
“Bạch Đức Thế Tôn Đại Từ ! 
“Các vị đệ tử an như giữ mình 
“Hãy học thuộc Hộ Kinh thần chú 
“Thật đầy đủ, tin tưởng sâu xa 
“A-Sá-Nang-Chi cũng là 
“Chú “A-Ta-Ná-Ti-Dà-Rách-Cha ° 
-Đề Tứ Chúng an hòa, hoan hỷ 
“Chư Tỷ Kheo, chư Tỷ Kheo Ni 
“Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di 
“Sống an lạc, được hộ trì uy nghiêm ”. 
“Khi biết Ta lặng im chấp thuận. 


“Theo ý muốn vị ấy đưa ra, 
“Thiên Vương Vết-Sá-Va-Na 

“Hộ Kinh thần chú đọc ra tức thì : 
“ Đảnh lễ đức Vi-Pát-Si 
° Tức là Phát T)-Bà-Thi từ hòa 
“ Huy hoàng, Trí tuệ sáng lòa. 
- Đảnh lễ Thi-Khí Phật Đà _— Si-Khi. 
° Thương muôn loài vì từ bi. 
- Lễ Vết-Sa-Phá — Phật T)-Xá-Phu 
Thanh tịnh, theo hạnh khổ Iu. 
“ Ka-Ku-Sanh-Thá Đại Từ an như 
“ Câu-Lưu-Tôn Phát - Đạo Sư 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 292 


° † đã nhiếp phục, thường trừ quân ma. 
° Lễ Kô-Na-Gá-Ma-Na 

“ Câun-Na-Hàm - chứng Phát-Đà độ tha. 
° Đảnh lễ Phật Káp-Sa-Pa 

° Hay Phật Ca-Diễp vượt qua mê tà 

- Đảnh lễ Âng-Ghí-Ra-Sa 

“VỊ Thích-tứ Gô-Ta-Ma huy hoàng 

° Thuyết chơn diệu pháp mình quang 

° Mọi khổ đau được dễ dàng diệt ngay. 

° Ai yếm ly thể giới này 

° Nhìn đời chân thật rõ bày gần xa. 

“ Không nói hai lưỡi điêu ngoa 


é 


é 


Vĩ đại, thanh thoát, từ hòa độ tha. 
Cnhng đánh lê Gô-Ta-Ma 


“ Bác lo an lạc hằng hà Nhân Thiên, 
ˆ Nghiêm trì giới đức châu viên. 


° Mặt trời buổi sáng mọc lên giữa trời 

° Vầng thái dương lớn, sáng ngời 

° Đêm tối biến mất, mặt trời dương triêu, 
° Gọi là Ngày, có sáng chiêu 

- Biển cả xung động hải triều dâng mau, 
° Như hô nước rộng thâm sâu 

° Mọi người đêu biết đuôi đầu ở đây 

° Chính biển cả, hải triều này 

° Dân chúng đã gọi nơi đây động lòng 

“ hà Pu-RI-Ma — Phương Đóng. 

° Trị vì phương ấy oai phong phi thường 
° là vị Trì Quốc Thiên Vương 

“( Tha-Ta-Rách- Thá ) tỉnh tưởng sâu xa 
“ Cai quản loài Càn- Thát-Bà 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 293 


“( Tức Ganh- Tháp-Bá ) đàn ca múa thưởng 
- Đề phục vụ vị Thiên Vương 

° † nhiễu con đến vô phương biết trờng 

“ Tám mươi, mười một nghe thưởng 

“ Chng một tên cả, danh thưởng Inh-Đa 

“ Là bậc đại lực biết qua 

° Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
“ Thuộc về giòng họ mặt trời 

° Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 

“ Là bác vĩ đại, tịnh thanh : 


“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 


° Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 

° Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 
° Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ” 

° Nhiêu lẫn nghe hỏi, nên thường thiết tha : 


“ Xin đánh lễ Gô-Ta-Ma ! 


° Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 
- Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! 

° Là bậc Trí Đức sâu xa, tròn đây ” 

ˆ Được gọi Pê-Ta chúng này 


é 


é 


Thường nói hai lưỡi, tỏ bày sau lưng 
Sát sinh, tham đăm vô chừng 


ˆ Đạo tặc, man trá không ngừng xảy ra 

° Chúng nhân gọi phương ấy là 

° Phương Nam - phương Đắc-Khí-Na tỉnh tường 
“VỊ vua trị vì Nam phương 

“ Là ngài Tăng Trưởng Thiên Vương thiên tòa 
“( Vi-Ru-Lá-Ká ) chính là 

° Chủ tế của Kum-Phanh-Đa loài này 

“ Tức Cưu-Bàn-Trà nơi đây 

° Thường phải hấu hạ quanh ngài Thiên Vương 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 294 


- Múa hát phục vụ thường thường 


°_ V† nhiễu con đến vô phương biết trờng 


é 


Tám Imươi, mười một nghe thưởng 
Chng một tên cả, danh thưởng lInh-Đa 


- Là bậc đại lực biết qua 

° Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
ˆ Thuộc về giòng họ mặt trời 

° Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 

“ Là bác vĩ đại, tịnh thanh : 


“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 


- Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 


“ Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 
° Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ” 

° Nhiêu lần nghe hỏi, nên thưởng thiết tha : 

“ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! 


° Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 
ˆ Đảnh lê đức Gô-Ta-Ma ! 
“ hà bác Trí Đức sâu xa, tròn đáy ” 


- Mặt trời lặn xuống phương Tây 
ˆ Váng thái dương lớn ban ngày sáng choang 
ˆ Khi mặt trỏi lặn sau ngàn 


“ hà phương Tây — 


° Ban ngày biến mất, hoàn toàn tối đen 

° Mọi người liền gọi là Đêm 

° Biển cả xung động dâng thêm hải triều 
° Như hô sâu rộng mọi chiêu 

° Ở đây được biết nơi điểu xảy ra 
Bách-Chi-Ma 


°_ V† vua cai trị trải qua, tên là 
ˆ Đại vương VI-Ru-Băc-Kha 
° Thiên Vương Quảng Mục, cũng là Long Vương 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 295 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 296 


° Chủ tế Na-Ga — Tây phương “ Hương thơm tỏa ngái, sạch trong mọi thì. 
ˆ Tức loài Rông dưới nước thường phô trương ˆ An xong cối bò cái đi 
ˆ Phục vụ, hâu hạ Đại vương ° Phương này phương khác tức thì ngao du 


ˆ 


Cối các thú khác đặc thù 

Phương này phương khác chu du thỏa lòng . 
Dùng xe đản bà, đản ông 

Kéo đi thưởng ngoạn từ trong ra ngoài 
Dùng xe con gái, con trai 

Kéo đi khắp chốn phương này phương kia 
Họ lên xe được phân chia 

Đi khắp mọi hướng chẳng lìa khởi nguyên 
Phục vụ vua mình ưu tiên 

Cỡi xe voi, ngựa cần chuyên đi liên. 

Hoặc dùng xe của Chự Thiên 

Với vua danh tiếng vẹn tuyển nơi đây, 

Có kiệu báu, có lâu đài 


° V† nhiễu con đến vô phương biết trờng 
Tám Imươi, mười một nghe thưởng 
Chng một tên cả, danh thưởng lInh-Đa 
“ Là bậc đại lực biết qua 
° Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
“ Thuộc về giòng họ mặt trời 
° Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 
“ Là bác vĩ đại, tịnh thanh : 

“ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 
° Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 
° Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 
° Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ”. 
° Nhiêu lẫn nghe hỏi, nên thường thiết tha : 


é 


é 


é 


é 


é 


é 


é 


é 


é 


é 


é 


ˆ 


é 


“ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! ° Nhiêu thành phố của vua này dựng ra : 
° Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. ˆ Giữa cõi hự không bao la 
° Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! ˆ Ku-SI-Na-Tá, A-Tà-Na-Ta 
“° Là bậc Trí Đức từ hòa, ôn nhu ”. ° Pa-Ra-Ku-Sí-Na-Ta 
° Nơi Úi-Ta-Rá-Ku-Ru - Thành Pa-Ra-Kú-Si-Tà-Na-Ta 


ˆ 


Thành Na-Ta-Pu-Ri-Da 

Kapivamta thuộc là Bắc phương. 
Các thành phố khác phi thường 

Là kimh đồ của Đại vương thiên tòa 


ˆ Hay còn được gọi Bắc-Cù-Luu-Châu 
° Đại Nê-Ru rực sắc màu 

“ Tu-Di đẹp để vút cao huy hoàng 

° Mọi người đêu sống lạc an 


ˆ 


ˆ 


é 


- Sở hữu, chấp trước hoàn toàn đêu không. ° Cha-Nô-Ga, Âm-Ba-Ra 

° Không cần gieo giống, cấy trồng ° Thành phố Na-Vá-Na- Và-Ti-Da 

ˆ Không phải lao lực và không kéo cày. ° Âm-Ba-Ra-Va-Ti-Da 

° Loài người thọ hưởng đủ đây ° Thành A-La-Ká-Manh-Đa cũng là 
- Cây lúa tự mọc khỏi rày nhọc công °- Chỗ ở Vua Ku-Vê-Ra 


“ Gạo không cám trắu, nâu Xong ° Được danh Vễt-Sá-Va-Na đường đường. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH -_ 297 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 298 


-( Hay 1)-Sa-Môn Thiên vương ° Phương Bắc - phương Út-Ta-Ra đó mà ! 

° Chủ tế Dắc-Khá tức phường Dạ-Xoa ) ° Trị vì, chủ tế Dạ-Xoa 
“ Các sứ quán có tên là : “ Đại vương tên Kú-Vê-Ra, cũng là 
° Ta-Tô-La, Tát-Ta-Là uy nghĩ “( Thiên Vương Vễt-Sá-Va-Na ) 
° Ô-Da-Si, Tê-Da-Sỉ ° Danh xưng tôn quý, Dạ-xoa hầu thường 
° Cùng với Ta-Tố-Da-Si thành trì ° Múa hát phục vụ Thiên Vương 
“ Các vua : Su-Ra, Nê-Mi ° V† nhiễu con đến vô phương biết trờng 
“ Yà A-KRíI-Thá, cả ba thuận hòa. “ Tám mươi, mười một nghe thường 
“ Tại đáy vùng nước bao la “ Chng một tên cả, danh thưởng Inh-Đa 
“ Làm mưa đồ XuÔng, tên Thà-Ra-Ni “ Là bậc đại lực biết qua 
ˆ Được tên là Thà-Ra-Ni ° Họ đêu chiêm ngưỡng Phật-Đà chẳng lơi 
° Có mưa đồ xuống, thiên uy khác thường. ° Thuộc về giòng họ mặt trời 
“ Tại đáy cũng có giảng đường ° Từ xa họ lễ Phật nơi lòng thành 
- Chỗ Dạ-Xoa chúng hội thường, thông tri “ Là bác vĩ đại, tịnh thanh : 
° Tên Pha-Ga-Lá-Va-TI. “ Chúng con đảnh lễ Trọn lành Siêu nhân 
“ Có nhiều cây trái mọi thì tại đáy - Đảnh lễ một bậc Thượng nhân 
° Trên cây chim tụ họp đây ° Nhìn chúng con với muôn phần yêu thương 
“ Công, cò các loại ngày ngày hót ca ° Phi nhân cũng lễ Pháp Vương ” 
“ Diệu âm chữm Kô-K¡-La ° Nhiêu lần nghe hỏi, nên thưởng thiết tha : 
, Ở đây, chim lạ Chi-Va diệu kỳ “ Xin đảnh lễ Gô-Ta-Ma ! 
° Cất tiếng kêu : “ Hãy sống đi `, ° Là bậc chiến thắng chúng ma, gian tà. 

* Khởi tâm thích thú lên đi !”... rộn ràng ° Đảnh lễ đức Gô-Ta-Ma ! 

° Nhiêu loại chìm khác, từng đàn “ là bậc Trí Đức từ hòa, viên mình ” 

- Ởhồ, rừng núi, trong ngàn cây cao “Bạch Thế Tôn ! Hộ Kinh cao cả 

ˆ Với những con vẹt ôn ào “A-Ta-Na-Ti-Dá hộ trì 
“ Chim My-Na cũng góp vào lời ca. “Chư Tỷ Kheo, Tỷ Kheo ÑI 
- Đanh-Đá-Ma-Ná-Vá-Ka “Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di tinh cần 
° Loài chìm thân thoại tiếng hòa ngân nga. “Thường che chở, cản ngăn não hại 
° Có hô sen Ku-Vê-Ra “Khiến Tứ Chúng tự tại, an hoài, 
° Khấắp trời chiếu sáng hằng hà độ xa. “VỊ nào đệ tử của Ngài 


“ Chúng nhân gọi phương áy là “Hộ Kinh ráng học thuộc ngay chú này 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH -_ 299 


“( Tin chính chắn vào Ngài Điều Ngự 
“Thời quá khứ, hiện tại Phật-Đà ) 
“Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa 
“Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai 
“Hay đại thần của loài Dắc-Khá 
“Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa 
“Hoặc các vị Càn- Thát-Bà 
“Cưu-Bàn- Trà hoặc Na-Ga, các loài 
“Thường theo dõi sát ngay phải, trái 
“Tâm niệm ác muốn hại vị đây 
“Thì phi nhân & Dạ-xoa này 
“Không được kính trọng, không ai đón chào 
“Nếu hắn vào kinh đô sang cả 
“A-La-Ka-Ma-Đá của Ta 
“Sẽ không tìm được cửa nhà 
“Để mà trú ở, cùng là đất đai. 
“Phi nhân này sẽ không được dự 
“Ở bất cứ Đại hội Dạ-xoa 
“Không được cưới hỏi diễn ra. 
“Hàng phi nhân khác đều là tây chay 
“Thường xắc xược, lời đầy khinh bỉ 
“Với phi nhân hại vị Tịnh-g1a 
“Dìm đầu xuống, chẻ đầu ra 
“Bề làm bảy mảnh, thế là táng thân ! 


“Bạch Thế Tôn ! Phi nhân có hạng 
“Thường dữ tợn, hung hãn vô lường 
“Không nghe lời các Thiên Vương 
“Không nghe lời của Thiên vương đình thần 
“Lời thuộc hạ đình thần Thiên chúa 
“Và lời của bất cứ vị nào. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 300 


“Các phi nhân này thuộc vào 
“Những kẻ thù nghịch, đối đầu Thiên vương. 
“Bạch Thế Tôn ! Cũng dường mô tả 
“Đại tướng cướp xứ Má-Gá-Tha 
“Hung bạo chống lại triều ca 
“Không nghe lời của Vua và các quan 
“Là thù nghịch, sẵn sàng diệt phá 
“Của Quốc vương xứ Má-Gá-Tha. 
“Nên những đệ tử Phật-Đà 
“Thọ trì chú A-Ta-Na-T1-Dà 
“Là Hộ Kinh sâu xa uy lực 
“Sẽ lập tức bảo vệ an hòa. 
“Nếu loài phi nhân & Dạ-xoa 
“Hay Dạ-xoa nữ cùng là gái, trai 
“Hay đại thần của loài Dắc-Khá 
“Hoặc tùy tùng, lao-giả Dạ-xoa 
“Hay các vị Càn-thát-bà 
“Cưu-bàn-trà hoặc Na-ga, các loài 
“Thường theo dõi sát ngay phải, trái 
“Tâm niệm ác muốn hại vị đây 
“Thì các đệ tử của Ngài 
“Nên kêu xin với hiền tài Dạ-Xoa 
“Đại Dạ-Xoa, Đại Quân Sư tốt 
“Người bị hại nên thốt thành lời : 
“ Dạ-xoa này muốn bắt tôi 
“Dạ-xoa này tấn công tôi thường thường ! 
“Dạ-xoa này đả thương, hại phá ! 
“Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”. 
“Những vị cần được biết qua 
“Đề mà khẩn nguyện khi mà xảy ra : 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 301 Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI * MLH - 302 


“ Inh-Đa, Pha-Rát-Va-Cha “Dạ-xoa này đả thương, hại phá ! 
° Pa-Cha-Pa-Tí, Ka-Mà-Sết-Tha “Dạ-xoa này không thả tôi ra ! ”. 
° a-Ru-Na, Chanh-Đa-Na : “Tn A-Ta-Na-Ti-Da 
“ Khinh-Nu-GŒanh-Đu, Sô-Mà dăc-kha “Tứ Chúng đệ tử Phật-Đà Toàn Trị, 


N ¡-Ganh-Đu, ta-N a-Đa “Nhờ Hộ Kinh, ngăn đi trở ngại 
Ma-Ta-Li với Đê-Và-Nê-Ta “Không cho ai làm hại Hiên nhân 


_O-Pa-ManhiNá dãcKha “Được sống an lạc muôn phân. 
Chít-Ta-Sê-Ná với Ganh-Tháp-Bà “Không bị tôn hại đến thân hiện tiền ”. 
ˆ Na-La, Cha-Nê-Sa-Pha 


- Sg.Ta-Ghi-Rá, Hê-Ma-Va-Tà Các Tỷ Kheo Ị Bốn Thiên Vương đấy 
bệnh E K@sRj0Ti:8 Sau lúc ây, từ g1ã biên ngay. 
° Mu-Cha-Linh-Đá, V-Sà-Mít-Ta 15. Các Tỷ Kheo ! Hộ Kinh này 
- 9ï-Va-Kát, Pun-Na-Ka A-Ta-Na-Ti-Da đầy uy linh 
° A-La-Va-Ká, Súp-Bà-Ghê-Tha Hãy học thuộc Hộ Kinh cho kỹ 
“ Gô-Pa-Lá, Manh-Đi-Da Các Tỷ Kheo, các Tỷ Kheo ÑI 
° Hi-Ri, St-Tí, Du-Gành-Tha-Ra Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di 
° Cả Banh-Cha-Lá Chanh-ĐÐa Bốn Chúng nghiêm cân thọ trì chú đây 
° Đị-Ga, Đa-Thí-Mu-Khà Ma-Ni Được chở che, đêm ngày an ổn 
° Á-Tha, 'Pa-Chá-Pa-Ti' Được hộ trì mọi chốn, mọi nơi 
“ Sê-Rít-Sá-Ká, Ma-Ni-Cha-Rà Khỏi ai làm hại mọi thời 
“ Bách-Chun-Ná, Sú-Ma-Na Được sống hạnh phúc, cuộc đời vui an. 
_ Và Su-Máú-Khá, Sô-Mà ` dàc-kha `. Nghe Thế Tôn nghiêm trang thuyết giảng 
“Các vị là Dạ-Xoa lỗi lạc Pháp viên mãn cần thiết hành trì 
“Đại Dạ-Xoa hay các Quân Sư Khiên Tỷ Kheo chúng liêu tri 
“Hay Dạ-xoa Đại quân sư . Hoan hỷ tín thọ uy nghi lời Ngài ./- 
“Những vị đệ tử Đạo Sư tu trì Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L ) 


“Nếu phi nhân điều chi không tốt 
“Muôn làm hại, nên thôt thành lời : „P? Âm 


“ Dạ-xoa này muôn bất tôi ! ( Chấm dứt Hộ Kinh 32 : A-SÁ-NANG-CHI 
“Dạ-xoa này tân công tôi thường thường ! - Afànàtiyà-sutta ) 


+ 


3 3 Kinh PHÚN G TỤN C Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 304 


Đắng Giác Ngộ an trụ tại vườn. 


(Sang1fi-sutta ) Đến nơi đảnh lễ Pháp Vương 
Một bên ngôi xuông, an tường thưa qua : 
Như vậy, tôi nghe : — “ Bạch Thế Tôn ! Thật là phước quả 
I. _ Một thời nọ Thế Tôn Ứng Cúng (¡) ĐỘT TU HỆ TINH 0E hhp Tôn 


Được dựng lên tại Pa-Va 


Du hành cùng Đại Chúng tịnh, hòa (2) ; : \ : 
Chưa có Phạm-chí (7) hay là Sa-môn 


Khoảng năm trăm vị Tăng GIà l Tớ : 
Đến tại Thành phố tên là Pa-Va 3) Được thỉnh đên Hội môn an trú. 
Thuộc bộ tộc Man-La (2) làm chủ Nay hội đủ duyên phước tròn đây 
Cùng an trú trong một vườn xoài Ạ Thỉnh Thê Tôn ngự đên đây Dan 
Của người thợ rèn nơi đây Là người dùng hội trường này trước tiên 
Chun-Ða (5) — tên của người này, hiên lương. Nhờ uy đức bào biên NT Phật ¬- 
1 `. SN Chúng con tât hưởng phước lâu đời ”. 
2. Lúc bây giờ, địa phương nơi đó 


Hội trường nọ : Úp-Phá-Ta-Ka (6) Thệ Tôn im lặng nhận lời, 


Dựng lên bởi dân Man-La 3.. Biết Phật chấp thuận thỉnh mời vừa qua 
Đang sinh sống tại Pa-Va thành này. Nên các vị Man-La hoan hỷ 
Hội trường mới có đây đủ cả. Rời vị trí, đứng dậy khoan thai 
Chưa một vị khách lạ đáng tôn Đảnh lê, hữu nhiêu quanh Ngài 
Như Sa-môn, Bà-la-môn Từ giã, cùng đi đên ngay hội trường 
Được mời trú ngụ Hội môn nơi này. Họ hân hoan, an tường tràn ngập 
Dân Man-La khi hay Đại Giác Dùng đệm đê trải khắp hội trường 
Đang du hành cùng các Tăng Già : Sấp đặt SHHẾ Kon; chiêu Phi nG 
Hiện Ngài đã đến Pa-Va Đặt các ghè nước, tính tươm dâu đẻn. 
Đang trú ngụ tại Chun-Đa vườn xoài. Xong đâu đấy, họ bèn đến tiếp 
Các người này liền đi đến chỗ Bạch với Phật mọi việc sẵn sàng. 
(1) : Hai trong 10 danh hiệu của Đức Phật : Bhagava (Thể Tôn) S Ề Thê Tôn đúng dậy nghiêm trang 
và Araham (Ứng Cúng, Vô Học, Vô Sinh). Đấp y mang bát, cùng đoàn Tỷ Kheo 
(2) :Bản tính của Tăng-Già (Sangha) là thanh tịnh và hòa hợp. Đên hội trường thê theo lời thỉnh 


(3) Thành Pava. (4): Bộ tộc Malà. — (5): Chunda. 
(6) : Upbhafaka. (1): Phạm-Chí hay Bàn-Môn tức là Bà-la-môn. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 305 


Đến nơi rồi an tịnh rửa chân. 
Khi vào nhà, Đâng xuât trân 
An tọa chính giữa, dựa lưng vào tường 
Mặt hướng vê đông phương chính diện 
Ngôi đôi diện, Tăng hướng về tây 
Đoạn Thế Tôn thuyết giảng ngay 
Những pháp cần thiết hàng ngày hành theo 
Nghe thuyết pháp họ đều phấn khởi 
( Xm thọ giới đề nguyện sinh Thiên ) 
__ Thê Tôn thuyết giảng mãn viên 
Tât cả Cư-sĩ hiện tiên hân hoan 
Cho đên khuya vân còn hoan hỹ 
Nhưng Phật bảo các vị đang ngôi : 
— “ Này các Gia chủ ! Khuya rồi ! 
Hãy làm những việc phải thời, hợp cơ ” 
— “ Bạch Thế Tôn ! Bây giờ khuya quá 
Chúng con xin từ giã, lại nhà ” 
Đứng dậy đảnh lễ Phật-Đà . 
Quanh Ngài hữu nhiêu, trở ra vê nhà. 
5... Dân Man-La đi chưa lâu lắm 
Thê Tôn ngăm Đại Chúng Tỷ Khưu (7) 
Đang ngôi yên lặng vô ưu 
Phật bảo Tôn Giả thượng lưu Tăng Già : 
— “Này Sa-RiI-Pút-Ta (7) ! Hiện tại 
Chúng Tỷ Kheo vô ngại, tĩnh tâm 


(1) : Bhikkhu phiên âm là T)ỳ-Khưu hay Tỷ-Kheo ,dịch là Khắt-sĩ 
là vị đã thọ Đại giới hay Cụ-túc-giới,, nhập vào Tăng Đoàn . 
(2) : Sariputta phiên âm là Xá-Lợi-Phát hay Xá-Lợi Tử, là vị Đại 


Đệ tử của đức Phật, bậc Trí Tuệ đệ nhất. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -~ 306 


Không có thụy miên hôn trầm 
Ông hãy thuyết pháp đúng tầm, lợi chung. 
Ta cảm thấy sau lưng đau tức 
Muốn năm nghỉ lẫy sức một hồi ” 
Sau khi nghe Phật nói rồi 
Tôn Giả lên tiếng vâng lời Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn gấp y làm bốn 
Tăng-Già-Lê y vốn kê bên 
Rồi Ngài năm xuống an nhiên 
Dáng như sư tử, nằm nghiêng gối đầu 
Hai chân để lên nhau, an tịnh 
Với ý định sẽ dậy an hòa. 
5. Lúc bấy giờ, nhân xảy ra 
Việc Na-Ga-Thá Na-Tha-Pút-Tá (¡) 
Tại Pa-Va mới vừa tạ thế 
Ni-Kiền-Tử chia rẽ hai phe 
Các vị đệ tử chấp nê 
Dùng binh khí miệng nặng nề tấn công : 
— “ Ngươi đã không biết đây pháp luật 
Ta hiểu biết pháp luật này rành 
Sao ngươi có thê biết rành 
Ngươi theo tà hạnh, ta hành chánh chân 
Lời nói ta tương ưng là thế 
Lời ngươi nói không thể tương ưng 
Ngươi nói trước sau vô chừng 
Điều đáng nói trước ngươi từng nói sau 
Điều nói sau bỗng dưng nói trước 
(1): Nigantha Nàtapufa — Ni- Kiển-Tử là một trong Lục Sư 


Ngoại đạo thời Phật tại thế . Phái này còn được gọi là Lõa 
Hình Ngoại Đạo vì chủ trương trần truông không mặc quần áo. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 307 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 308 


Ngươi quan niệm đảo ngược trình bày Vì Pháp và Luật ấy mọi bề 
Bị thách đố quan niệm này Trình bày, tuyên bố vụng về 
Ngươi bị đánh bại. Giải vây ổi nào ! Hiệu năng không có, không hề tịnh an. 
Hãy tự thoát điều vào bề tắc Không do vị Phật Toàn Giác thuyết 
Nếu ngươi chắc có thể thực hành ”. Pháp Y chỉ bị triệt, vỡ ra. 


Hình như họ muốn giao tranh 
Với nhau tàn hại, để dành quyền uy 
Ngay sau khi văng vì Giáo chủ. 
Các đệ tử áo trắng (¡) phái này 
Chán ngấy trước hiện tượng đây 
Chống các Ni-Ganh-Thá ngay tức thì 
Phản đối vì trình bày pháp, luật. 
Hay tuyên bồ pháp, luật vụng về 
Không vì an tịnh hướng vê 
Hiệu năng hướng dẫn mọi bề cũng không. 
Lại cũng không do từ một bậc 
Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết, trình bày 
Pháp y chỉ đồ vỡ ngay 
Không nơi nương tựa cho rày bạch y (7). 


Các Hiền Giả ! Nhưng chúng ta 
Pháp được Thiện Thệ thuyết ra trọn lành, 
Khéo trình bày, khéo phần giảng dạy 

Một Chánh Pháp tự tại, từ hòa 
Hiệu năng hướng dẫn sâu xa 
Hướng đến an tịnh, Phật Đà thuyết răn, 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Để Phạm hạnh được duy trì 
Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mẫu. 


7. Ngài Tôn Giả Sa-Ri-Pút-Tá Ộ ~.* 
Bảo rằng : “ Này Hiền Giả Chúng Tăng ! Các Hiên-giả ! Thê nào Một Pháp 
Việc Ni- Kiên- Tử từ trần Được Thê Tôn diễn đạt, trình bày 2 
Đã làm phái â ấy rẽ phân, bất hòa Ngài dạy Một pháp như vầy 
Các đệ tử xảy ra tranh châp Mọi người cân phải theo đây hành trì : 


Tàn hại nhau, tràn ngập sân sĩ 
Dùng binh khí miệng tức thì 
Khiến các đệ tử bạch y bắt bình 
Họ phản đối, miệt khinh, chán ngấy 


8. _ Loài hữu tình do vì ăn uông 
* Các món ăn mà muôn trú an. 
* Do các Hành mà trú an. 
Đó là Một pháp Phật mang trình bày. 


(1): Bạch l cư sĩ hay Cư sĩ áo trắng vì theo phong tục Ẩn-Độ Mọi người đây cần cùng tụng đọc 
người tại gia thường mặc đồ trăng. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 309 


Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Đề Phạm hạnh được duy trì 
Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình 


Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mẫu. 


ọ._. Các Hiền-giả ! Thế nào Hai pháp 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày 2 
Ngài dạy Hai pháp như vầy 
Mọi người cần phải theo đây hành trì : 
* Danh và Sắc, liễu tri như vậy. 
* Vô mình và Hữu ái ở đây. 
* Hữu kiến ; Vô hữu kiến này, 
*. Vô Tàm ; Vô Quý rõ bày đáng khinh. 
*- Tàm và Quý, hành trình thành tựu, 
* Ác ngôn và Ác hữu đáng chê, 
* Thiện ngôn ; Thiện hữu cận kè. 
*. Nhập tội thiện xảo : Xuất về tội đây. 
* Đăng chỉ hay Xuất lên đẳng chí 
Đều /biện xảo trong ý niệm này. 
*- Giới thiệu — Tác ý xảo đầy 
*' Duyên khởi thiện xảo ; Xứ hay xảo hiền. 
*. Thiện xảo chuyên Xứ và Phi xứ. 
* Chơn trực và hai thữ Quý, Tàm. 
* Nhu hòa cùng với nhân kham. 
* Lời nói nhu thuận ; Tiếp bằng tình thân. 
* Phần vó hại và phần ứử ái. 
* Thất niệm ấy và bất chảnh trí. 
* Chánh niệm ; tỉnh giác mọi thì. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 310 


* Không thể chế ngự tức thì các căn, 
Việc uống ăn lại không tiết độ. 
* Căn chế ngự ; Tiết độ uống ăn. 
* Từ duy & Tu tập lực cần. 
*- Niệm lực & Định lực hai phần tịnh thanh. 
* Chỉ và Quán. thiền hành vô lượng. 
* Tỉnh cân tướng ; Chỉ tướng chánh chân. 
* Không dao động và Tĩnh cần. 
* Giới & Kiến thành tựu, hai phần nói chung. 
* Giới suy khuyết ; Kiến cùng suy khuyết. 
* Giới thanh tịnh ; Kiến thiệt tịnh thanh. 
* Kiến thanh tịnh và Tinh cần 
Theo tri kiến ấy, hai phần chủ trương. 
*- Dao động với pháp thường dao động 
Chánh tinh cần dao động người này. 
* Không tri túc thiện pháp đây 
Cũng không thối thất trong ngay tinh cần. 
* Rồi hai phần : Minh tri ; Giải thoát. 
*- Vô sinh trí, pháp khác : Tán tri. 
Này các Hiền-giả ! Vậy thì 
Hai pháp được Đắng Toàn Tri dạy rành 
Ngài là bậc Trọn lành Đại Giác 
A-La-Hán chứng đạt thanh cao 
Mọi người dù ở đầu đầu 
Cũng nên ghi nhớ cao sâu pháp mầu 
Và cần phải cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Đề Phạm hạnh được duy trì 
Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 311 


Vì thương tưởng đến các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, từ hòa. 
10. Các Hiền-giả ! Có Ba Pháp Thánh 
Được Thế Tôn chân chánh trình bày 2 
Ngài dạy Ba Pháp như vầy 
Mọi người cần phải theo đây hành trì : 
* Bất thiện pháp : Tham, Sỉ, Sân hận. 
*. Ba thiện căn : Không Hán, Tham, Sĩ. 
*. Ba ác hạnh phải tường trị : 
Khẩu ; Ý ác hạnh, đồng thì Ác thân. 
*- Ba thiện hạnh là Thân thiện hạnh, 

Khẩu thiện hạnh và Ý hạnh lành. 

* Ba bất thiện tâm chắng lành : 
Dục ; Sân tâm với phát sanh Hại tâm. 
* Ba thiện tâm : Vô sân ; Ly dục 

Vô hại tầm — mọi lúc, mọi thì. 

* Rồi đến Ba (hiện tư duy : 

Vô hại ; Ly dục đồng thì Vô sân. 
* Bất thiện tưởng ba phần tăng trưởng 


Dục & Sân tưởng ; Hại tưởng khó phân. 


*- Ba thiện tưởng là Vô sân 

Ly dục ; Vô hại tưởng, cần kể ra. 

* Bất thiện giới có ba : Dục giới, 
Sân giới và Hại giới — chăng hòa. 
*- Thiện giới cũng lại có ba : 

Ly dục ; Vô hại cùng là Vô sân. 

*- Ba giới khác là phần Dục giới 
Vô sắc giới ; Sắc giới — rõ bày. 
* Ba giới khác : Sắc giới đây 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 312 


x 


x 


x 


%x 


x 


Vô sắc & Diệt giới — điều này nói chung. 
* Ba giới khác : Liệt & Trung & Thắng giới. 
* Ba ái với Dục & Hữu ái này 
Cùng Vô-hữu-ái ở đây. 
Lại ba ái khác như vầy bày phô : 
Dục & Sắc ái và Vô sắc ái. 
* Ba Ái khác : Sắc ái kế ra 
Vô sắc ái ; Diệt ái qua. 
Với Ba kiết sử, đó là Hoài nghỉ ; 
Giới cắm thủ ; chấp trì Thân kiến. 
*- Ba lậu khiến : Dục lậu đinh ninh ; 
Hữu lậu ; và lậu vô minh. 
Ba hữu : Dục & Sắc hữu gìn khư khư 
Vô sắc hữu cũng từ so sánh. 
*- Ba câu là : Phạm hạnh cẩu này 
Dục cầu ; hữu cầu như vầy. 
Ba mạn : Thắng mạn, điều này đầu tiên 
Ty liệt mạn ởi liền Đăng mạn. 
*. Ba thời đoạn : Quá khứ thời riêng ; 
Vị lai ; Hiện tại tiếp liền. 
Ba biên : Tập hữu thân biên một phần 
Hữu thân diệt ; hữu thân biên đó. 
* Rồi Ba (họ : Lạc & Khổ thọ đây, 
Phi khổ phi lạc thọ này. 
Với Ba khổ tánh như vầy kể ra : 
Hành & Hoại khổ cùng là Khổ khô. 
* Bafu có : Tà định tụ này ; 
Chánh định & Bắt định tụ đây. 
Ba nghỉ đôi với ba kỳ thời gian 
Quá khứ sang VỊ lai, Hiện tại 
Sinh do dự, nghĩ ngại trong lòng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 313 


Không quyết định, không hài lòng. 
* Ba điễu Đại Giác sạch trong vô ngân 

Luôn thanh tịnh, không cân gìn giữ 

Vì Như Lai bất cứ điều gì 

Về £hân, miệng, ý uy nghỉ 
Không có ác hạnh, chăng chỉ lỗi lầm 

Không dấu thầm, sợ người khác biết 

Thân, khâu. ý quả thiệt thiện hành. 

*_ Ba Chướng : Tham chướng chăng lành 
Sân chướng, Sỉ chướng phát sanh bao lần. 
*- Ba loại lứa : Tham, Sân, S1 hỏa. 

*- Ba loại lửa khác đã kế ra : 
— Lửa người hiếu kinh mẹ cha. 
— Lửa người Gia chủ trong nhà hiền lương. 
— Lửa của người cúng dường đúng cỡ 
( Bậc xuất ø1a, con, vợ, mẹ cha ). 
*- Ba loại sắc tụ, đó là : 
Hữu kiến hữu đối sắc qua mọi bề 

Vô kiến hữu thuộc về đổi sắc. 

Vô kiến vô đối sắc hiểu rành. 

*. Ba Hành - đó là phước hành 

Phi phước hành ; bất động hành - cả ba. 

*. Ba loại người : Hữu và Vô học, 
Phi hữu học, phi vô học nhân. 
* Ba vị Trưởng lão, kê dần : 

Sanh & Pháp trưởng lão tỉnh cần thanh cao 
Cùng /rưởng lão thuộcvào nháp định. 

* Phước nghiệp sự được tính như vầy : 

Thị hành phước nghiệp sự đầy, 

Giới hành phước nghiệp sự này phát sanh. 

Phước nghiệp sự tu hành như vậy. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 314 


* Cử tội sự : Nghe ; Thấy và Nghi. 
* Ba Dục Sanh phải tường trị : 
— Hữu tình do Dục tức thì trú an. 
Đối với dục, trú an lệ thuộc 
Bị chi phối phụ thuộc liên miên 
Như người ; một số Chư Thiên 
Một số đọa xứ họ liền tái sanh, 
Đây là loại Dục sanh thứ nhất. 
— Có hữu tình sự vật họ làm 
Phát sinh lòng Dục vì tham 
Họ tạo sự vật và ham muốn liền 
Như Chư Thiên cối Trời Hóa Lạc 
Niêm-Ma-Ná-Ra-Tí (7) nơi này, 
Là loại Dục sanh thứ hai. 

— Hữu tình loại khác có rày dục tâm 
Với sự vật được làm từ các 
Những loài khác đã tạo nó ra 

Họ bị chi phối dần dà 
Trong những dục vọng người ta làm rồi 
Như Chư Thiên cõi Trời thanh thái 
Là Tha Hóa Tự Tại Thiên tòa 
Pa-RI-Niêm-Mí-Ta-Va 
Sa- Vát-Tí (2). Dục sanh là thứ ba. 


* Ba Lạc Sanh kê ra thứ tự : 
— Có hữu tình quá khứ tạo ra 
Thiên định lạc, sống an hòa 
Như Bram-Má Ka-DI-Ka (3) thiện hành 


(1): Ninmàna-Rali ( cõi Trời Hóa Lạc Thiên ). 
(2): Para-nummitava-savaffti ( cõi Trời Tha Hóa Tự Tại ). 
(3): Brahma-Kàykà ( cõi Trời Phạm Chúng ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 315 


(Phạm Chúng Thiên). Lạc sanh thứ nhất. 
— Có hữu tình thì rất thấm nhuần 
Biến mãn, sung mãn, thịnh hưng 
Với an lạc đó, không ngưng kêu vậy : 
“ An lạc thay ! Ôi đây an lạc ! ” 
Như Chư Thiên A-Phát- Sa-Ra (1) 
Hay Quang Âm Thiên quang hoa, 
Hạng lạc sanh đó chính là thứ hai. 
— Có hữu tình tràn đầy, nhuần thấm 
Và biến mãn, thịnh với lạc an 
Sống mãn túc với lạc an 
Cảm thọ an lạc đây tràn, trải qua 
Như Su-Phá-Kin-Na (2) Thiên giới 
(Biến Tịnh Thiên ), cảnh giới an hòa, 
Là loại lạc sanh thứ ba. 
*- Ba Tuệ : Hữu học tuệ là đầu tiên, 
Vô học tuệ đi liền một dọc 
Phi hữu học, phi vô học thành. 
*- Ba loại Tuệ khác hiệu nhanh : 
Là Tư sanh tuệ ; Văn sanh tuệ này, 
Tu sanh tuệ như vầy thứ đệ. 
* Ba bímh khí: Nghe ; Tuệ ; Xa ly. 
*. Ba Căn : VỊ trí đương trị ; 
Dĩ trị căn với Cụ tri căn này. 
* Ba Nhãn được trình bày : Nhục nhãn ; 
Rồi Thiên nhãn ; Tuệ nhãn siêu nhân. 
* Ba Học : Tăng thượng giới phần ; 


Tăng thượng tâm học ; Tuệ tăng thượng phần. 


(1): Àbhassarà ( cõi Trời Quang-Âm Thiên ). 
(2): Subhakinnà ( cối Trời Biên Tịnh Thiên ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 316 


* Ba Tụ Tập : Tầm; Thân tu ; Tuệ. 
* Ba Vô Thượng được kê : Kiến ; Hành ; 
Giải thoát vô thượng tịnh thanh. 
* Ba Định : Hữu tứ hữu tâm định đây ; 
Vô tâm hữu tứ này thiền định 
Vô tâm vô tứ định thứ ba 
Đó là ba loại thiền-na 
Khác nhau ý nghĩa cùng là tế thô. 
*. Ba Định khác, là Vô tưởng định ; 
Vô nguyện định ; Không định - thực hành. 
* Ba Thanh Tịnh : Thần tịnh thanh ; 
Rồi Ngữ thanh tịnh ; Ý lành tịnh thanh. 
* Ba Tịch Mặc là Thân tịch mặc ; 
Ngữ tịch mặc và Ý cũng vầy. 
* Ba Thiện Xảo biết ở đây : 
Tăng ích thiện xảo ; lành thay điều này 
Tôn ích xảo ; đủ đầy thấu đáo 
Phương tiện xảo ; lợi lạc mọi điều. 
*- Ba Kiêu, là Vô bệnh kiêu ; 
Niên tráng kiêu ; Hoạt mạng kiêu — ba đường. 
* Ba lăng Thượng : Ngã thường tăng thượng ; 
Thể tăng thượng ; Pháp cũng gia tăng. 
*Bq Luận Sự hay luận bàn : 
Luận bàn quá khứ ; Luận bàn tương lai ; 
Luận bàn ngay vấn đề hiện tại ; 
Những sự việc vẫn xảy thường tình. 
* Ba Minh : Túc mạng trí mỉnh ; 
Hữu tình sinh tử là mình thứ nhì 
Lậu tận trí minh tr1 đầy đủ. 
* Ba Trú là Thiên trú gồm trong 
Phạm trú ; Thánh trú thảy đồng. 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 33: PHÚNG TUNG_ * MLH - 317 
*_ Ba Thân Thông : Thần túc thông thâm trầm, 


11. 


Tri tha tâm thân thông biết tới. 
Cùng Giáo giới sinh chúng /hần thông. 
Các Hiển-giả ! Chính Thế Tôn 
Ba pháp giảng dạy Pháp môn ngọn ngành 
Ngài là bậc Trọn Lành Đại Giác 
A-La-Hán chứng đạt thanh cao 
Mọi người dù ở đầu đầu 
Cũng nên ghi nhớ cao sâu pháp mầu 
Và cần phải cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Đề Phạm hạnh được duy trì 
Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mẫu. 
Các Hiển-giả ! Thế nào Bốn pháp 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày 2 
Ngài dạy Bốn pháp như vầy 
Mọi người cần phải theo đây hành trì 
Phải suy nghiệm uy nghi lời Phật : 
* Bốn Niệm Xứ — duy nhất con đường 
Đưa đến thanh tịnh vô lường 
Đưa chúng sinh vượt sầu thương ngập tràn 
Diệt khổ ưu, khóc than, uất ức 
Diệt khổ thân, trừ dứt khổ tâm 
Chứng ngộ Niết Bàn cao thâm 
Bốn Niệm Xứ ấy, phải cần hiểu ngay : 
VỊ Tỷ Kheo ở đây tu tập 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 318 


— Phải như thật “Quán Thân trên thân", 
Chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh cần 
Tham sân chế ngự, muôn phần tịnh yên. 

— Rồi đến “Quán Thọ trên các thọ”, 
Luôn tỉnh giác và có tỉnh cần 
Chế ngự tham sân tự thân. 
— “Quán Tâm trên chính tâm', cần nhiệt tâm 
Luôn tỉnh giác và thầm chánh niệm 
Đề chế ngự, dứt điểm sân tham. 
— Quán Pháp trên các pháp trần 
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, nhiệt tâm 
Đề chế ngự sân tham lầm lạc. 
* Bốn Chánh Cần : - Thấy Ác chưa sinh 
Cô gắng khiến ác đừng sinh. 
— Ác, bất thiện pháp đã sinh, diệt trừ. 
— Các thiện pháp nếu như chưa khởi 
Phải sinh khởi thiện pháp tức thời. 
— Các thiện pháp đã sinh rồi 
Duy trì, tăng trưởng chẳng hồi nào ngưng. 
Được tu tập không ngừng cô gắng 
Được viên mãn, tinh tấn, kiên trì. 
* Bốn Thần Túc cần liễu tri 
Tỷ Kheo liên tục mọi thì gắng tu 
Câu hữu với Dục như ÿ túc, 
Thực hiện Dục thiền định phát sanh 
Câu hữu tỉnh tấn thực hành 
Tâm như ý túc, tịnh thanh định thiền 
Cùng 7ïnh Tấn định thiền (hẩn túc, 
Tu thần túc câu hữu tinh cần 
Tự Duy thiển định dự phần 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 319 


Bốn như ý túc chánh chân đủ đây. 
* Bốn Thiên Định ở đây cụ túc : 
— VỊ Tỷ Kheo ly dục, an nhiên 
Ly ác pháp, chứng & trú Thiền 
Là Thiền Đệ Nhất, cảm liên lạc an 
Do ly dục, với tầm, với tứ 
— Diệt tầm & tứ, chứng & trú Nhị Thiên. 
Trạng thái hỷ lạc vô biên 
Không tầm, không tứ, định liền do sanh. 
Với nội tỉnh nhất tâm, vẹn cả. 
Rồi ly hỷ trú xả tức thời 
Chánh niệm, tỉnh giác chăng lơi 
Thân cảm lạc thọ, sáng ngời, an nhiên 
Sự lạc thọ Thánh Hiền gọi đủ 
Là “xả niệm lạc trú”, vô phiền 
Chứng và an trú Tam Thiên. 
— Xả lạc, xả khổ, diệt liền hỷ ưu 
Đã cảm thọ trước, lưu như thế 
Chứng và trú vào Đệ Tứ Thiên, 
Không khổ, không lạc an nhiên 


Xả niệm thanh tịnh, hiện tiền thắng duyên. 


* Bồn Tu Tập cần chuyên Thiển định 
Nhờ tu tập thiền định, hành trì : 
— Đưa đến lạc trú tức thì, 

Ngay trong hiện tại chăng chỉ so bì. 

— Nhờ tu tập, hành trì Thiền định 
Sẽ chứng chính Tri kiến, điều này. 
— Chánh niệm, tỉnh giác đủ đây. 

— Diệt tận lậu hoặc, thấy rày lý chân. 

Các Hiền-giả ! Hãy phân tích rõ 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 320 


Thế nào có tu tập, hành Thiền 
Nhờ sự nỗ lực, cần chuyên 
Đưa đến lạc trú hiện tiền có ngay ? 
Vị Tỷ Kheo ở đây nhất mực 
Ly ác pháp, ly dục cần chuyên 
Chứng và trú bốn bậc Thiền 
Từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền viên thông, 
Hưởng lạc trú ngay trong hiện tại. 
— Thế nào lại Tri kiến chứng tri 2 
Tỷ Kheo vị ấy kiên trì 
Tác ý quang minh tưởng thì trú an 
An trú tưởng ban ngày tương tác 
Với ban đêm không khác mọi đàng 
Với tâm mở rộng hoàn toàn 
Tạo ra Tâm có vô vàn hào quang. 
Nhờ Thiên định dẫn sang chứng đắc 
Tri kiến này quả thật thiện duyên. 
— Thế nào nhờ sự hành Thiền 
Chánh niệm ; tỉnh giác đạt liền ở đây ? 
Vị Tỷ Kheo biết ngay thọ khởi 
Biết thọ trú dẫn tới diệt ngay. 
Biết tưởng khởi ; tưởng trú này 
Biết được tưởng diệt ở đây đồng thời. 
Biết tầm khởi ; biết nơi tầm trú 
Biết tầm diệt, đầy đủ mọi phần, 
Đưa đến tỉnh giác, niệm chân. 
— Diệt tận lậu hoặc phải cần ra sao ? 
VỊ Tỷ Kheo nhờ vào an trú 
Quán đây đủ tánh sinh diệt này 
Trên Năm Thủ Uẫn như vây : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 321 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 322 


Đây Sắc ; Sắc tập ; Sắc này diệt nhanh. Bốn Vô Sắc tuần tự đạt dân. 
Đây Thọ ; Tưởng ; đây Hành ; đây Thức * Bốn Y Chỉ cho tự thân : 


Có Thức tập và Thức diệt liền, 
Do sự tu tập, hành thiên 
Diệt các lậu hoặc do chuyên hành trì. 


Tỷ Kheo ứho dụng sau phần nghĩ suy ; 
Sau suy nghĩ, tức thì nhân thọ ; 
Sau suy nghĩ, lại có viễn ÿ; 
* Vô Lượng Tâm : Từ; Bi : Hỷ ; Xả Khiển trừ, sau khi nghĩ suy. 
Vị hành giả thực hiện tỉnh tường * Có Bốn Thánh Chúng hành trì viên thông : 
An trú, biên mãn một phương — Vị Tỷ Kheo băng lòng thọ nhận 
Với tâm câu hữu thanh lương VỚI Từ. Các loại Y, không găng tìm cầu 
Và cũng như phương hai ; ba ; bôn Không được Y, không não sâu. 
Cùng kháp chôn thê giới vô biên Được Y, không thiền trước vào Y đây 
HÊt thảy phương xứ, dưới trên Không mê say, không hề phạm tội. 
Cả bê ngang — VỊ ây liên trú an. Khi dùng Y, thấy lỗi hiểm nguy, 
Biên mãn toàn với tâm câu hữu Rõ sự giải thoát quang huy 


Với Hỷ ; Xả ; câu hữu Từ ; Bi Bằng lòng với bất cứ Y loại nào, 
Quảng đại vô biên, đông thì Không khen mình, chê vào người khác 
Không sân, không hận, chăng chi muộn phiên. Vị Tỷ Kheo tỉnh giác, tinh cần 
* Vô Sắc giới ở riêng bồn cõi Chánh niệm, khéo léo mọi phần 
Mọi sắc ứxởng vượt khỏi như vầy, Gọi là vị đã trung thành sớm trưa 
Diệt mọi chướng ngại tưởng này Với Thánh chủng kê thừa truyên thông. 


Không tác ý dị tưởng này dính đeo. — Các Hiền-giả ! Nếp sống Chư Tăng 
Vị hành giả Tỷ Kheo thâm nghĩ : Tự bằng lòng với thức ăn 
“ Hư không này đích thị vô biên” Do sự khát thực ; và hằng tán dương 
Chứng, trú Xứ Không Vô Biên. Không kiếm phương tìm cầu vật thực 
Vượt lên, lại nghĩ Vô biên Thức này Không xứng đáng với bực xuất gia 
Chứng, trú ngay Thức Vô Biên Xứ. Không có áo não phiền hà 
Rôi Vô Sở Hữu Xứ vượt lên. Nếu không có món ăn mà mình ưa. 
_ Vượt Vô sở hữu xứ trên Khi khất thực, món vừa ý được 
Liên chứng và trú an nhiên tức thì Không nhiễm-trước, phạm tội, say mê. 
Vào Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


€ 


— Cũng như vậy, khi nói vê 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 323 


Chỗ ở trú ngụ mọi bề cũng xong 
Tự bằng lòng trú trong phòng xá 
Mà mình đã trú ngụ lâu, mau. 
— Cũng không cố gắng tìm cầu 
Một cách không xứng, mặc dầu cô công. 
Không áo não nêu không trú xứ, 
Có phòng xá không tự say mê 
Không có phạm tội thuộc về 
Luôn luôn quán tưởng mọi bề hiểm nguy 
Để phát huy việc tu giải thoát 
Trú an lạc bất cứ mọi nơi 
Không khen mình, không chê người 
VỊ này khéo léo mọi thời chánh chân 
Luôn tỉnh giác, tinh cần, chánh niệm 
Đây là điểm đáng gọi vị này 
Là vị trung thành ở đây 
Đối với Thánh chủng sâu dày sớm trưa 
Theo truyền thống kế thừa quá khứ. 
Các Hiền-giả ! Phích-Khú an từ 
Ưa thích, hoan hý đoạn trừ 
Ưa thích, hoan hỷ sự tu tập này. 
Nhờ hoan hỷ như vây, vị ấy 
Không khen mình, không lại chê người 
Khéo léo, tinh cần mọi thời 
Tỉnh giác, chánh niệm chăng lơi tâm lành 
Được gọi là trung thành Thánh chủng 


Theo truyền thống quá khứ, chánh chân. 


* Tiếp theo là Bốn Tỉnh Cần 
Tỉnh cân chê ngự, tỉnh cần trừ đi 
Rôi Tu tập. Hộ trì tỉnh tán. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 324 


— Thế nào là Chế ngự tỉnh cần 3 
Này các Hiền-giả Chúng Tăng ! 
Ở đây, Phích-Khú này hằng tịnh an 
Mắt thấy Sắc không màng năm giữ 
Tướng chung, riêng. Bất cứ nguyên nhân 
Nhãn căn không được cản ngăn 
Khiến cho các ác, ái tham khởi liền 
Khiến ưu phiền, chắng lành pháp khởi 
Tự chế ngự từ bởi nguyên nhân 
Hộ trì, chế ngự nhãn căn. 
— Hay Tai nghe Tiếng ; Mũi hằng ngửi Hương 
Lưỡi nếm Vị ; Thân thường cảm Xúc. 
Ý nhận thức các Pháp, hiểu sâu. 
Nhưng năm căn ấy duyên vào 
Không hề nắm giữ tướng nào chung, riêng 
Nguyên nhân gì khi duyên như vậy 
Các căn ấy không được cản ngăn 
Khiến tham ái, ưu bi tăng 
Các bắt thiện pháp dần dần khởi lên. 
Vị Tỷ Kheo nói trên chế ngự 
Nguyên nhân ấy ; chế ngự các căn, 
Gọi là chế ngự tỉnh cần. 
— Còn gọi frừ đoạn tỉnh cần là sao 9 
Vị Tỷ Kheo không sao nhẫn nại 
Với Dục tầm ; Sân & Hại tầm kia 
Từ bỏ, tiêu diệt, đoạn lìa 
Không cho hiện hữu sớm khuya mọi phần, 
Là Tinh cần đoạn trừ đề cập. 
— Còn Tỉnh cần tu tập là sao 3 
Tỷ Kheo tâm ý thanh cao 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 325 


Tu tập bảy pháp thuộc vào Giác Chị : 
Niệm giác chỉ ; Giác chỉ Trạch pháp ; 
Tu tập pháp Tỉnh tấn giác chỉ ; 

H và Khinh an giác chỉ ; 

Tu tập Định & Xả giác chỉ đủ đầy. 
Những pháp này y vào ly dục 
Y xả ly, thành thục đoạn trừ 

Y đoạn diệt ; giữ khư khư 

Như vậy được gọi danh từ chánh chân 
Là Tu tập tinh cần pháp ấy. 

— Các Hiển-giả ! Nay hãy nói vào 

Hộ trì tỉnh cần là sao ? 

Tỷ Kheo vị ấy thanh cao hộ trì 

Khởi lên vì tốt tươi định tướng 
Cốt tưởng ; trùng hám tưởng rõ bày 
Thanh ứ « đoạn hoại tưởng này 

Đến rương bành tưởng ( quán rày tử thi ) 
Như vậy gọi Hộ trì tỉnh tấn. 

* Bốn Trí thắng : Pháp-trí thậm thâm 

Loại-trí và trí-tha-tâm 
Cùng thế-tục-trí thăng trầm kể ra. 
* Bốn Trí khác : Khô và Tập-trí 
Cùng Diệt-trí ; Đạo-trí đồng thì. 
* Có Bồn Dự Lưu quả chỉ : 
VỊ Thánh đệ tử hành trì trải qua 
Tin tuyệt đối Phật Đà Chánh Giác 
Tin tuyệt đối Giáo Pháp cao xa 
Tuyệt đối tin tưởng Tăng-Già 


( Thanh-tịnh Tăng-chúng hay là Thánh Tăng ). 


— Tin tưởng Phật, lòng hăng kính ngưỡng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 326 


Bậc Thế Tôn, Vô Thượng Đạo Sư 
Thiện Thệ, Điều Ngự Trượng Phu 
Thế Gian Giải, Thiên Nhân Sư, Phật Đà 
Chánh Đăng Giác, Đại A-La-Hán 
Minh Hạnh Túc viên mãn trí b1. 
— Tin tưởng Giáo Pháp hành trì 

Được Thế Tôn khéo thích nghỉ trình bày 
Thuyết giảng Pháp hiện nay /hiếr thực 
Vượt thời gian, uy lực thanh cao 

Đến đề mà thấy pháp mầu 

Hiệu năng hướng thượng (nhằm vào trí minh) 

Người có trí tự mình giác hiểu. 
— Tăng đệ tử tiêu biểu Phật Đà 
Đây đủ điệu hạnh từ hòa 

Đây đủ rực hạnh trải qua như vầy 
Như lý hạnh ; thăng ngay chánh hạnh 
Hàng Tăng Bảo bốn hạnh là đây. 

Bốn đôi, tám vị. Lành thay ! 

Chúng Tăng đệ tử của Ngài Thế Tôn. 
Đáng lễ bái, đáng tôn, kính ngưỡng 
Đáng cung dưỡng, đáng được chấp tay, 

Phước điền vô thượng đời này, 

Thành tựu giới đức, đêm ngày tịnh thanh. 
Các bậc Thánh sẵn dành ái mộ 
Không tỳ vết, không chỗ hoại hư. 

Thực hành liên tục chẳng từ 

Không bị khiếm khuyết, tâm tư an bình 
Được bậc Thánh nhiệt tình khen ngợi 
Không nhiễm ô, hướng tới thiền tu. 

* Bốn Sa-Môn Quả đặc thù : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 327 


— Là Dự Lưu quả tức Tu-Đà-Hoàn. 
— Tư-Đà-Hàm - Nhất Lai quả vị. 
— A-Na-Hàm - quả vị Bất Lai. 
— A-La-Hán - quả vị này 
Ứng Cúng, Vô Học, rõ bày Vô Sanh. 
* Bốn Giới này hiểu rành : Địa giới 
Thủy & Hỏa giới ; Phong giới như vẫy. 
Đất, nước, lửa, gió — chính đây. 
* Bốn Thực : Đoàn thực, tế hay thô này 
Xúc thực đầy và tư niệm thực 
Cùng /J#c thực — bỗn thứ hiện tiền. 
* Bốn Thức Trú biết căn nguyên 
Khi duyên vào Sắc, thức liền khởi lên 
Rồi an trú ; thức bèn lẫy sắc 
Làm sở y, lẫy sắc cảnh quan 
Làm căn cứ thọ hưởng an 


Tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quang đạt dào. 


Các Hiển-giả ! Duyên vào uẫn khác 
Thọ, Tưởng, Hành-thức phát khởi lên 
Lấy uấn ấy làm cảnh liền 

Làm sở y của thức trên dần dà, 
Làm căn cứ để mà thọ hưởng 
Được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quang. 
* Bắt hành xứ hạnh bao hàm : 

Bắt hành xứ hạnh về tham dục phần 
Bồ úy & sân bất hành xứ hạnh 
Cùng bắt hành xứ hạnh về si. 
* Bốn Ái Sanh do duyên vì : 

— Do nhân Y phục, khởi thì ái tham, 
— Nhân vật thực, khởi tham ái luyến, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 328 


— Nhân chỗ ở nên khiến ái tham, 
— Nhân hữu, phi hữu bao hàm 
Tỷ Kheo vị ấy khởi tham ái tà. 
* Bốn Hành là : Khổ-hành trì-chứng, 
Rồi khổ-hành tốc-chứng, biết qua 
Lạc-hành trì-chứng thứ ba, 
Lạc-hành tốc-chứng chính là thứ tư. 
* Bốn hành khác đi từ từng mục : 
Kham-nhẫn-hành ; điều-phục-hành này, 
Bắất-kham-nhẫn-hành như vầy 
Tịch-tịnh-hành nữa điều đây bao hàm. 
* Bốn Pháp Túc : Vô-tham pháp-túc ; 
Rồi vô-sân pháp-túc trải sang 
Chánh-niệm pháp-túc rõ ràng 
Chánh-định pháp-túc lạc an tức thì. 
* Bồn Pháp Thọ là chỉ ? Phải rõ : 
— Có pháp thọ hiện tại khổ đau 
Tương lai quả báo khổ đau. 
— Pháp thọ hiện tại khổ đau rõ bày 
Nhưng quả báo tương lai an lạc. 
— Có pháp thọ an lạc hiện đời 
Tương lai quả báo khô thời. 
— Pháp thọ an lạc ở đời hiện nay 
Và quả báo tương lai an lạc. 
Bốn pháp thọ tương tác như vây. 
* Bốn Pháp Uần được biết đây : 
Giới uân ; Định uẫn dẫn rày lìa mê 
Công đức uân ; Uân về giải thoát. 
* Có Bồn Lực là các điều này : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 329 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 330 


Tinh-tắn-lực ; Niệm-lực đây Hữu ách ; Kiến ách ; Vô minh ách này. 
Định-lực ; Tuệ-lực trình bày rõ ra. * Bốn Ly ách như vầy : Ly dục 
* Bồn Thắng Xứ hay là Bốn nguyện : Ly hữu ách không lúc nào ngơi 
Tuệ thắng xứ diễn tiến đầu tiên Ly kiến ách, chẳng đổi dời 
Đề & Xả thắng-xứ tùy duyên Ly vô minh ách để đời thanh tân. 
Chiỉ-tức thăng-xứ, đi liên chăng lơi. * Bồn Hệ Phược : Tham-thân hệ-phược 
* Có Bốn cách trả lời câu hỏi : Đến Sân-thân hệ-phược như vầy 
— Bằng cách nói dứt khoát một đàng, Giới-câm-thủ thân-hệ đây 
— Bằng cách phân tích rõ ràng, Thử-thực-châp thân-hệ này kê ra. 
— Bằng cách hỏi lại, chuyền ngang thế cờ, * Có Bốn Thú, đó là Dục thủ ; 
— Hoặc băng cách tảng lờ, không đáp. Kiến thủ ; Giới cấm thủ — cùng là 
* Có Bồn Nghiệp là các điều này : Ngã thuyêt thủ nữa kê ra. 
— Hắc nghiệp hắc báo ở đây, _ * Bốn Sanh là Noãn sanh và Thai sanh 
— Bạch nghiệp bạch báo như vây kê ra, Cùng Thấp sanh, Hóa sanh — bốn loại. 
— Hãc bạch nghiệp ; hắc và bạch báo, * 8ốn Nhập Thai — Đại loại có loài : 
— ii hắc phi bạch nghiệp, cộng ngay — Không biết lúc nhập mẫu thai 
Phi hắc phi bạch báo này. Không biết mình trú mẫu thai bao ngày 
Tận diệt các nghiệp như vây trước sau. Xuất ra khỏi mẫu thai chẳng biết, 
* Bồn pháp cần phải mau chứng ngộ : Loại thứ nhất của việc nhập thai. 
— Túc mạng cần chứng ngộ bởi gì ? — Có loại biết lúc nhập thai 
Bởi niệm — hành giả liễu tri. Nhưng khi trú ở, xuất thai chẳng tường. 
— Sinh tử chứng ngộ do vì nhãn căn. Đó là phương nhập thai đệ nhị. 
— Tâm giải thoát bởi thân, chứng ngộ. — Cũng có loài biết kỹ nhập thai 
— Lậu tận cần chứng ngộ cho mau Tỉnh giác khi trú mẫu thai 
Bởi tuệ - cứu kính làm đầu. Nhưng không biết lúc thai này xuất ra, 


Loại nhập thai thứ ba đề cập. 

— Loại tỉnh giác khi nhập mẫu thai 
Tỉnh giác khi trú mẫu thai 
Tỉnh giác biết rõ lúc thai ra ngoài, 
Loại thứ tư nhập thai được kể. 


*- Bóc lưu — nước lũ — kê vào bôn lưu : 
Dục-bộc-lưu ; bộc-lưu vê hữu 
Kiên-bộc-lưu ; nước lũ vô-minh. 

*. Bồn Ách : — Dục ách phát sinh, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 331 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 332 


* Phương cách được tự thể mới, do : — Tránh nói vô ích ba hoa, phí giờ. 
—_ Ý chí của mình quyết lo * Phi thánh ngôn khác do bỗn loại : 
Không phải có được là do ý người. — Không thấy mà nói thấy mọi bẻ, 
—_Do ý chí của người quyêt chí — Không nghe mà lại nói nghe, 
Không phải do ý chí của mình. — Không nghĩ nói nghĩ, dấu che thực tình, 
— Chính do ý chí của mình — Điều không biết nói mình biết rõ. 
CN VỚI PHI HOHEIEHHHIEHS HEMUIL * Bắn Thánh ngôn khác đó là chỉ 2 


— Không do nơi chính mình ý chí 


— Không thấy, nói không thấy øì 
Cũng không do ý chí người nào. ông thây, nói không thây gì, 


— Không nghe, nói rõ mình thì không nghe, 


nh Bốn sự cúng dường là sao ? — Không nghĩ về, nói mình không nghĩ, 
Thể nào bất tịnh ? Thể nào tịnh thanh ? — Không biết kỹ, nói không biết qua. 
— Người cúng dường tâm thành, thanh tịnh * Bồn Phi thánh ngôn khác là : 
Người thọ nhận bât tịnh, mê si. - — Thấy nói không thấy, điêu ngoa mọi bẻ, 
— Người cúng không thanh tịnh chi — Nghe mà nói không nghe, đáng bỉ, 
Nhưng người thọ nhận hành trì tịnh thanh. — Nghĩ mà nói không nghĩ, tệ thay ! 


— Người cúng dường không thanh tịnh hắn —_ Biết nói không biết, không hay. 
Người thọ nhận cũng chăng tịnh thanh. 
— Người cúng dường rất tịnh thanh 

Người thọ nhận cũng tâm lành tịnh thanh. 

* Bốn nhiếp pháp biết rành : Ái ngữ ; 
Cùng Bồ thí ; Đồng sự ; Lợi hành. 
* Bốn Phi thánh ngôn chẳng lành : 

Vọng ngữ ; lưỡng thiệt — tinh ranh hại người, 
Cùng ác khẩu và lời ÿ ngữ 

( Nói dối ; sự đâm thọc lời tà : 

Lời độc ác ; lời ba hoa 


* Bốn Thánh ngôn khác thẳng ngay mọi thời : 
— Biết nói biết ; Thấy thời nói thấy ; 
— Nghĩ nói nghĩ ; Nghe vậy nói nghe. 
* Bốn loại người được nói về 
— Người thường làm khô mọi bê tự thân 
Siêng năng làm khô thân, tự phạt. 
— Người làm cho người khác khô đau 
Siêng làm người khác khô đau. 
— Người siêng làm khô nhăm vào tự thân 
Đš ề và, 21 6t: Cũng siêng làm tha nhân đau khổ. 
Nói chuyện phù phiêm, dan ca phí thời ). " Ngườ ¡kh ấn Em dau ho clo nành 
* Bồn Thánh ngôn Ni Tránh lời ác độc " Không siêng năng làm khổ mình 
SH HN 0T thê CÔ) nOẠnh Cũng không làm khổ tội tình tha nhân _. 
— Tránh nói đôi trá xâu xa ; Không siêng năng làm người khác khô. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 333 


Chính vì chỗ vị ấy mọi thời 
Không làm khô mình, khổ người, 
Ngay trong hiện tại sống đời tịnh thanh 
Sống ly dục, thiện lành, tịch mặc 
Không dính mắc, thánh thiện, lạc an. 
* Bốn loại người khác nói sang : 
— Người hành tự lợi, không màng lợi tha. 
— Người lợi tha, không hành tự lợi. 
— Không tự lợi, không cả lợi tha. 
— Hành cả tự lợi, lợi tha. 
* Bốn loại người khác kể ra thế nào ? 
— Sống trong tối, hướng vào bóng tối. 


— Sống trong tôi, hướng ánh sáng ngay. 


— Sống trong ánh sáng như vây 
Hướng đến bóng tối đen dày chơi vơi. 
— Lại loại người sông trong ánh sáng 


Luôn hướng đến ánh sáng quang hoa. 


* Bốn loại người khác, kê ra : 

— Một là bát động cũng là Sa-môn ; 
— Xích liên hoa Sa-môn được thấy : 
— Bạch liên hoa vị ây Sa-môn 

— Bốn là Diệu thiện Sa-môn. 


Bốn Pháp đã được Thế Tôn giảng bày 
Vị đã biết đủ đầy, đã thấy 
Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa 
Hiệu năng hướng dẫn sâu xa 
Hướng đến an tịnh, Phật Đà giảng sâu, 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Đề Phạm hạnh được duy trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 334 


Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mẫu. 


- II - 


Các Hiển-giả ! Thế nào Năm Pháp 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày 2 
Ngài dạy Năm pháp như vầy 
Mọi người cần phải theo đây hành trì : 
*- Năm Uẩn thì đầu tiên Sắc uấn : 
Tiếp : Thọ uẫn ; Tưởng uấn ở đây, 
Hành uấn ; Thức uẫn đủ đây. 
* Có Năm Thủ uẩn như vầy, kể ra : 
Sắc thủ uẫn ; Thọ là thủ uẫn : 
Tưởng thủ uấn ; Hành thủ uâẫn này 
Cùng Thức thủ uân trình bày. 
*' Năm Dục Công Đức như vầy nói qua : 
— Sắc do là nhãn căn nhận thức 
Sắc này thực khả ái, mỹ miều 
Khả hỷ, khả lạc, yêu kiều 
Kích thích lòng dục, càng nhiều đắm say. 
— Tiếng do tai nghe và nhận thức, 
— Mũi nhận thức, phân biệt mùi hương, 
— Lưỡi nhận thức vị tinh tường, 
— Xúc do thân cảm xúc, thường nhận ra. 
Là khả ái hay là khả hỷ 
Là khả lạc, khả ý trải qua 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 33 : PHÚNG TỤNG_ * MLH - 335 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 336 


Kích thích lòng dục xấu xa — Không sát hại hữu tình đang sống, 
Duyên với ngũ uân cùng là ngũ căn. — Không chủ động trộm cắp của người, 
* Có năm Thú kế dần tiếp tục : — Không hành dâm, trong sạch đời, 
— Cõi địa ngục thọ khổ vô vàn, — Không nói vọng ngữ, những lời dối gian, 
— Bàng sanh — xương sông nằm ngang, — Không tham gia những màn sát phạt 
— Ngạ quỷ đói khát than van kêu cầu, Các thú vui dục lạc như đời. 
— Còn loài Người khác nhau duyên phước, * Năm sự tồn thất, các nơi : 
— Cõi Chư Thiên hưởng được lạc an. — Thân thuộc tốn thất, đổi dời biết nhiêu ! 
*. Năm Xan tham hiểu rõ ràng : — Tài sản tồn ; Giới nhiều tồn thất ; 
— Xan tham trú xứ ; tham xan gia đình ; — Kiến tồn thất ; Bệnh tật tổn hao. 
— Xan tham những vật mình thu hoạch ; Các Hiển-giả ! Phải hiểu sâu : 
— Xan tham đôi với sắc một phân, Các loại tổn thất thuộc vào : người thân 
— Xan tham đôi với pháp trần. Thuộc tài sản hay phần bệnh tật 
* Có năm Triên cái, ta cần nêu ra : Sau khi mắt, người ấy không hề 
— Thứ nhất là Dục tham triển cái ; Khổ giới, địa ngục sinh về. 
— Sân triền cái ; — Hôn trầm thụy miên ; Nhưng loại tốn thất thuộc về Giới đây, 
— Trạo cử hồi quá liên miên Và Kiến tốn điều này cũng vậy, 
— Hoài nghỉ triền cái đi liền chắng phân. Sau khi chết, người ây đọa trầm 
* Rồi đến năm Hạ phần kiết sử sinh vào địa ngục tôi tăm 
Là Thân kiến , tuần tự Nghi phần, Khô giới, ác thú — khó tâm lạc an. 
Giới cắm thủ cùng Tham ; Sân. * Sự thành tựu 1õ ràng năm hạng 
* Có năm Kiết sử thượng phần, trải qua : Là Thân-thuộc ; Tài-sản tựu-thành 
Là Sắc tham ; Mạn và Trạo cử ; Vô-bệnh thành-tựu — an lành 
Vô sắc tham ; tuần tự : Vô minh. Giới & Kiến-thành-tựu tịnh thanh vô cùng. 
*. Năm Học xứ : Không sát sanh Các Hiển-giả ! Nói chung cố hữu 
Không hề trộm cắp ; Không hành tà dâm ; Hữu tình nào thành tựu các phân : 
Không nói láo ; Không tầm uống rượu. Tài sản, vô bệnh, người thân 
*_ Bất năng xứ thành tựu ra sao Không sinh thiện thú, cõi trần, cõi Thiên. 
Mi Lậu tận Tỷ Kheo nào Nhưng chỉ riêng tựu thành về Giới & 


Không thể cô ý phạm vào giới minh : Kiến-thành-tựu dẫn tới cõi Thiên, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 337 


Thiện thú, cõi đời lạc yên. 


*' Năm điễu nguy hiểm dành riêng những người : 


Người ác giới hay người phạm giới. 
Các Hiển-giả ! Ác giới người nào 
Vì phạm giới luật thanh cao 
Do sự phóng dật, biết bao hại điều : 

— Thiệt hại nhiều về phần tài sản, 
— Tiếng xấu đồn vô hạn xấu xa, 
— Khi vào hội chúng như là 
Chúng Sát-đề-ly hay Bà-la-môn 
Thường sợ sệt, tâm hồn dao động, 
— Khi mạng chung mê vọng loạn tâm, 
— Sau khi chết, bị đọa trầm 
Khổ giới, địa ngục — khó tầm lạc an. 
*- Năm lợi ích của hàng g1ữ giới : 
Người đủ giới, giữ giới tịnh thanh 
Nhờ không phóng dật thực hành : 
— Tài sản sung túc sẵn dành vinh hoa, 
— Tiếng tốt được lan xa đồn khắp, 
— Khi đến gặp hội chúng nơi nào 
Bàn-môn & Sát-đế-ly nào 
Vẫn giữ bình tỉnh, không dao động gì, 
— Lúc sắp chết chăng chi dao động 
Không mê vọng, sợ sệt lung tung, 
— Sau khi thân hoại mạng chung 
Sinh vào thiện thú, Thiên cung, cõi đời. 
* Pháp Nội Tâm năm nơi, mục đích 
Tỷ Kheo cân khi chỉ trích ai : 
— Tôi nói đúng thời, hòa hài 
Không phải chỉ trích vị đây phi thời. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 338 


— Tôi nói lời đúng vào sự thật 
Nói không sai sự thật chút nào. 
— Tôi nói từ tốn, ngọt ngào 
Không nói ác khẩu, cay sâu ngang tàng. 
— Tôi nói lời hoàn toàn lợi ích 
Không phải không lợi ích, thừa dư. 
— Tôi nói với cả tâm Từ 
Không lời sân hận, đoạn trừ sân tâm. 
* Năm Cần Chỉ thâm trầm cao thượng : 
— VỊ Tỷ Kheo tin tưởng sâu xa 
Sự giác ngộ của Phật-Đà 
Đại A-La-Hán cũng là Thế Tôn 
Đại Sa-môn, bậc Minh Hạnh Túc 
Chánh Đăng Giác điều phục, thuần từ, 
Thiện Thệ , Điều Ngự Trượng Phu, 
Thế Gian Giải, Thiên Nhân Sư nghiêm hòa. 
Ngài cũng là bậc Vô Thượng Sĩ, 
Tin tưởng bậc Đại trí vô biên. 
— Vị ấy thiểu bệnh, vô phiền 
Điều hòa tiêu hóa, an nhiên tự mình 
Không lạnh, nóng, trung bình giới hạn 
Hợp với sự tỉnh tấn nhiệt tình. 
— Vị ấy không dối, bất minh 
Lường đảo, nêu rõ tự mình như chân 
Đối với Chân Đạo Sư chứng đạt ; 
Đối với các vị khác cao minh 
Các đồng Phạm hạnh với mình. 
— Vị ấy tinh tấn giữ gìn siêng năng 
Trừ ác pháp và hăng thành tựu 
Các thiện pháp, trường cữu kiên trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 339 


Cương quyết nỗ lực thực thi 
Với các thiện pháp chăng chỉ e đè. 
— Vị ấy có mọi bề tuệ trí 
Thành tựu trí hướng đến diệt sanh 
Của các pháp đều rõ rành 
Đạt Thánh quyết trạch đưa nhanh đến phần 
Sự đoạn diệt chánh chân các khổ. 
Đây công bồ về năm Cần chỉ. 
* Năm Tịnh Cự Thiên là gì ? 
— Vô Phiền Thiên giới uy nghi cõi Trời. 
— Vô Nhiệt Thiên và Trời Thiện Hiện. 
— Sắc Cứu Cánh & Thiện Kiến Thiên đàng. 
* Thế nào là Năm Bát Hoàn ? 
— Là : Trung gian Bát Niết-bàn nghiêm trang, 
— Vô hành Bát Niết-bàn an lạc, 
— Rồi Sanh Bát Niết-bàn tịnh hòa, 
— Hữu hành Bát Niết-bàn, và 
— Cùng Thượng lưu thú A-Ca-NÑi-Sà. 
*- Tâm Hoang Vụ chính là năm thứ : 
— VỊ Tỷ Kheo do dự, nghi nan 
Không quyết đoán, tin đở dang 
Không thỏa mãn đối với hàng Đạo Sư. 
Tỷ Kheo ấy do từ nghỉ tới 
Không tin tưởng tuyệt đối Như Lai 
Không hướng nỗ lực hăng say 
Không có tinh tắn, quyết hay kiên trì. 
Tâm hoang vu được ghi thứ nhất. 
— Cũng như vậy, ngoài Phật Bảo ra 
Đối với Pháp, với Tăng-Già 
Đối với Học Pháp sâu xa vô bờ 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 340 


VỊ Tỷ Kheo nghi ngờ, do dự 
Không quyết đoán, không tự tinh cần 
Hăng hái, kiên nhẫn giảm dần 
Tâm hoang vu có ba phần thêm đây. 
— VỊ Tỷ Kheo thường hay tức giận 
Với các bạn Phạm hạnh đồng tu 
Không hoan hỷ, tâm hoang vu 
Không hướng nỗ lực công phu, kiên trì 
Không tinh tấn chỉ vì do dự. 
Tâm hoang vu đơn cử thứ năm. 
* Tâm Triển Phược cũng có năm : 
— Ty Kheo vị ấy có tâm thuộc về 
Không ly tham, không hề ly dục 
Không ly ái, tiếp tục khát khao 
Không ly dục tình chút nào 
Không ly ái nhiễm, dâng trào dục tâm. 
VỊ Tỷ Kheo có tâm như vậy 
Thì vị ấy không hướng tinh cần 
Hăng hái, kiên nhẫn giảm dần 
Là tâm triển phược thuộc phân đầu tiên. 
— Vị Tỷ Kheo não phiền do bởi 
Không ly tham đối với các thân 
Đối với các Sắc thiết thân 
Không ly tham với Sắc phần chi chỉ, 
Không ly dục, không ly khao khát 
Không ly ái, phó mặc dục tình, 
Không ly ái nhiễm vô minh 
Nên tâm không thiết tận tình làm chỉ 
Không nỗ lực, kiên trì, tinh tấn 
Tâm triền phược ghi nhận : hai, ba. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 341 


— Các Hiển-giả ! Tiếp theo là 
Tỷ Kheo vị ấy ăn đà quá no 
Không tri túc, khiến cho bao tử 
Không chịu nồi bởi sự ăn nhiều. 
Mi ây lại hưởng thọ nhiều 
Về sự sung sướng với điều ngủ nghê 
Sự sung sướng thuộc về xúc chạm 
Sự sung sướng đeo bám thùy miên 
Tâm triền phược thứ tư liên. 
— Vị Tỷ Kheo sống triền miên cầu tìm 
Sống Phạm hạnh với niềm hy vọng : 
“Với pháp, luật tôi sống hiện nay 
Với giới luật, phạm hạnh này 
Tôi sẽ đạt được như vầy ý riêng : 
Thành Chư Thiên cõi này cõi khác 
Sống an lạc với các Chư Thiên". 
Tâm của Tỷ Kheo này liền 
Không hướng đến sự cần chuyên, kiên trì 
Không tinh tấn, không vì hăng hái 
Tâm triền phược thuộc loại thứ năm. 
*- Năm Căn : Nhãn căn ; nhĩ căn ; 
Tỷ & thiệt căn với thân căn — năm phân. 
* Năm Căn khác kê dần thứ vị : 
Lạc & Khổ & Ưu cùng Hỷ & Xả căn. 
* Năm Căn khác nữa tỉnh cần : 


Tín & Tấn & Niệm & Định và phần Tuệ căn. 


* Xuất Ly giới năm phần nhớ kỹ : 
Các Hiển-giả ! Vị Tỷ Kheo đây 
— Tác ý với dục vọng ngay 
Tâm không hướng nhập dục này ở trong 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 342 


Không tín lạc, cũng không an trú 
Không chỉ phối bởi dục vọng ni. 
Tác ý ly dục tức thì 

Và tâm hướng nhập vào ly dục này 
Có tín lạc, nơi đây an trú 
Bị chi phối bởi ly dục ni, 

Nên tâm vị ấy khéo ly 

Khéo tu, khéo khởi những chỉ phải cần 
Khéo giải thoát, khéo phần ly hệ 
Với dục lạc, cốt để an nhiên 

Và các lậu-hoặc duyên liền 

Tổn hại, nhiệt não ưu phiền khởi lên 
Đều do duyên các điều dục lạc 
Nhưng vị ấy được thoát chúng ngay, 

Dút cảm thọ cảm giác này. 

Như vậy được gọi ở đây chính là 
Giải thoát ra khỏi bao dục vọng. 
Cũng như vậy, do sống tinh cần 
— Tỷ Kheo tác ý với Sân ; 

— Tác ý đối với Hại tâm âm thầm ; 
— Tác ý với Tự thân & với Sắc 
Không hướng nhập với bốn điều này 
Không tín lạc, trú an đây 

Không bị chi phối bởi đầy hận sân 
Bởi hại tâm & tự thân, bởi sắc. 

Vị ấy thật tác ý Vô sân 
Tác ý với ly hại tâm 

Tác ý Vô sắc và Thân diệt này 
Có tín lạc ở đây, an trú 
Bị chi phối bởi các nguyên nhân 

Khi tâm hướng nhập vô sân 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 343 


Vô sắc cùng ly hại tâm nơi này 
Hướng nhập thân diệt đây tức khắc, 
Tâm Tỷ Kheo ấy thật khéo ly 

Khéo tu, khéo khởi đồng thì 

Lại khéo giải thoát, khéo ly hệ vào 
Sân & hại tâm và vào thân diệt 
Ly hệ sắc, cần thiết làm ngay. 


Các lậu-hoặc, tổn hại này 
Và các nhiệt não đêm ngày khởi lên 
Do từ duyên các phân : sân hận ; 
Sắc ; hại tâm kia, lẫn tự thân 
Vị ấy đôi với các phần 
Được giải thoát khỏi, không cần lo toan. 
Cảm giác ấy không còn cảm thọ 
Được gọi đó Giải thoát các phần 
Sân ; hại tâm ; sắc ; tự thân. 
Năm xuất ly giới chánh chân đồng thời. 
*. Giải Thoát Xứ năm nơi chân thật : 
— VỊ Tỷ Kheo nghe bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ 
Thuyết pháp đúng với chân như Pháp mầu 
Với pháp ây,. hiểu sâu nghĩa lý 
Cả văn cú hiểu kỹ và nhanh 
Nhờ hiểu văn, nghĩa rõ, rành 
Liền sinh khoan khoái, hỷ sanh dễ dàng. 
Nhờ hỷ tâm, khinh an liền có 
Nhờ khinh an, lạc thọ sinh ngay. 
Chính nhờ vào lạc thọ này 
Tâm được định tỉnh, như vây trải qua. 
Giải thoát xứ này là thứ nhất. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 344 


— Vị Tỷ Kheo chân thật bất hư 
Không nghe được bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ thuyết ra 
Pháp vi diệu sâu xa như vậy, 
Nhưng vị ây theo sự học qua 
Theo điều nghe, thấy gân xa 
Thuyết pháp rộng rãi khắp ra nhiều người. 


— Hay vị ấy là người chân thật 
Không được nghe từ bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ 
Thuyết pháp đúng với Chân như Pháp mâu 
Cũng không theo điều nào đã học 
Hay đã nghe, chọn lọc thuyết ra, 
Vịâ ây theo điều học qua 
Theo điều nghe, tụng đọc ra Pháp này. 
— Hoặc vị đây không theo cách ấy 
Theo điều học, nghe thấy Pháp Từ 
Dùng tâm tầm cầu, Suy tư 
Quán sát Pháp ấy đề “như pháp hành. 
— Không thực hành như trên bốn cách 
Vị Tỷ Kheo dùng cách nhắm vào 
Nắm giữ một định tướng nào 
Và khéo tác ý, khéo mau thọ trì 
Khéo thể nhập do vì trí tuệ, 
Vị Tỷ Kheo nhờ thế hiểu rành 
Nên đối với pháp thiện lành 
Hiểu được nghĩa lý, cú văn rõ ràng 
Nhờ hiểu vậy nên càng khoan khoái 
Nhờ khoan khoái nên hỷ tâm sinh 
Nhờ hỷ, thân khinh an sinh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 345 


Nhờ khinh an, lạc thọ sinh dễ dàng 
Nhờ lạc thọ, tâm càng định tỉnh. 
Giải thoát xứ ở chính đây ra. 
* Giải thoát thành thục tưởng là : 
Khổ tưởng trong vô thường và tiếp, như : 
Vô thường tưởng ; Đoạn trừ tưởng đó 
Vô ngã tưởng trong khổ, vẫn còn 
Cùng Vô tham tưởng — vuông tròn. 


Năm Pháp đã được Thế Tôn dạy rành 
Vị đã biết ngọn ngành, đã thấy 
Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa 

Hiệu năng hướng dẫn sâu xa 

Hướng đến an tịnh, Phật Đà giảng sâu, 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 

Đề Phạm hạnh được duy trì 

Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 

Chư Thiên, loài Người, hữu tình 

Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mẫu. 
Các Hiền-giả ! Thế nào Sáu Pháp 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày 2 

Ngài dạy Sáu pháp như vầy 

Mọi người cần phải theo đây hành trì : 

* Sáu Nội Xứ tường trì : Nhẫn xứ ; 
Nhĩ & Tỉ xứ : Thiệt xứ ; Ý & Thân. 

* Sáu Ngoại Xứ được kế dần : 
Sắc & Thinh & Hương-xứ, ba phần đầu tiên 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -~ 346 


Vị & Xúc & Pháp-xứ liền hiểu tận. 
* Sáu Thức Thân là Nhãn thức phần 
Nhĩ & Tỉ & Thiệt thức ; Y & Thân. 
* Sáu Xúc Thân cũng lâng lâng, sáu phần : 
Nhãn & Nhĩ & Tỉ & Thiệt & Thân & Y xúc. 
* Sảu Thọ Thán : “Nhãn xúc sở sanh”, 
“ Nhĩ xúc sở sinh thọ” nhanh 
Tỷ & Thiệt & Thân & Y xúc sanh thọ cùng. 
* Sáu Tưởng Thân : Sắc cùng Thanh tưởng ; 
Hương & VỊ & Xúc & Pháp tưởng đông cư. 
* Sáu Tự Thân : Sắc & Thanh tư. 
Hương tư ; VỊ & Xúc & Pháp tư sáu phân. 
* Sáu Ái Thân : Sắc & Thanh & Hương ái 
VỊ & Xúc ái ; Pháp ái kê ra. 
* Sáu không cung kính Pháp là : 
— Ty Kheo đôi với Phật-Đà Đạo Sư 
Không cung kính, chôi từ tùy thuận, 
—_ Với Pháp, không cung kính thuận hăng, 
— Không cung kính, tùy thuận Tăng, 
— Học pháp không kính, thuận hăng cũng không, 
— Bât phóng dật cũng không cung kính, 
— Không tùy thuận, cung kính lề nghi. 
* Sáu cung kính Pháp, thuận tùy : 
— Cung kính, tùy thuận với vì Đạo Sư, 
— Với Pháp & Tăng cũng như Học pháp, 
Bât phóng dật — cung kính, thuận tùy 
— Cung kính, tùy thuận lê nghi 
(Xã giao, lê phép), hành trì chánh chân. 
* Sáu Suy Từ — căn & trần với Hỷ : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 347 


Mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên 
Sắc ấy được suy tư nên. 

Khi tai nghe tiếng ; mũi liền ngửi hương ; 
Lưỡi nễm vị ; thân thường xúc chạm ; 
Ý nhận pháp ; hoan hÿ khởi lên. 

Khi các hoan hỷ khởi lên 

Các trần như thế được liền suy tư. 

* Sáu suy tư đến Ưu, được kế : 
Mắt thấy sắc, ưu sẽ khởi lên. 

Khi ưu vì Thinh khởi lên 


Hương & Vị & Xúc & Pháp được liền suy tư. 


* Sáu suy tư đến phần Xả ấy : 

Mắt thấy sắc ; mũi lại ngửi hương ; 

Tai nghe tiếng ; thân xúc thường ; 

Và lưỡi nếm vị ; ý vương pháp trần 

Xả khởi lên — Sáu trần như thế 

Được suy tư, thứ đệ thực hành. 

* Sáu Pháp Hòa Kính tịnh thanh : 
Này các Hiền-giả ! Thường hành trì theo 

VỊ Tỷ Kheo ở đây thành tựu : 

— Từ thân nghiệp hiện hữu thực hành 
Trước mặt, sau lưng đều lành 
Với đồng Phạm hạnh tịnh thanh các vì 

Là một pháp thực thi hòa kính 
Tạo từ ái, cung kính, thuận lành 
Đưa đến đoàn kết thuần thành 
Tâm đồng ý hợp, không tranh luận gì. 
— Các Hiền-giả ! Rồi thì khẩu nghiệp 
— Cùng ý nghiệp — trước mắt, sau lưng 
Với đồng Phạm hạnh sống chung 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 348 


Thành tựu Hòa kính Pháp cùng trải qua 
Tạo từ ái, tạo ra cung kính 
Khiến đoàn kết, thanh tịnh vô tranh, 
Tâm đồng ý hợp, an lành. 
— Đối với đỗ vật tịnh thanh cúng dường 
Đúng pháp, do tứ phương tín thí 
Hoặc vật thí khất thực hằng ngày 
Đều đem chia đồng đều ngay 
Giữa các Phích-Khú đủ đầy giới nghiêm 
Sống cùng nhau một niềm hòa kính. 
— Lại Tỷ Kheo thanh tịnh thọ trì 
Giới Luật không bị hoại đi 
Không để phạm giới, kiên trì khâm tuân 
Không tỳ vết, không phần uề tạp 
Mong giải thoát, người trí tán dương 
Hướng đến Thiền định thường thường 
Cùng nhau giữ giới, chủ trương hợp hòa, 
Đó cũng là pháp hòa kính nữa. 
— Các Hiền- -giả ! Lại nữa, vị này 
Sống đời sống chung thắng ngay 
Hướng dẫn bởi Chánh Kiến đầy thanh cao 
Ý đoạn diệt khổ đau thực hiện 
Thành tựu với chánh kiến điều này 
Thực hành chân chánh thắng ngay 
Đem đến lợi lạc đủ đầy viên dung 
Cùng sống chung với đồng Phạm hạnh 
Cùng luận giải chân chánh Pháp mâu 
Trước mặt, sau lưng như nhau, 
Sáu pháp hòa kính thanh cao thiện lành. 


* Sáu Tránh Căn sẵn dành được kể : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 349 


Vị Tỷ Kheo thường để tâm mình 
— Phẫn nộ, uất hận bất bình 
Sống không cung kính trí minh Phật-Đà 
Không tùy thuận Phật và Pháp tịnh 
Không tùy thuận, cung kính Tăng-già 
Học pháp không thành tựu qua, 
Vị ấy tranh luận giữa hòa hợp Tăng 
Do tranh luận nên hằng từ đó 
Khiến mọi người không có lạc an 
Không có lợi ích, nghiêm trang 
Chư Thiên, Nhân loại cũng toàn không vui 
Không hạnh phúc, dập vùi đau khô. 
Các Hiển-giả ! Phải cỗ đoạn trừ 
Ác tránh căn ấy, chắng từ 
Nếu thấy căn ấy cho dù ở đâu, 
GIữa các vỊ, trước sau các vỊ. 
Nếu không thấy, giữ kỹ đêm ngày 
Đừng cho ác tránh căn đây 
Có dịp làm hại tương lai sau này. 
Làm như vây là ngăn nguy hại 
Ác tránh căn đến mãi tương lai. 
— Lại nữa, Tỷ Kheo vị này 
Che dấu, giả dỗi với ngay mọi người 
— Thường xan tham, tính thời tật đó, 
— Thường lừa đảo và cô gạt lường, 
— Có ác dục, tà kiến thường. 
— Chấp trước sở kiến, khó phương bỏ rời 
Kiên trì giữ gìn nơi sở kiến 
Cứ khư khư thực hiện ý mình. 
Những tính xấu xa bất minh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 350 


Sống không cung kính trí minh Phật-Đà 
Không tùy thuận Phật và Pháp tịnh 
Không tùy thuận, cung kính Tăng-già 

Học pháp không thành tựu qua, 

Vị ấy tranh luận giữa hòa hợp Tăng 
Do tranh luận nên hằng từ đó 
Khiến mọi người không có lạc an 

Không có lợi ích, nghiêm trang 

Chư Thiên, Nhân loại cũng toàn không vui 
Không hạnh phúc, dập vùi đau khô. 
Các Hiển-giả ! Phải cỗ đoạn trừ 

Các Ác tránh căn, chẳng từ 

Nếu mà thấy chúng cho dù ở đâu 
GIữa các vỊ, trước sau các vỊ. 

Nếu không thấy, giữ kỹ đêm ngày 

Đừng cho các tránh căn đây 

Có dịp làm hại tương lai sau này. 

Làm như vây là ngăn nguy hại 

Ác tránh căn đến mãi tương lai. 

*- Sảu Giới : Địa & thủy giới này 
Hỏa & phong & không & thức giới đây đủ đây. 
* Sáu Xuất Ly Giới đây có đủ : 

Có Phích-Khú nọ nói lầm bằm : 

“ Tôi đã tu tập Từ tâm ; 

Bi tâm tu tập ; Hỷ tâm thực hành ; 

Tu Xả tâm ; tu tâm Vô tướng ; 

“Tôi có mặt” là hướng lập trường 

Hay là quan điểm khác thường 

“Cái này tôi đó” tương đương như vầy, 

Tôi từ khước cả hai đã dẫn 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 351 


Không được tôi chấp nhận ở đây. 
— Nhưng khi tu Từ tâm này 
Làm cho sung mãn, ở đây làm thành 
Cỗ xe vững, làm thành căn cứ 
Đề an trú, khéo léo tinh cần 
Tuy vậy vẫn có Sân tâm 


Thường xuyên ngự trị trong tâm tôi hoài. 


— Còn tu hoài Bi tâm nỗ lực 
Thì Hại tâm cứ chực tuôn tràn. 
— Tu tập Hỷ tâm tinh cần 
Bắt lạc tâm vẫn nhiều lần phát huy. 
— Tu Xả tâm kiên trì cô sức 
Nhưng tâm tôi hừng hực Tham tâm. 
— Tu Giải thoát Vô tướng tâm 

Nhưng Thức tôi vẫn âm thầm chạy theo 
Với các tướng, bám đeo theo đó. 

— Còn quan điểm “Tôi có mặt” đây 
Quan điểm “Tôi là cái này? 

Tôi không chấp nhận cả hai bấy giờ, 
Nhưng mũi tên nghi ngờ, do dự 
Vẫn ám ảnh, an trú trong tôi ”. 

Các Hiển-giả ! Nghe vậy thời 

Các vị cần phải nói lời trực ngôn : 

“ Chớ hiểu lầm Thế Tôn như thế ! 
Chớ vu khống Thiện Thệ Phật-Đà ! 

Thế Tôn không hề nói ra 

Những điều như thế, thật là lầm sai ”. 
Sự kiện này vốn không như vậy 
Trường hợp cũng không phải thế này. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 352 





— Nếu tu tập Từ tâm này 
Làm cho sung mãn, ở đây làm thành 
Cỗ xe vững, làm thành căn cứ 
Đề an trú, khéo léo tinh cần 
Thế mà vẫn có tâm Sân 
An trú, ngự trị lớn dần trong ta. 
Sự kiện không xảy ra như vậy 
Từ tâm ấy thừa có khả năng 
Giải thoát sân tâm đằng đẳng. 
— Cũng vậy, tu tập về phần Bi tâm 
Cho sung mãn, thậm thâm quảng bác 
Có khả năng giải thoát Hại tâm. 
— Còn như tu tập Hỷ tâm 
Sung mãn, khéo léo tinh cần nhiệt tâm 
Giải thoát bất lạc tâm, nhất định. 
— Tu tập chính giải thoát Xả tâm 
Nỗ lực ,, sẽ thoát Tham tâm. 
— Tu giải thoát Vô tướng tâm điều này 
Làm sung mãn, đủ đây vô lượng 
Có khả năng các tướng thoát xa. 
— Còn như quan điểm kể qua 
“Tôi có mặt” với “Tôi là chính đây'. 
Sự kiện này không hề xác đáng 
Nhờ khước từ ngạo mạn ngập tràn 
“Tôi có mặt” đây kiêu gàn 
Mũi tên do dự, nghỉ nan tiêu liền, 
Được giải thoát hoàn toàn như vậy. 
* Sáu Vô Thượng điều ấy thế nào 3 
Kiến & Văn vô thượng thanh cao 
Lợi đắc vô thượng thuộc vào tịnh thanh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 353 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 354 


Niệm & Học giới và Hành vô thượng. — Vô tham tưởng ; diệt tưởng này. 
* Sảu Niệm Xứ vô lượng chánh chân : Sáu Pháp được Đức Như Lai dạy rành 
Niệm Phật ; niệm Pháp ; niệm Tăng ; Vị đã biết ngọn ngành, đã thấy 
Niệm Giới ; niệm Thí và hăng niệm Thiên. Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa 
* Sáu Hằng Trủú uyên nguyên chân thật : Hiệu năng hướng dân sâu xa 
— Mắt Tỷ Kheo thấy sắc rõ liền Hướng đên an tịnh, Phật Đà giảng sâu, 
Không hoan hỷ, không ưu phiền Mọi người cân cùng nhau tụng đọc 
Trú xả, chánh niệm và liền giác an. Không tranh luận, bực dọc sân sĩ, 
— Lưỡi nễm vị ; tai đang nghe tiếng ; Đê Phạm hạnh được duy trì 
— Thân cảm xúc ; mũi hiện ngửi hương ; Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
— Ý nhận thức pháp thường thường... Vì hạnh phúc và vì an lạc 


Vì thương tưởng đên các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình _ 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mâu. 


Không có hoan hỷ, không vương ưu phiền 
An trú xả và liền chánh niệm 
Luôn tỉnh giác, vô nhiễm tịnh thanh. 
3... Các Hiền-giả ! Thế nào Bảy Pháp 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày 2 
Ngài dạy Bảy pháp như vầy 
Mọi người cần phải theo đây hành trì : 
*. Bảy Tài Sản là chị được tính 2 
Thất Thánh Tài cũng chính là đây : 
Tín tài ; Giới tài ; Tàm tài ; 
Quý tài ; Văn & Thí & Tuệ tài được ghi. 


* Sáu Sinh Loại, giải ngọn ngành : 
— Người hắc sanh sống chẳng lành, tạo ra 

Các hắc pháp trải qua cùng khắp. 

— Người hắc sanh, bạch pháp tạo lành. 
— Cũng có những người hắc sanh 

Phi hắc phi bạch pháp dành trải sang 
Và sống tạo Niết-bàn, uyên áo. 

— Người bạch sanh sống tạo pháp lành, 
— Tạo hắc pháp người bạch sanh, 


— Người bạch sanh giữ pháp lành thực thi *: Bảy Giác Chỉ : Ciác-chi Niệm trước 
Niết-bàn, phi hắc phi bạch pháp, Rồi có được Trạch-pháp giác-chi ; 
Sáu sinh loại phức tạp nêu ra. Tinh-tẫn và Hỷ giác-chi ; 
* Sáu quyết trạch phân tưởng là : Khinh-an & Định & Xả giác-chi — bảy phân. 
— Khổ tưởng trên vô thường và tiếp, như : * Bảy Định Cụ : Chánh chân tri kiến ; 
— Vô thường tưởng ; Đoạn trừ tưởng đó ; Chánh ngữ thiện và chánh tư duy ; 


— Vô ngã tưởng trên khổ, biết ngay Chánh nghiệp ; chánh mạng hành trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 355 


Chánh tấn, chánh niệm, vị chi bảy điều. 
* Phi Diệu pháp bảy điều tất cả : 
Các Hiền-giả ! Đều chẳng nên làm 
Tỷ Kheo bất tín ; vô tàm ; 
Vô quý ; giải đải ; bao hàm thiểu văn ; 
Cùng thất niệm và hằng liệt tuệ. 
* Bảy Diệu Pháp được kể rõ ràng : 
Tỷ Kheo có íín vững vàng 
Có fàm ; có quý ; bao hàm đa văn ; 
Có tinh tấn ; niệm hằng an trú 
Có rrí tuệ đầy đủ, minh quang 
Là bảy diệu pháp nghiêm trang. 


*: Bảy Thượng Nhân Pháp vẹn toàn hành theo : 


VỊ Tỷ Kheo tự tri ; tri pháp ; 
Trị nghĩa ; hạp tri lượng ; trị thời ; 
Trị chúng ; trị nhân nơi nơi. 
*: Bảy Thù Diệu Sự của người hành theo : 
Các Hiển-giả ! Tỷ Kheo tha thiết 
— Cứ mãi miết học pháp hành trì 
Khát vọng học pháp hành trì 
Từ thì hiện tại đến thì tương lai. 
— Tha thiết ngay và luôn khát vọng 
Về quán pháp, đời sống tương lai. 
— Điều phục đục vọng cũng vây, 
— Tỉnh tấn & an tịnh kéo dài tương lai. 
— Quán sát hoài về phần tự niệm, 
— Với kiến giải, sở kiễn hiểu dần. 
Vị ấy tha thiết ân cần 
Với các điều ấy, bao lần khát khao 
Để nhắm vào tương lai đạt được 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 356 


Các điều ấy sau trước nói trên. 
* Bảy Tưởng lần lượt nêu lên : 
Bất-tịnh & Vô-ngã-tưởng bên Vô-thường & 
Hoạn-nạn-tưởng ; cùng phường Đoạn-tưởng ; 
Ly-tham-tưởng ; Diệt-tưởng đi liền. 
*. Bảy Lực : Tín lực đầu tiên 
Tinh tấn & Tàm & Quý lực liền kể ra 
Cùng Niệm & Định lực và Tuệ lực. 
* Bảy Thức Trú chân thực thế nào ? 
Này các Hiền-giả ! Hiểu mau : 
— Hữu tình có loại khác nhau vô cùng 
Thân sai biệt, tưởng cùng sai biệt 
Như loài Người, chỉ tiết khác riêng 
Hay là một số Chư Thiên 
Một số đọa xứ, não phiền chúng sinh, 
Đây Thức trú phát sinh thứ nhất. 
— Loài hữu tình thân rất khác nhau 
Nhưng tưởng đồng loại thuộc vào 
Như Trời Phạm Chúng lần đầu hóa sinh 
( Đạt Sơ thiền tự mình thiền định ) 
Loại Thức trú ấy chính thứ hai. 
— Hữu tình thân đồng loại đây 
Nhưng tưởng sai biệt, như vây cõi riêng 
Như chư Thiên Quang-Âm Thiên vậy, 
Thức trú ấy là loại thứ ba. 
— Hữu tình thân đồng loại, và 
Tưởng cũng đồng loại trải qua đồng thời 
Như chư Thiên cõi Trời Biến Tịnh 
Thức trú bốn, được tính đến dân. 
— Có những hữu tình tinh cần 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 357 


Điều phục các tưởng về Sân mọi bề 
Vượt mọi tưởng thuộc về Sắc ấy 
Không tác ý các tướng khác xa 

Không-vô-biên-xứ chứng qua 

Chỉ với niệm : “Hư không là vô biên", 

Loại thứ năm tính riêng Thức trú. 
— Loại hữu tình tự chủ vượt liền 
Khỏi Không-vô-biên-xứ Thiên 

Rồi chứng vào Thức-vô-biên-xứ này 
Với niệm ngay : “Vô biên là Thức", 
Thức trú thực thứ sáu tính sang. 

— Có những hữu tình vững vàng 

Thức-vô-biên-xứ hoàn toàn vượt qua 
Vô-sở-hữu-xứ đà chứng thật 
“Không có vật gì cả” ở đây, 

Thức trú thứ bảy loại này. 

Là bảy Thức trú như vây nêu lên. 
*. Bảy loại người đáng nên kính trọng : 
— Tuệ giải thoát, đáng trọng người này, 

— Câu phân giải thoát ở đây, 

— Thân chứng & Kiến chí — cả hai thiện lành, 

— Tùy pháp hành và hành Tùy tín, 
— Cùng với Tín giải thoát — an nhiên. 

* Thế nào là Bảy fùy miên : 

Dục ái & Sân & Kiến tùy miên não phiền 
Nghi tùy miên ; Hữu tham và Mạn 
Cùng với khoản Vô minh tùy miên. 
* Có Bảy Kiết Sử hiện tiền : 

Ái & Sân kiết sử đi liền đinh ninh 
Mạn & Hữu tham & Vô minh kiết sử 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 358 


Kiến kiết sử ; kiết sử về Nghĩ. 
*: Bảy Diệt trảnh pháp hành trì 

Có thể đình chỉ tức thì, diệt đi 
Các tránh pháp những gì đang khởi 
Phải hiểu tới để cô thực thi : 

— Ứng dữ hiện tiên tb-ni, 
— Ứng dữ ức niệm t)-ni bảo tồn, 

— Cùng Ứng đữ tự ngôn trị ấy 

— Rồi Đa-mích tội tướng, đồng thì 
— Ứng dữ bất sỉ tỳ-ni, 

— Đa nhân mích tội tương tùy ở đầy, 

— Như thảo phú địa này được thấy, 

Bảy Diệt Tránh pháp ấy như vây. 
Thế Tôn tuệ trí lành thay ! 

Bảy Pháp được Đức Như Lai dạy rành 
Vị đã biết ngọn ngành, đã thấy 
Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa 

Hiệu năng hướng dẫn sâu xa 

Hướng đến an tịnh, Phật Đà giảng sâu, 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 

Đề Phạm hạnh được duy trì 

Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 

Chư Thiên, loài Người, hữu tình 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mẫu. 


3t 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 359 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 360 


Nêu làm việc, thân này mệt mỏi 


Xung Ta hãy nằm để khỏi làm chỉ !'. 
1... Các Hiển-giả ! Thế nào Tám Pháp Vị ấy nằm xuống tức thì 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày ? Không có tỉnh tân, chỉ vì bản thân 
Ngài dạy Tám pháp như vầy Chưa thành tựu điều cân thành tựu 
Mọi người cân phải theo đây hành trì : Chưa đạt tới hiện hữu điêu cân 


Cũng chưa chứng ngộ những phần 
Phải cân chứng ngộ, chánh chân việc này, 
Giải đãi sự như vây thứ nhât. 


* Tám Tà là Tà tri kiến, tiếp 
Tà tư duy ; Ngữ & Nghiệp & Mạng tà 
Tà tỉnh tấn ; Niệm & Định tà. 
* Bát Chánh cần phải nghiêm hòa thực thi : 
Chánh tri kiến ; Tư duy chân chánh ; 
Rồi Chánh ngữ và Chánh nghiệp này, 
Chánh mạng ; Chánh tinh tấn đây, 
Chánh niệm ; Chánh định, ; như vầy mãn sung. 


— Các Hiển-giả ! Biếng nhát, lòng vòng 
Ty Kheo vị ây nhủ lòng : 
“Công việc ta đã làm xong hài hòa 
Do làm VIỆC, thân ta mệt mỏi 
Ta hãy năm đê khỏi mệt thêm. 
ý Rôi thì vị ây năm êm. 
* Tám hạng người đảng Cung kính nhât : táo lệ Jïớn t8) 
— Hạng Dự Lưu hay bậc Thât Lai s : 
Et SỐ: xên Việc phải đi đường dài thiên lý 


Chứng đạo, chứng quả hòa hài nộ ` ch SG: 
VỊ ây nghĩ : “Đường ây phải đi 


Tu-Đà-Hoàn quả có hai bậc này. 


— Tư-Đà-Hàm - Nhất Lai đạo, quả _ Với ta, dăng dặc gian nguy 
Cũng hai bậc với quả vị này. Thân ta mỏi mệt nêu đi như LUT 
— A-Na-Hàm - bậc Bất Lai Vậy ta hãy năm ngay xuông nghỉ”. 
Hạng đã thành tựu đạo hay chứng rồi. — Hay một vị Phích-Khú đã đi. 
— A-La-Hán chứng ngôi Ưng Cúng Con đường thiên lý phải đi 
Bậc Vô Học và cũng Vô Sinh Nghĩ răng : “Ta mới vừa đi dặm dài 
_ Chứng đạo, chứng quả tự mình Thân ta nay rã rời mỏi mệt 
Bôn đôi tám vị, cao minh trên đời. Hãy vât hêt, năm xuông nghỉ thôi !' 


Nghĩ xong, năm xuông tức thời 


* Giải đãi sự, tám nơi cần biết : TẢ, 
Không có tinh tân, biêng lười kéo theo. 


— VỊ Tỷ Kheo có việc phải làm l 
Nhưng vị này lại nghĩ thâm : = Hay trường hợp Tỷ Kheo một vị 
“Ta nay có việc phải làm rồi đây ! Đi khât thực đô thị & xóm làng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 361 


Không nhận vật thí dễ dàng 
Đồ ăn mềm, cứng sẵn sàng thí ra 
Không đây đủ như là mong muốn 
Khất thực vậy, thân luống mệt nhiều 
Không có lợi ích bao nhiêu 
Vậy ta nằm nghỉ, khỏi điều mệt thân". 
— Vị Tỷ Kheo khi cần khất thực 
Tại thị xã, khất thực tại làng 
Đồ ăn mềm, cứng cúng dàng 
Đây đủ như ý, muôn vàn an tâm. 
Nhưng vị ấy nghĩ thầm : “Quả thực 
Sau khi ta thọ thực đã xong 
Thân ta nặng nề như đồng 
Không làm gì được, chỉ mong nằm tồi ! 
Rồi vị ấy tức thời nằm xuống. 


— Hay có vị trạng huồng hiện đang 
Có bệnh đau bụng, cảm xoàng 
Nhưng lại tự nghĩ : “Ta đang bệnh rồi ! 
Vậy ta phải tức thời nằm xuống”, 
Rồi vị ấy nằm xuống tức thì. 
— Hoặc có Tỷ Kheo một vì 
Vừa mới khỏi bệnh, nghĩ suy xa gắn : 
“Mới khỏi bệnh, ta cần năm xuông 
Thân yếu đuối, chắng muốn làm gì !'. 
Vị ấy năm xuống tức thì 
Không có tỉnh tấn, chỉ vì bản thân 
Chưa thành tựu điều cần thành tựu 
Chưa đạt tới hiện hữu điều cần 
Cũng chưa chứng ngộ những phần 


Phải cân chứng ngộ, chánh chân việc này. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 362 


Giải đãi sự như vây tám thứ. 
* Tỉnh Tấn Sự cũng tám điều này : 
Một vị Tỷ Kheo ở đây 
— Có việc cần phải làm ngay chăng chờ 
Vị ấy nghĩ : “Bây giờ có việc 
Ta phải làm mãi miết cho mau 
Nếu ta làm việc dài lâu 
Không dễ suy nghĩ Pháp mầu cao siêu 
Ta phải cô đạt điều chưa đạt 
Phải tinh tấn hoàn tất cho nhanh 
Chứng ngộ điều chưa tựu thành", 
Là Tinh tấn sự thiện lành đầu tiên. 
— Vị Tỷ Kheo cần chuyên làm việc 
Đã hoàn tất công việc của mình. 
— Hoặc sắp trải qua hành trình 
Trên đường xa tắp tự mình phải đi. 
— Hoặc vị ấy đã đi qua khỏi 
Con đường dài với mọi gian nan, 
Nghĩ răng : “Ta đã trải sang 
Con đường mệt nhọc hoàn toàn vượt qua . 
Khi đi đường thì ta không thể 
Suy tư đến liên hệ Pháp mầu 
Của chư Phật truyền dạy sâu 
Phải cố tỉnh tấn chú vào thực thi. 
Phải đạt được những gì chưa đạt 
Cần nỗ lực hoàn tất cho nhanh 
Chứng ngộ điều chưa tựu thành. 
— Hoặc Tỷ Kheo ấy thực hành ở đây 
Theo pháp chế hằng ngày khất thực 
Thị thành hay khất thực xóm làng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 363 


Nhận được vật thực cúng dàng 
Không được đầy đủ, bĩ bàng như mong 
Tự nghĩ : “Trong khi ta khất thực 
Không đầy đủ vật thực để dùng 
Nhưng thân nhẹ nhàng ung dung 
Để ta làm việc vô cùng hiệu năng". 
— Hoặc vị ây vẫn hằng khất thực 
Thị thành hay khất thực xóm làng 
Nhận được vật thực cúng dàng 
Rất là đầy đủ, bĩ bàng như mong, 
Tự nghĩ : “Trong khi ta khất thực 
Rất đầy đủ vật thực mong chờ, 
Như vậy thân ta được nhờ 
Cơ thể khỏe mạnh và thơ thới nhiều 
Để làm việc, những điều lợi lạc". 


— Các Hiền-giả ! Điều khác đáng bàn : 
VỊ Tỷ Kheo đau bệnh xoàng 
Nhưng nghĩ : 'Cơn bệnh ta đang mắc này 
Tuy là nhẹ nhưng rày có thể 
Trầm trọng hơn và dễ tăng dân, 
Vậy ta phải cố tinh cần". 

— Hoặc Tỷ Kheo nọ có thân yếu gầy 
Sau cơn bệnh, người đầy mệt mỏi 
Vị ấy nghĩ : “Vừa khỏi bệnh duyên 

Nhưng có thể tái phát liền 
Phải cô tỉnh tấn cần chuyên hành trì 
Phải đạt được điều øì chưa đạt 
Cần nỗ lực hoàn tất cho nhanh 
Chứng ngộ điều chưa tựu thành”. 
Tám Tinh tấn sự trong lành thanh cao. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 364 


* Bố thí sự khác nhau, tám cách : 
— Người đến (xin hoặc khách, thân nhân) 
Nên phải bố thí một phần. 
— Vì sợ, nên phải tần ngần cho thôi. 
— Vì “Người ấy cho tôi” — bố thí. 
— Thí vì nghĩ : 'Người ấy sẽ cho”. 
— Hoặc vì suy nghĩ đắn đo : 
“Bố thí lành tốt”, nguyên do như vây. 
— Vì suy nghĩ : “Ta nay đang nâu 
Họ không nấu, ta phải sớt ra. 
Thật không phải đạo, nếu ta 
Không bố thí họ để mà có ăn'. 
— Hoặc vị ấy vẫn hăng suy nghĩ : 
“Nếu bồ thí, tiếng tốt đồn lan". 
— Bố thí thứ tám hoàn toàn 
Trang nghiêm tâm, muốn chu toàn ở đây 
Tư trợ tâm, nên hay bồ thí. 
Sự bồ thí có tám điều này. 
* Tám Thí Sanh là như vầy : 
Này các Hiền-giả ! Ở đây nghe đồn : 
— Người bố thí Sa-môn, Phạm-chí 
Đồ ăn uống cho chí vải, hàng 
Xe cộ, đèn đuốc, hoa man 
Hương xông, phòng xá và sàng tọa riêng 
Cùng hương thoa, hiện tiền dâng cúng 
Vị ấy cũng nguyện ước quả lành 
Sẽ sung mãn khi tái sanh 
Được hưởng mọi thứ như mình thí ra. 
Vì thấy Bà-la-môn nhiều vị 
Sát-đế-ly, Gia chủ giàu sang 
Họ có tài sản muôn vàn 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 365 


Sung mãn, cụ túc, hiện đang hưởng nhàn 
Năm dục lạc hoàn toàn thụ hưởng 
Sống sung sướng, thoải mái vô cùng. 

VỊ này suy nghĩ mông lung : 

“Khi ta thân hoại mạng chung đời này 
Tái sinh ngay vào trong chủng hệ 
Làm Phạm-chí, Sát-đế-ly đây 

Hay Gia chủ, nhiều sản tài”. 

Từ đó an trú tâm ngay niệm này 
Luôn nắm vững tâm đây, tu tập 
Được giải thoát bậc thấp tâm này 

Trong tầm hạ liệt ở đây 

Không cao hơn nữa, nên rày tái sinh 
Đúng vào nơi mà mình mong ước, 
Nhưng cũng được xác nhận như vây : 

Trường hợp vị bồ thí này 
Không phá giới luật, đủ đầy giới kiêng. 
Các Hiền-giả ! Căn nguyên tâm nguyện 
Vị giữ giới đã khiến tựu thành 
Nhờ sự bồ thí tịnh thanh. 
— Lại nữa, có vị tâm lành đáng tôn 

Bồ thí cho Sa-môn, Phạm-chí 

Tất cả mọi thứ quý như trên 
Với tâm an trú vững bền 

Mong được quả báo sinh liền Thiên cung 

Sau khi đã mạng chung thân hoại 

Sinh cối Trời Tứ Đại Thiên Vương 
Vì nghe Chư Thiên đây thường 

Đẹp trai, an lạc, thọ trường dài lâu. 
— Hoặc có người tin vào bồ thí 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -~ 366 


Đến Sa-môn, Phạm-chí mọi nơi 
Sẽ sinh Đao Lợi cõi Trời, 
Cõi Trời Đâu Suất, cõi Trời Dạ-Ma, 
Trời Hóa Lạc cao xa sinh lại, 
Hay Tha Hóa Tự Tại cõi Trời, 
Vì nghe Chư Thiên ở nơi 
Các Trời vừa kế đều thời sống lâu 
Rất đẹp traI, dồi dào an lạc, 
Nguyện sẽ đạt quả báo đến nhanh 
Sinh về các cõi Trời lành 
Như kề trên, phước sẵn dành hưởng ngay. 
An trú tâm, tâm này tu tập 
Được giải thoát bậc thấp tâm này 
Trong tầm hạ liệt ở đây 
Không cao hơn nữa, nên rày tái sinh 
Đúng vào nơi mà mình ước nguyện. 
— Các Hiền-giả ! Lại chuyện một người 
Với Sa-môn, Phạm-chí thời 
Bồ thí đến các vị, rồi nguyện sanh 
Nơi cõi lành Thiên cung Phạm Chúng 
Vì nghe răng Thiên chúng cõi này 
Thọ trường, an lạc, đẹp trai 
Suy nghĩ : “Bố thí như vây, nguyện chung : 
Sau thân hoại mạng chung, sinh tới 
Nơi Phạm Chúng thiên giới, lành thay ! 
Vị ấy nắm vững tâm này 
An trú, tu tập tâm đây tinh cần 
Được giải thoát trong tầm hạ liệt 
Không cao hơn ; Chi tiết tái sinh 
Chỉ trong tầm ấy đinh ninh. 
Trường hợp như vậy, quả tình ở đây 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 367 


Là vị ấy đủ đây giới luật 
Không hề phá giới luật, thuần thành 
Tâm nguyện vị giữ giới lành 
Đã được thành tựu tịnh thanh như vây. 
* Tám Chúng được kê ngay tuần tự : 
Sát-đế-ly ; Gia chủ ; Bàn-môn ; 
Tứ Đại Thiên Vương ; Sa-môn ; 
Thiên chúng Đao Lợi ; và còn Thiên Ma 
Cùng Phạm Thiên cao xa Thiên chúng. 
* Tám Thế Pháp — đây cũng chính là 
Bát phong xuy động, kể ra : 
Đắc ; bất đắc ; danh văn và ác văn ; 
Cùng tán thán ; bất bằng — phỉ báng 
Lạc và khổ vô hạn, nguôn cơn. 

( Được ; thua ; tiếng xâu ; danh thơm ; 
Khen ; chê ; vui ; khổ — tám cơn gió đời ). 
* Tám Thắng X đồng thời hiểu chắc : 
— Một vị quán nội sắc ở đây 

Thấy loại ngoại sắc như vây : 
Hạn lượng, đẹp, xâu. VỊ này suy ra : 
“Nhiếp thắng chúng, nên ta thấy, biết”. 
Là Thăng xứ cá biệt đầu tiên. 


— Quán tưởng nội sắc, thấy liền 

Ngoại sắc đẹp, xấu, tuy nhiên vô lường. 
Nhận thức thường : “Sau khi nhiếp thắng 
Ta thấy, biết”. Là Thắng xứ hai. 
— Một vị quán tưởng ở đây 

Nội tâm vô sắc, thấy ngay như vầy : 
Các ngoại sắc ở đây hạn lượng 
Và đẹp, xấu. Suy tưởng tức thời : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 368 


“Sau khi nhiếp thắng chúng rồi 
Ta biết, ta thấy”. Xứ thời đệ tam. 
— Quán vô sắc nội tâm, nhận thấy 
Các ngoại sắc vô lượng ở đây 
Đẹp, xấu — Nhận thức như vầy : 
“Sau khi nhiếp thắng, thấy ngay, biết liền”. 
Thắng xứ riêng thứ tư được giảng. 
— Một vị quán vô sắc nội tâm 
Thấy loại ngoại sắc màu xanh 
Sắc màu xanh nữa, sắc xanh tướng & hình 
Ánh sáng xanh lung linh, thật giông 
Bông gai sống màu xanh, sắc xanh 
Tướng & hình xanh, ánh sáng xanh 
Như Ba-la-nạl lụa xanh, xanh rờn 
Cả hai mặt láng trơn, bóng lưởng 
Sắc màu xanh ; hình & tướng màu xanh 
Vị này nhận thức được rằng : 
“Sau khi nhiếp thắng, ta hằng biết ngay 
Ta cũng thấy”. Xứ này đệ ngũ. 
— Một vị tự quán tưởng như vầy 
Vô sắc ở nội tâm đây 
Thấy các ngoại sắc ở đây màu vàng 
Tướng & hình vàng ; cũng vàng ánh sáng 
Như lụa quý trơn láng hai bề 
Lụa Ba-la-nại thuộc về 
Sắc vàng ; hình & tướng đều vàng như y. 
Nên nhận thức : “Sau khi nhiếp thắng 
Ta thấy, biết”. Sáu thắng xứ tầm. 
— Quán tưởng vô sắc nội tâm 
Thấy các ngoại sắc lại nhằm đỏ tươi 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 369 


Sắc màu đỏ ; đỏ tươi hình & tướng 
Ánh sáng đỏ, mường tượng như hoa 
Tên Bân-Thú-Chi-Vá-Ka (7) 
Tất cả đều đỏ ; hay là lụa trơn 
Ba-la-nại láng trơn màu đỏ 
Nhận thức rõ : “Nhiếp thắng chúng rồi 
Ta thấy, ta biết hết thôi !°. 
Thắng xứ thứ bảy đồng thời quan tâm. 
— Một vị quán nội tâm vô sắc 
Thấy ngoại sắc các loại trắng tinh 
Tướng & hình đều sắc trắng tỉnh 
Và ánh sáng trăng, cũng hình như đây : 
Ô-Ba-Thi (2) sao mai màu trắng, 
Ba-la-nại lụa trắng láng trơn 
Sắc trắng ; hình & tướng trăng. trơn 
Ánh sáng cũng trăng. Thiệt hơn biết là : 
“Nhiếp thăng chúng, nên ta thấy, biết”. 
Thắng xứ thiệt thứ tám ở đây. 
* Tám Giải Thoát được hiệu ngay : 
— Tự mình có sắc, thấy rày sắc đây. 
Giải thoát này chính là thứ nhất. 
— Quán nội sắc là vô sắc ngay 
Và thấy các ngoại sắc này. 
Đó là giải thoát thứ hai như vây. 
— Quán tưởng Sắc ở đây là tịnh 
Chú tâm chính vào suy tưởng này. 
Giải thoát thứ ba là đây. 
— Vượt khỏi các sắc tưởng đây hoàn toàn 
Tưởng hữu đối sẵn sàng trừ diệt 


(1): Bông Bandhujìvaka. (2) : Sao mai Osadhi. 


+ 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 370 


Không suy tư khác biệt tưởng nào 
“Hư không vô biên” nhắm vào 
Không-vô-biên-xứ chứng vào an như. 
Là giải thoát thứ tư tuần tự. 
— Hư-không-vô-biên-xứ vượt qua 
Vị ấy nhận thức gần xa 
Với suy tư đến : “Thức là vô biên". 
Chứng, trú Thức-vô-biên-xứ nọ 
Thứ năm giải thoát đó như vây. 
— Vượt Thức-vô-biên-xứ ngay 
“Vật gì chắng có”, điều này nghĩ sâu 
Chứng, trú vào Vô Sở Hữu Xứ 
Là giải thoát thuộc thứ sáu đây. 
— Vô-sở-hữu-xứ vượt ngay 
Chứng và an trú nơi đây tức thì 
Là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ. 
Đây giải thoát thuộc thứ bảy đây. 
— Phi-tưởng phi-phi-tưởng này 
Hoàn toàn vượt khỏi Xứ đây an hòa 
Diệt Thọ Tưởng chứng và an trú 
Giải thoát đủ thứ tám vuông tròn. 
Các Hiền-giả ! Diệu pháp môn 
Tám Pháp đã được Thế Tôn dạy rành 
Vị đã biết ngọn ngành, đã thấy 
Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa 
Hiệu năng hướng dẫn sâu xa 
Hướng đến an tịnh, Phật Đà giảng sâu, 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Đề Phạm hạnh được duy trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 371 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 372 


Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. Mà cho là họ thường bị hại. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc — Hay trái lại, với kẻ không thương 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh Cho là đã làm lợi thường 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình Cả ba thời đoạn đều tương tự vậy. 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mâu. Cũng dùng ý trên đây suy nghĩ : 
xa 'Ích lợi gì mà nghĩ như vây ?°. 
2. Các Hiền-giả ! Thế nào Chín Pháp Sẽ điêu phục xung đột ngay. 
Được Thế Tôn diễn đạt, trình bày 2 *- Chín chô an trú ở đầy hữu tình : 
Ngài dạy Chín Pháp như vầy — Các Hiển-giả ! Hữu tình có loại 
Mọi người cần phải theo đây hành trì : Thân và tưởng đại loại khác xa 
* Xưng Đột Sự bất kỳ, có chín : Như loài Người cõi Ta Bà, 


Một sô các vị cũng là Chư Thiên, 
Một sô các não phiên đọa xứ. 
Là hữu tình trú xứ đâu tiên. 


— “Người ấy tính làm hại đến tôi”, 
— “Người ây đang làm hại tôi”, 
— “Người ây cũng sẽ hại tôi”, như lời. 


— “Người ấy hại người tôi thương mến", — Hữu tình như Phạm Chúng Thiên 
— “Đang hoặc sẽ hại đến người thương', (Chỉ riêng các vị mới liên tái sinh) 
— “Người ấy đã làm lợi thường Tưởng đông nhât, thân hình sai biệt. 
Cho người tôi vẫn không thương mến øì'. Ta được biÊt trú xứ thứ hai. 
— “Đang hoặc sẽ mong vì làm lợi — Cũng có loài hữu tình này 
Người tôi ghét, vì bởi không thương". Có thân đồng nhất, tưởng sai biệt liền 
Chín Xung đột khởi lên thường. Như chư Quang Âm Thiên đơn cử. 
* Điều phục xung đột chín phương pháp là : Là hữu tình trú xứ thứ ba. 
— “Khi cho ta bị người làm hại — Có loài hữu tình chính là 
Hãy nghĩ lại : “Có ích lợi gì Tịnh Cư Thiên chúng, tưởng và thân cư 
Mà nghĩ như vậy, làm chỉ ?° Đều đồng nhất. Thứ tư trú xứ. 
Điều phục xung đột tức thì ở đây. — Loài hữu tình vốn tự căn nguyên 
— Cả ba thời : vị lai, quá, hiện Không có tưởng & thọ nào riêng 
Đêu phương tiện dùng cách nghĩ suy : Như các vị Vô Tưởng Thiên an bình. 
“Fa nghĩ như vậy ích gì ?'. Là thứ năm hữu tình trú xứ. 


— Rồi đến tư tưởng chỉ vì người thương — Có hữu tình đã tự sẵn sàng 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 373 


Vượt khỏi sắc tưởng hoàn toàn 
Diệt trừ sân tưởng dễ dàng ở đây 
Không tác ý về sai biệt tưởng 
Chứng vào hướng Xứ Không Vô Biên 
Nghĩ : “Hư không là vô biên". 
Trú xứ thứ sáu đến liên an nhiên. 
— Vượt Hư không vô biên xứ đó 
Thức Vô Biên Xứ nọ chứng liền 
Nghĩ rằng : “Thức là vô biên”. 
Trú xứ thứ bảy vẹn tuyên ở đây. 
— Vượt ra ngoài Thức vô biên xứ 
Chứng Vô Sở Hữu Xứ tức thì 
“Tất cả đều không có gì'. 
Trú xứ thứ tám này thì điểm qua. 
— Đã vượt ra Vô sở hữu xứ 
Chứng vào Xứ thuộc Tưởng ở đây 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng này. 
Trú xứ thứ chín hiểu ngay đồng thời. 


* Phạm Hạnh Trú, bất thời bất tiết : 
Các Hiển-giả ! Nên biết chánh chân : 
Có bậc Thế Tôn giáng trần 
Đại A-La-Hán vô ngần trí minh 
Chánh Đăng Giác tự mình chứng đạt 
Ngài tuyên thuyết Chánh Pháp tịnh an 
Hướng đến giác ngộ, Niết-bàn 


Thiện Thệ khai thị mình quang tuyệt vời. 


— Nhưng có người vẫn vào địa ngục, 
Phạm hạnh trú này thực nhãn tiền 
Bắt thời bắt tiết đầu tiên. 
— Cũng có những kẻ sinh liền bàng sanh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 374 


( Xương sống ngang chỉ dành loài thú ) 
Phạm hạnh trú được biết ở đây. 
Bắt thời bất tiết thứ hai. 
— Hoặc sinh nøgạ quỷ sâu dày tội khiên. 
— A-Tu-La não phiền khổ nạn. 
— Sinh Chư Thiên thọ mạng dài lâu. 
— Hoặc sinh ở những vùng sâu 
Biên địa hạ tiện, địa đầu ít dân, 
Giữa các loài độn đần mọi rợ 
Chỗ đáng sợ thiếu hắn tiện nghị, 
Các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di các hàng 
Thiện tri thức hoàn toàn văng biệt. 
Sáu bất thời bắt tiết đáng thương. 
— Hoặc sinh vào nước đại cường 
Nhưng lại tà kiến mọi đường đảo điên : 
“Đừng cúng dường, không nên bồ thí, 
Không cúng tế. Không quả báo gì 
Từ những thiện ác hành vI. 
Không hề luân chuyên đời này đời sau. 
Không có cha và nào có mẹ ! 
Không hóa sinh theo lẽ sinh tồn , 
Không có Sa-môn, Bàn-môn 
Chứng đạt chân chánh, pháp môn thực hành, 
Tự chứng tri, an lành chứng ngộ 
Thế giới này, thế Ølới VỆ sau 
Và tuyên thuyết pháp nhiệm mầẫu'. 
Bắt thời bất tiết hãy mau hiểu nhiều. 


Các Hiền-giả ! Những điều đã kế 
Cho dù là Thiện Thệ Như Lai 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 375 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 376 


Thành đạo trong hiện tại này Một trạng thái ra ngoài tầm, tứ 
Tuyên thuyết Giáp Pháp đủ đầy, cao minh Do định sanh, nội tỉnh nhất tâm. 
Độ hữu tình thực hành tỉnh tấn - Ly hỷ trú xả âm thầm 
Đạt an tịnh, hướng thăng Niêt-bàn, Chánh niệm, tỉnh giác thì thân cảm liền 
_ Rât nhiêu chúng sinh thê gian Sự lạc thọ ; Thánh Hiền gọi đủ 
Vân bị chìm đăm, trôi lăn biên đời. Là “Xả niệm lạc trú” - Tam Thiên. 
— Có người thời sinh vào cường quốc — Xả lạc, xả khổ — tâm yên 
Rất văn minh và thực giàu sang Diệt hỷ ; ưu ; cảm thọ liền trước đây 
Nhưng bị ác huệ mọi đàng Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ 
Ngu si, điếc, ngọng, bệnh mang câm, mù Không khổ & lạc, không giữ niệm nào 
Không khéo nói trơn tru hết ý Thanh tịnh, an lạc tiêu dao. 
Vê nghĩa lý không biệt chút nào. — Các loại Sắc tưởng vượt mau hoàn toàn 
_ Đó là Phạm hạnh trú vào _ Hữu đối tưởng sẵn sàng trừ diệt 
Bât thời bât tiệt phân sau như vây. Không tác ý sai biệt tưởng, và 
— Cũng có ngay hữu tình duyên phước “Không Vô Biên Xứ” chứng qua 
Sinh vào trong những nước phú cường Với ý niệm “Hư không là vô biên". 
Nhưng có trí tuệ, hiên lương — Vượt Hư không vô biên xứ đó 
Không điệc, ngọng ; nghĩa lý thường hiệu xa Chứng Vô Sở Hữu Xứ, trú đi 
Được khéo nói hay là vụng nói “Tất cả không sự vật gì'. 


Phạm hạnh trú đại loại là nơi 
Chín thứ bât tiệt bât thời 
Được đức Thiện Thệ thuyết lời cao siêu. 
* Thứ Đệ Trú chín điều tất cả : 


— Vô sở hữu xứ sau khi vượt, thì 
Chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Và an trú ở tưởng xứ ngay. 
— Phi tưởng phi phi tưởng này 


Các Hiện-giả ! Vị Tỷ Kheo này Sau khi vượt khỏi Xứ đây hoàn toàn 
— Ly ác bât thiện pháp đây Chứng, trú an Diệt Thọ Tưởng Định. 
Chứng Thiên Đệ Nhật, có ngay tứ, tâm Đó là chin Thứ Đệ Trú này. 
TU Đo DU Và, Q * Chín Thứ Đệ Diệt như vầy : 
— Tiệp điêu khác, vị ây định thiên — Tỷ Kheo thành tựu vào ngay Sơ Thiền 
Diệt tâm, diệt tứ được yên Các Dục tưởng đều liền đoạn diệt. 


Thì chứng và trú vào Thiền thứ hai — Thành tựu tiếp vào Đệ Nhị Thiền 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 377 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 378 


Các tâm, tứ đoạn diệt liên. Mọi người cần phải theo đây hành trì : 
— Tam Thiên thành tựu, diệt liên Hỷ đi. * Có Mười điều Hộ Trì Nhân Pháp : 
— Đệ Tứ Thiên một khi thành tựu — Vị Tỷ Kheo hạ lạp thế nào 


Thì hơi thở hiện hữu vào ra Vẫn giữ Giới hạnh thanh cao 
Đã bị đoạn diệt ngay mà !. Và sống chế ngự, nương vào uy nghi 
— Không vô biên xứ trải qua tựu thành Của Giới bốn Ba-Tì-Mốc-Khá (7) 
Thì sắc tưởng đã nhanh bị diệt. Đủ chánh hạnh và cả oai nghi 
— Vô sở hữu xứ tiếp tựu thành Thấy được hậu quả hiểm nguy 
Thức vô biên tưởng diệt nhanh. Trong lỗi nhỏ nhặt bất kỳ gần xa 
— Phi tưởng phi phi tưởng thành tựu đây Thọ lãnh và tu trong Giới pháp 
Thì diệt ngay Tưởng vô sở hữu. Là Hộ trì nhân pháp đầu tiên. 
— Khi thành tựu Diệt thọ tưởng thiên 


¬. Các Hộ trì nhân tiếp liền : 
Các tưởng & thọ bị diệt liên. : P 


— Tỷ Kheo vị ấy thường chuyên nghe nhiều 


Chín Pháp Đức Phật tùy duyên dạy rành Thường gìn giữ những điều nghe ấy 
Vị đã biết ngọn ngành, đã thấy Chất chứa điều nghe thấy bao lần 
Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa Những pháp ấy tăng trưởng dần 
Hiệu năng hướng dẫn sâu xa Sơ & trung & hậu thiện cú văn đủ đầy 
Hướng đền an tịnh, Phật Đà giảng sâu, Và nghĩa lý như vầy cụ túc 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc ĐỀ cao mục Phạm hạnh sống lành 
Không tranh luận, bực dọc sân sĩ, Hoàn toàn đây đủ tịnh thanh 
Đề Phạm hạnh được duy trì Với những pháp ấy, nghe rành nhiều hơn. 
Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. Đã nắm giữ, keo sơn ghi nhớ 
Vì hạnh phúc và vì an lạc Nhờ tụng đọc nhắc nhở nhiều lần 
Vì thương tưởng đên các chúng sinh Chuyên ý quán sát mọi phần 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình _ Nhờ vào chánh kiến, khéo thành tựu ngay. 
Đó là Chánh Pháp siêu minh, nhiệm mâu. — Hoặc vị này đa văn quảng kiến 
... Thành tựu nhờ chánh kiến tịnh thanh. 
3... Các Hiền-giả ! Thế nào Mười Pháp — Tỷ Kheo là thiện hữu lành 


Được Thề Tôn diễn đạt, trình bày ? 
Ngài dạy Mười Pháp như vây 


(1) : Giới Bồn Patimokkhasamvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu 
thúc giới ( trong Tứ Thanh Tịnh giới của Luật Tỳ-kheo ). 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH -_ 379 


Là thiện bạn lữ sẵn dành cận thân. 
Pháp ấy hộ trì nhân như vậy. 
— Các Hiển-giả ! Vị ấy cũng là 
Thiện ngôn, đầy đủ nhu hòa 
Khiêm nhường, nhẫn nại, tránh xa tị hiềm 
Nhận chỉ trích một niềm cung kính. 
— Khi nhận định trách nhiệm định ninh 
Cần phải thực hiện nhiệt tình 
Các đồng Phạm hạnh của mình hạ cao. 
Thường khéo léo và nào biếng nhác 
Cùng suy tư một cách đủ đầy 
Về các phương tiện ở đây 
Vừa đủ tổ chức, vừa ngay đủ làm. 
Hộ trì nhân bao hàm như vậy. 
— Các Hiền-giả ! Vị ấy tư lương 
Ưa thích đối với Pháp thường 


Ái luyến nói Pháp cũng dường thương thân. 


Rất hoan hỷ về phần Thăng Pháp 
Cùng Thắng Luật, dung nạp chánh chân 
Chính là Pháp hộ trì nhân. 

— Lại nữa, vị ấy tự bằng lòng thâu 
Những vật dụng từ đâu nhận được 
Như y phục, bệnh dược, thức ăn 

Chỗ ở, sàng tọa vân...vân... 
Như vậy là hộ trì nhân pháp này. 
— Tỷ Kheo đây sống luôn tinh tấn 
Siêng đoạn tận ác pháp khởi lên 
Thành tựu các thiện pháp bền 
Cương quyết, tinh tắn, dựa trên kiên trì 
Không phế bỏ những gì Thiện pháp. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 380 


Hộ trì nhân là pháp như vây. 
— Vị ấy chánh niệm đủ đầy 
Đủ tối-thượng-niệm thắng ngay an hòa 
Luôn tỉnh giác, nhớ và ghi nhớ 
Điều đã nói, nhắc nhở đã làm. 
Hộ trì nhân pháp bao hàm. 
— Lại nữa, vị ấy uyên thâm sẵn dành 
Có huệ trí, đủ sanh-diệt-trí 
Hướng sự lý quyết trạch Thánh nhân 
Diệt trừ đau khổ chánh chân 
Như vậy là hộ trì nhân pháp này. 
* Mười Biến Xứ như vầy chỉ tiết : 
— Vị nào biết địa-biễn-xứ toàn 
Phía trên, phía dưới, bề ngang 
Bắt nhị, vô lượng mọi đàng hiểu mau. 
— Hay vị ấy biết vào thủy-biến. 
— Biết hỏa-biến ; phong-biến-xứ đây, 
— Biết được thanh-biến-xứ này, 
— Hoàng-biến ; xích-biễn cũng rày biết thông 
— Biết bạch-biến ; hư-không-biễn đó 
— Và biết rõ thức-biến-xứ toàn. 
Tất cả xứ : trên, dưới, ngang 
Bắt nhị, vô lượng mọi đàng hiểu mau. 
Các Hiển-giả ! Bàn vào rốt ráo 
*- Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo sai lầm : 
Sát sinh, trộm đạo, tà dâm 
Lưỡng thiệt, ác khâu và phần dối gian 
Cùng ÿ ngữ, tham, sân, tà kiến. 
* Có Mười Thiện Nghiệp Đạo an lành : 
Không trộm đạo ; không sát sanh ; 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 381 


Không tà dâm ; nói lời lành không saI ; 
Không hai lưỡi ; không hay nói ác ; 
Không thêu dệt này khác điều gì ; 

Không tham ; không sân ; không sI ; 


Mười Thiện-nghiệp-đạo hành trì chánh chân. 


* Mười Thánh Cư phải cần biết rõ : 
Các Hiển-giả ! Lại có Tỷ Kheo 
Tinh tấn đề thực hiện theo : 
— Năm chỉ trừ dứt, thảy đều hành ngay. 
— Sáu chi phải đủ đây, thuận tiện. 
— Một hộ trì .— Thực hiện bốn y. 
— Các giáo-điều loại bỏ đi. 
— Mong cầu đoạn tận tức thì cho xong. 
— Tâm tư không để cho trệ phược. 
— Làm thân thể thường được khinh an. 
— Tâm thiện giải thoát sẵn sàng. 
— Tuệ thiện giải thoát, hoàn toàn thanh cao. 
a) Các Hiền-giả ! Thế nào nghĩa ý 
Năm chỉ cần cô nghĩ đoạn trừ ? 
— Hôn trầm thụy miên đoạn trừ, 
— Tham dục ; trạo hỗi ; sân trừ dứt ngay, 
— Đoạn trừ nghi, như vầy tuân thủ. 
b) Thế nào là đầy đủ sáu chỉ 2 
Tỷ Kheo gìn giữ oaI nghi : 
— Mắt khi thấy sắc chắng chi động lòng 
Không thích ý cũng không phật ý 
An trú kỹ vào xả tức thì 
Chánh niệm, tỉnh giác tự tri. 
— Cũng như thế, với những gì trần, căn : 
Tai nghe tiếng ; lưỡi cần nếm vị 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 382 


Mũi ngửi hương ; thân cảm xúc liền ; 
Ý nhận thức pháp chung riêng. 
Vị ấy đều giữ an nhiên cõi lòng 
Không thích ý cũng không phật ý 
An trú kỹ vào xả tức thì 
Chánh niệm, tỉnh giác tự tri. 
Như vậy, đây đủ sáu chi kế vào. 
c) Mới hộ trì - thễ nào nghĩa ý 9 
Các Hiển-giả ! Một vị thực hành 
Hộ trì về Niệm tựu thành, 
Tỷ Kheo vị ấy một danh hộ trì. 
d) Thế nào là bốn „ thực hiện 2 
Vị Tỷ Kheo tỉnh tiến suy tư : 
Thọ dụng một pháp an như 
Nhân thọ một pháp ; đoạn trừ pháp đơn 
Thứ tư còn Tránh xa một pháp. 
e) Thế nào là /oại các giáo điễu 3 
Tất cả thông thường giáo điều 
Sa-môn các vị phần nhiều chủ trương 
VỊ Tỷ Kheo kiên cường loại bỏ 
Không chấp nhận, chắng có nương chiều, 
Tần xuất, phóng xả giáo điều. 
ø) Này các Hiển-giả ! Mong nhiều hại thay ! 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay trừ diệt 
Các mong cầu về hiện hữu đây 
Làm cho an tịnh đêm ngày 
Mong cầu về phạm hạnh nay đoạn trừ. 
h) Thế nào là /đm #z sau trước 
Không trệ phược với các hại tầm 
Đoạn trừ các dục vọng tâm 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 383 


Tâm tư sân hận chú tâm đoạn trừ 
Đoạn trừ các tâm tư não hại. 
Tỷ Kheo ấy không trệ phược tâm. 
¡) Thế nào Tỷ Kheo tịnh lành 
Hành trì có được hân hành khinh an ? 
Vị Tỷ Kheo sẵn sàng trừ diệt 
Diệt lạc & khổ, trừ diệt hỷ & ưu, 
Chứng, trú vào Thiền thứ tư 
Xả niệm thanh tịnh, đoạn trừ khổ, vui. 
k) Thế nào vui /hiện tâm giải thoát ? 
Tỷ Kheo tâm giải thoát khỏi tham 
Tâm giải thoát khỏi sân tàm 
Tâm giải thoát khỏi si, làm tịnh thanh. 
m) Các Hiên -giả ! Hiểu rành sự kiện 
Là Tuệ thiện giải thoát thễ nào 3 
Tỷ Kheo tự biết thanh cao : 
“Như cây bị chặt, bị đào rễ đi 
Nay tham, sĩ, sân tâm ta đó 
Đã đoạn trừ, đào bỏ rễ ngay 
Không thể sinh khởi tương lai, 
Tuệ thiện giải thoát vị đây tựu thành. 
*. Pháp Vô Học mười nhành chí thiện : 
— Vô học chánh tri kiến ở đây, 
— Vô học chánh tư duy này, 

— Vô học chánh ngữ thắng ngay mọi bẻ, 
— Rồi vô học thuộc vê chánh nghiệp, 
— Vô học tiếp chánh mạng như vây, 

— Vô học chánh tinh tấn đây, 

— Vô học chánh niệm thăng ngay, an hòa, 

— Đến chánh định thiền-na vô học, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 33: PHÚNG TỤNG_ * MLH - 384 


— Cùng vô học chánh trí đủ đây, 
—_ Vô học chánh giải thoát này. 
Mười Pháp Vô Học Như Lai dạy rành 
Vị đã biết ngọn ngành, đã thấy 
Khéo giảng Pháp tự tại, từ hòa 
Hiệu năng hướng dẫn sâu xa 
Hướng đến an tịnh, Phật Đà giảng sâu, 
Mọi người cần cùng nhau tụng đọc 
Không tranh luận, bực dọc sân s1, 
Đề Phạm hạnh được duy trì 
Lâu dài thanh tịnh, uy nghi mọi thì. 
Vì hạnh phúc và vì an lạc 
Vì thương tưởng đến các chúng sinh 
Chư Thiên, loài Người, hữu tình 
Đó là Chánh Pháp siêu minh vô bờ ” 
4. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngồi dậy 
Sau khi nghỉ, cảm thấy an hòa 
Bảo ngài Sa-RI-Pút-Ta 
Đệ nhất Trí Tuệ, thiền gia cao đồ : 
— * Xá-Lợi-Phất ! Hướng vô căn bản 
Ngươi đã khéo thuyết giảng chánh chân 
Khéo tụng những kinh rất cần 
Cho chúng Phích-Khú muôn phần ân triêm ”. 
Chúng Tý-Kheo một niềm hoan hỷ 
Được nghe bậc Đại Trí thuyết ra 
Với sự chấp thuận Phật-Đà, 
Một lòng tín thọ gắm hoa lời Ngài ./- 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3L) 


ki *k 


( Chấm dứt Kinh 33 : PHÚNG TỤNG - Sangifi-suffa ) 


1. 


34. Kinh 
THẠP THƯỢN G 
(Dasutfara-sutta ) 


Như vậy, tôi nghe : 


Một thời nọ Thế Tôn Ứng Cúng 
Du hành cùng Đại Chúng tịnh, hòa 
Khoảng năm trăm vị Tăng Già 
Đến an trú tại Chăm-Pa (¡) thành này 
Gáp-Ga-Ra (2), hồ đây đẹp lạ 
Cũng có tên Cià-Giá Liên trì. 
Gội nhuân ân đức từ bi 
Cỏ cây tốt đẹp đương thì trổ hoa. 
Ngài Sa-RI-Pút-Ta (3) Tôn-giả 
Đã tập họp tất cả Chúng Tăng 
Thay Phật thuyết giảng chánh chân 
Những pháp tối thượng muôn phần an như. 
Ngài lên tiếng : “ Này chư Hiền-giả ! ” 
Chư Tỷ Kheo đáp trả lời ngài. 
— “ Này chư Hiên-giả ! Hôm nay 
Ta nói Thập Thượng Pháp này mình quang 
Là pháp đưa đến Niết-bàn 
Diệt trừ đau khổ đeo mang sớm chiếu 
Giải thoát triển phược mọi điễu. 
2.. Các vị ! Một Pháp có nhiều thiết thân 
(1) : Champa, âm là Chiêm Bà. (2) :Ơaggara - Già-gia Liên trì. 
(3) :Tôn Giả. Saripuita — tức là Xá-Lợi-Phát hay Xá-Lợi Tử ; là 
vị Đại Đệ Tử của Đức Phát - Trí Tuệ Đệ Nhát. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 386 


— Nhiều tác dụng ; Pháp cần tu tập ; 
— Một pháp cần phải gấp biến tri ; 
— Một pháp cần đoạn trừ đi ; 
— Pháp chịu tai hại, đồng thì lầm sai ; 
— Một pháp đưa đến ngay thù thắng : 
— Pháp thượng đẳng khó thể nhập đây ; 
— Một pháp cần sanh khởi ngay ; 
— Một pháp cần được đủ đây thắng tri ; 
— Một pháp cần có thì tác chứng. 
a) Một pháp nào tác dụng có nhiễu ? 
Là bất phóng dật sớm chiều 
Đối với thiện pháp mọi điều chánh chân 
b)_Mội pháp nào phải cần tu tập ? 
Câu hữu gấp khả ý Niệm thân. 
c) Thế nào là một pháp cần 
Phải biến trí ? Pháp ây dần hiểu ra : 
Xúc hữu lậu cùng là hữu thủ. 
d) Một pháp nào cần chủ động trừ ? 
Ngã mạn - cần phải đoạn trừ, 
Đó là tánh xấu do từ bản thân. 
e) Một pháp nào chịu phần tái hại ? 
Là bất chánh tác ý nhằm vào. 
0_ Một pháp thù thắng là sao ? 
Chân chánh tác ý thanh cao bội phần. 
g) Một pháp nào khó phần thể nhập ? 
Là Vô gián tâm định sâu xa. 
h) Một pháp cân sanh khởi là 
Bất động trí ấy trải qua mọi thì. 
) Một pháp cần thắng tri, biết tới : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 387 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 388 
Ác ngôn, ác hữu - khiến bao khổ sầu. 
Ð Hai pháp nào hướng vào thù thắng ? 
Hiểu chắc chắn : Thiện hữu, thiện ngôn. 
g) Thế nào hai pháp vẫn còn 
Rất khó thể nhập, dập dồn âu lo ? 
Nhân và duyên — làm cho ác nhiễm 


Hữu tình an trú bởi uống ăn. 
k) Thể nào một pháp cho rằng 
Cần được tác chứng, phải hằng lưu tâm ? 
Đó là bất động tâm giải thoát, 
Đem lợi lạc và cả an lành. 


hư vậ ời Pháp đành rành TANEIEEI : 
vl Tỷ 7c Loài hữu tình ; vốn hiếm hiểu rành. 
ân lượt như thê, thực hành sâu xa _ B0 Á  ộ lên ai 
Là AI ĐC . Nhân, duyên cũng làm tịnh thanh 
à thực, chân, cùng là như thị lo xà ; Vi n HN : Ậ 
Khô bà T2 Km ng. Hữu tình các loại tâm lành chánh chân. 
ông phải không như thị điêu này, t1 5820 Đ 00 P2 h khới 9 
Đã được Thiện Thệ Như Lai ấn tá S5 1006 10M003010100/000106 66: 
Giác ngộ, tuyên thuyết pháp ngài chứng trí. lận trí với VÕ sanh trƒ.TI, 
Hi nh TU V2 TP j) Hai pháp nào cần thăng trí ? 
3... Pháp hành trì, nói vệ Hai Pháp _ Hữu-vi-giới với vô-vi-giới phần. 
Được Thê lôn thuyêt pháp đủ đây k) Hai pháp nào phải cân tác chứng 
— Pháp nhiêu tác dụng, có hai ; Pháp bền vững : Giải thoát và minh. 
— Hai pháp tu tập ;— Có hai pháp cân Vậy, Hai Mươi Pháp đành rành 
Phải biến tri; — Hai cần trừ diệt ; À £ : Ậ 
"...... Lần lượt như thê, thực hành sâu xa 
— Hai pháp biết tai hại vô lường ; Ấ VY II 
_ \ Là thực, chân, cùng là như thị 
— Hai pháp thù thăng, an tường ; Không phải khô hư thị điều nà 
› ` b : TIA ø phải không như thị điều này, 
— Pháp thường sanh khởi cho thường, có hai ; z SÁ à — 
Xu Ệ 2 c0 SẺ 0 SX  Ệ n\ Đã được Thiện Thệ Như Lai 
= 01D 0006 thịt 0: HIDKH VƯNG Giác ngộ, thuyết giảng đủ đây, cao siêu 
— Hai pháp cân tác chứng mọi điêu. tê : ¿ : 
a) Hai pháp tác dụng có nhiễu : Hà vo) r n c tú (1 et0i : tớ ; hân : 
Niệm và tỉnh giác — đạt điêu thanh cao. TU II YE GÊC , He hiệp hộ 
b) Hai pháp nào phải cần tu tập ? : Nghe t0 pháp : Tản ĐẠN a 
Chỉ và quán - đề cập hành trì. Pháp và Hy PHÁP PHẾ phân CHÍNH chân. 
c) Hai pháp nào cần biên trí ?- b) Ba pháp nao phải CHỊ TÚ TỢN Ỹ 
Là danh và sắc — liễu tri từng phân. Là Ba Định, hành thật đủ đây : 
d) Hai pháp nào phải cần diệt mãi ? " Hữu-tâm-hữu-tứ-định đây, 
— Vô-tâm-hữu-tứ-định này chú tâm, 


Vô minh và hữu ái thuộc vào. 


e) Chịu phần tai hại pháp nào ? — Cùng vô-tâm và vô-tứ-định. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 389 


c) Cẩn biến tri ở chính pháp này : 
Ba thọ : Lạc & khổ-thọ đây ; 
Bất-lạc-bất-khổ-thọ này an như. 
d) Ba pháp nào đoạn trừ là phải ? 
Là dục-ái ; hữu-ái — các phần 
Cùng phi-hữu-ái, diệt phăng. 

e) Thế nào ba pháp chịu phần nguy tai ? 
Bất thiện căn ở đây ba thứ 
Theo thứ tự : Tham-bắt-thiện-căn ; 

Sân và Si-bất-thiện-căn. 

D_ Đưa đến thù thắng ba phần ra sao 3 
Ba thiện căn dựa vào ngôn ngữ 
Theo thứ tự : Vô-tham-thiện-căn ; 

Vô sân & vô-si-thiện-căn. 

g) Pháp khó thể nhập ba phần kê ra 

Chính đó là Ba xuất yếu giới : 
— Xuất-ly khỏi dục-vọng tế, thô 
Tức là ly dục bày phô ; 
— Xuất-ly-sắc-pháp, tức vô sắc này ; 
— Phàm pháp gì hữu vi, hiện hữu 
Do duyên khởi ; thành tựu xuất ly 
Ra khỏi pháp ấy tức thì 
Tức là diệt. Thể nhập thì khó thay ! 
h) Ba pháp này phải cần sanh khởi : 
Là Ba Trí : Trí đối tương lai ; 
Trí đối với quá khứ dày ; 
Trí đối hiện tại — như vây có ba. 
j) Thế nào là Thắng Tri ba pháp 9 
Thì câu đáp : chính Ba giới, là : 
Dục-giới ; Sắc-giới trải qua 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 390 


Cùng Vô-sắc-giới — hằng hà vào ra. 
k) Thể nào là pháp cần tác chứng 9 
Ba trí minh, hiểu đúng, liễu tri : 
— Đó là Túc-mạng-trí-minh ; 
— Hữu-tình-sinh-diệt-trí-minh ; tường trình 
— Chư lậu-tận-trí-minh ; phải đạt. 
Là ba pháp cần tác chứng rành. 
Vậy, Ba Mươi Pháp đành rành 
Lần lượt như thế, thực hành sâu xa 
Là thực, chân, cùng là như thị 
Không phải không như thị điều này, 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyết giảng đủ đầy, cao siêu. 


5. a) Bồn Pháp nào có nhiễu tác dụng ? 
Bốn bánh xe, hiểu đúng như vầy 
Cũng như chiếc xe ở đây 
Đã có bốn bánh đủ đây cân phân : 
— Trú cường-quốc ;— Thắng-nhân thân-cận ; 
— Rồi : chánh-nguyện tinh tấn tự-thân ; 
— Quá-khứ-tạo-phước tích dân. 
b) Bồn pháp tu tập phải cần là sao ? 
Bốn Niệm Xứ — thanh cao lời Phật 
Hành thiền định, tâm thật an tường 
Đưa đến thanh tịnh vô lường 
Đưa chúng sinh vượt sầu thương ngập tràn 
Diệt khổ ưu, khóc than, uất ức 
Diệt khổ thân, trừ dứt khổ tâm 
Chứng ngộ Niết Bàn cao thâm 
Bốn Niệm Xứ ấy, phải cần hiểu ngay : 
VỊ Tỷ Kheo ở đây tu tập 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 391 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 392 


*- Phải như thật “Quán Thân trên thân”, 
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cân 
Tham ưu chê ngự, muôn phân tịnh yên. Ly-vô-minh-ách — đêu tu tập. 


* Rồi đến “Quán Thọ trên các thọ”, ø) Bồn pháp khó thể nhập thễ này : 
Luôn tỉnh giác và có tỉnh cần Bồn định : Xả-phần-định đây 
Chế ngự tham ưu tự thân. Chỉ & thắng-phẳn-định trình bày rõ ra, 
* “Quán Tâm trên chính tâm', cần nhiệt tâm Rồi quyết-trạch cũng là phần-định. 
Luôn tỉnh giác và thâm chánh niệm h) Cần sanh khởi là chính bốn phần : 
Đê chê ngự, dứt điêm ưu tham. Pháp-trí ; loại-trí ; tha-tâm ; 
* Quán Pháp trên các pháp trần Cùng thế-tục-trí, chăng lầm vào đâu. 
Chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần, nhiệt tâm 
Đề chế ngự ưu tham các thứ, 
Đó là Bốn Niệm Xứ chánh chân. 
Cần phải tu tập tinh cần 
Bốn pháp như thế là nhân xuất trần. 


_ Ly-dục & ly-hữu-ách nhanh 
Rôi Iy-kiên-ách, tâm lành càng sinh, 


) Bốn pháp nào thắng tri cần thiết ? 
Bồn thánh đề phân biệt rõ liền : 
Là Khổ-thánh-đế đầu tiên 
Khổ Tập-thánh-đề đi liền theo sau 
Diệt-thánh-đề thanh cao vô kế _ 
c) Thế nào cần biến tri bốn pháp 9 Khổ diệt Đạo-thánh-đề nhiệm mâu. 
Là bốn thực tiếp giáp ngày đêm : 
Đoàn-thực loại cứng hay mềm, 
Xúc-thực & tư-niệm-thực liền kể ra, 
Thức-thực là thứ tư hình thái. 


k) Bồn pháp cần tác chứng nào 9 
Bốn Sa-môn-quả thanh cao vô vàn : 
— Tu-đà-hoàn, Dự Lưu đạo & quả ; 
— Tư-đà-hàm đạo & quả Nhất Lai ; 


d) Bồn pháp nào cần phải đoạn trừ 9 5 A-na hàm, . Bât Lai; 
Due-bóc-Ir: bữu-bềc-lừu : —_A-la-hán quả, chứng rày Vô Sanh. 
Vô-minh và kiến-bộc-lưu — bốn phần. Thật trọn lành bôn Sa-môn-quả 
: HA aa, Cân tác chứng tât cả tịnh thanh. 
e) Bồn pháp nào chịu phán tại hại ? Vây Bến Mươi Pháp đành rành 
Bồn ách phải biết rõ từng điều : Nó : c9 KG: 
Dưc in šWEEiebi Hải nhiều Lân lượt như thê, thực hành sâu xa 
:Á bị E ANTRSVNN Bí T Xác Là thực, chân cùng là như thị 
Kiên-ách ; vô-minh-ách đêu nguy tai. 


Không phải không như thị điều này 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyêt giảng đủ đây, cao siêu. 


Ð Bốn pháp nào hướng ngay thù thắng ? 
Bồn ly ách tình tân thực hành : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 393 


6. a) Năm Pháp nào có nhiễu tác dụng 3 
Năm Cần Chi hiểu đúng tin sâu : 
— Giác ngộ của Phật thanh cao 
Đại A-La-Hán, nhiệm mâu Thế Tôn, 
Đại Sa-môn, bậc Minh Hạnh Túc, 
Chánh Đăng Giác điều phục, thuần từ, 
Thiện Thệ, Điều Ngự Trượng Phu, 


Thế Gian Giải, Thiên Nhân Sư nghiêm hòa, 


Ngài cũng là bậc Vô Thượng Sĩ, 
Tin tưởng bậc Đại trí vô biên. 
— Vị ấy thiểu bệnh, vô phiền 

Điều hòa tiêu hóa, an nhiên tự mình 
Không lạnh, nóng, trung bình giới hạn 
Hợp với sự tinh tấn nhiệt tình. 

— Vị ấy không dối, bất minh 
Lường đảo, nêu rõ tự mình như chân 
Đối với Chân Đạo Sư chứng đạt ; 

Đối với các vị khác cao minh 
Các đồng Phạm hạnh với mình. 
— Vị ấy tinh tắn giữ gìn siêng năng 
Trừ ác pháp và hằng thành tựu 
Các thiện pháp, trường cửu kiên trì 
Cương quyết nỗ lực thực thi 
Với các thiện pháp chăng chỉ e đè. 
— Vị ấy có mọi bề tuệ trí 
Thành tựu trí hướng đến diệt sanh 
Của các pháp đều rõ rành 
Đạt thánh-quyết-trạch đưa nhanh đến phần 
Sự đoạn diệt chánh chân các khổ. 
Năm pháp độ tác dụng rất nhiều. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 394 


b)_ Tế nào là pháp năm điều 
Cần được tu tập sớm chiều nhiệt tâm 2 
Chánh-định-chỉ năm phần được giảng : 
— Hỷ-biến- mãn, — Lạc- biến-mãn này, 
— Tâm & quang-biễn- -mãn như vây 
— Cùng quán-sát-tướng ; cần ngay hành trì. 
c) Phải biến trì, thế nào năm pháp ? 
Năm thủ-uẫn giải đáp điều này : 
Sắc & thọ-thủ-uân hiểu ngay, 
Tưởng & hành & thức-uân trình bày trước sau. 
d) Cần đoạn trừ, thế nào năm pháp 
Năm triền-cái phức tạp, não phiền : 
= Tham-dục- triền-cái đầu tiên ; 
Rồi Sân-triền-cái ; ; — Thụy-miên- “hồn:tăm : 
— Trạo-cử-tâm và Nghi-triền-cái ; 
Là năm pháp cần phải diệt mau. 


e) Chịu tai hại, năm pháp nào ? 
Tâm hoang-vu đó thuộc vào lầm sai. 
Các Hiển-giả ! Ở đây năm thứ : 
— VỊ Tỷ Kheo do dự, nghi nan 
Không quyết đoán, tin đở dang 
Không thỏa mãn đối với hàng Đạo Sư. 
Tý Kheo ấy do từ nghi tới 
Không tin tưởng tuyệt đối Như Lai 
Không hướng nỗ lực hăng say 
Không có tinh tấn, quyết hay kiên trì. 
Tâm hoang vu được ghi thứ nhất. 
— Cũng như vậy, ngoài Phật Bảo ra 
Đối với Pháp, với Tăng-Già 
Đối với Học Pháp sâu xa vô bờ 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 395 


VỊ Tỷ Kheo nghi ngờ, do dự 
Không quyết đoán, không tự tinh cần 
Hăng hái, kiên nhẫn giảm dần 
Tâm hoang vu có ba phần thêm đây. 
— VỊ Tỷ Kheo thường hay tức giận 
Với các bạn Phạm hạnh đồng tu 
Không hoan hỷ, tâm hoang vu 
Không hướng nỗ lực công phu, kiên trì 
Không tỉnh tấn chỉ vì do dự. 
Tâm hoang vu năm thứ nguy nàn. 
_ Thế nào năm pháp sẵn sàng 


Hướng đến thù thắng, nghiêm trang các phần : 


Là Tín-căn ; tắn-căn ; niệm & định ; 
Và tuệ-căn — chân chính thanh cao. 
ø) Tiếp tục là năm pháp nào 
Rất khó thể nhập ? thuộc vào cao siêu. 
Xuất-ly-giới năm điều nhớ kỹ : 
Các Hiển-giả ! Vị Tỷ Kheo đây 
— Tác ý với dục vọng ngay 
Tâm không hướng nhập dục này ở trong 
Không tín lạc, cũng không an trú 
Không chỉ phối bởi dục vọng ñi. 
Tác ý ly dục tức thì 
Và tâm hướng nhập vào ly dục này 
Có tín lạc, nơi đây an trú 
Bị chi phối bởi ly dục ni, 
Nên tâm vị ấy khéo ly 
Khéo tu, khéo khởi những chi phải cần 
Khéo giải thoát, khéo phần ly hệ 
Với dục lạc, cốt để an nhiên 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 396 


Và các lậu hoặc duyên liền 

Tổn hại, nhiệt não ưu phiền khởi lên 
Đều do duyên các điều dục lạc 
Nhưng vị ấy được thoát chúng ngay, 

Dút cảm thọ cảm giác này. 

Như vậy được gọi ở đây chính là 
Giải thoát ra khỏi bao dục vọng. 
Cũng như vậy, do sống tinh cần 
— Tỷ Kheo tác ý với Sân ; 

— Tác ý đối với Hại tâm âm thầm ; 
— Tác ý với Tự thân & với Sắc 
Không hướng nhập với bốn điều này 
Không tín lạc, trú an đây 

Không bị chi phối bởi đầy hận sân 
Bởi hại tâm & tự thân, bởi sắc. 

Vị ấy thật tác ý vô-sân 
Tác ý với ly-hại-tầm 

Tác ý vô-sắc và thân-diệt này 
Có tín lạc ở đây, an trú 
Bị chi phối bởi các nguyên nhân 

Khi tâm hướng nhập vô-sân 

Vô-sắc cùng ly-hại-tâm nơi này 
Hướng nhập thân-diệt đây tức khắc, 
Tâm Tỷ Kheo ấy thật khéo ly 

Khéo tu, khéo khởi đồng thì 

Lại khéo giải thoát, khéo ly hệ vào 
Sân & hại-tâm và vào thân-diệt 
Ly-hệ-sắc, cần thiết làm ngay. 

Các lậu hoặc, tồn hại này 
Và các nhiệt não đêm ngày khởi lên 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 397 


Do từ duyên các phần : sân hận ; 
Sắc ; hại tâm kia, lẫn tự thân 
Vị ấy đôi với các phần 
Được giải thoát khỏi, không cần lo toan. 
Cảm giác ấy không còn cảm thọ 
Được gọi đó Giải thoát các phần 
Sân ; hại tâm ; sắc ; tự thân. 
Rất khó thể nhập là năm pháp này. 
h) Năm pháp đây phải cần sanh khởi : 
Chánh-định-trí nói tới đủ đây : 
— “Đây là định ! Đưa đến ngay 
Hiện lạc, lạc quả tương lai như vậy). 
Chính tự mình điều này khởi trí. 
— Hoặc khởi trí : “Xuất-thế-định này 
Thuộc vào bậc thánh". Lành thay ! 
— “Định do hiền-thiện-nhân đây thực hành". 
— “Định này thanh lương và thù thắng 
Hướng an tịnh, chắc chắn nhất tâm 
Không cần nhắc bảo nhiều lần 


Không bị thất bại, ngoại nhân chống kình'. 


— “Tôi chánh niệm, tự mình nhập định 
Và xuất định với chánh niệm này'. 
Tự mình khởi trí như vầy. 
e) Năm pháp cần phải đủ đây thắng tri : 
Giải-thoát-xứ quang huy chân thật : 
— VỊ Tỷ Kheo nghe bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ 
Thuyết pháp đúng với chân như Pháp mẫu 
Với pháp ây,, hiểu sâu nghĩa lý 
Cả văn cú hiểu kỹ và nhanh 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 398 


Nhờ hiểu văn, nghĩa rõ, rành 
Liền sinh khoan khoái, hỷ sanh dễ dàng. 
Nhờ hỷ tâm, khinh an liền có 
Nhờ khinh an, lạc thọ sinh ngay. 
Chính nhờ vào lạc thọ này 
Tâm được định tỉnh, như vầy trải qua 
Giải-thoát-xứ này là thứ nhất. 
— Vị Tỷ Kheo chân thật bất hư 
Không nghe được bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ thuyết ra 
Pháp vi diệu sâu xa như vậy, 
Nhưng vị ây theo sự học qua 
Theo điều nghe, thấy gân xa 
Thuyết pháp rộng rãi khắp ra nhiều người. 
— Hay vị ấy là người chân thật 
Không được nghe từ bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ 
Thuyết pháp đúng với chân-như Pháp mầu 
Cũng không theo điều nào đã học 
Hay đã nghe, chọn lọc thuyết ra, 
VỊị â ây theo điều học qua 
Theo điều nghe, tụng đọc ra Pháp này. 
— Hoặc vị đây không theo cách ấy 
Theo điều học, nghe thấy Pháp Từ 
Dùng tâm tâm câu, suy tư 
Quán sát Pháp ấy để “như pháp' hành. 
— Không thực hành như trên bốn cách 
Vị Tỷ Kheo dùng cách nhắm vào 
Năm giữ một định tướng nào 
Và khéo tác ý, khéo mau thọ trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 399 


Khéo thể nhập do vì trí tuệ, 
Vị Tỷ Kheo nhờ thế hiểu rành 
Nên đối với pháp thiện lành 
Hiểu được nghĩa lý, cú văn rõ ràng 
Nhờ hiểu vậy nên càng khoan khoái 
Nhờ khoan khoái nên hỷ tâm sinh 
Nhờ hỷ, thân khinh an sinh 
Nhờ khinh an, lạc thọ sinh dễ dàng 
Nhờ lạc thọ, tâm càng định tỉnh. 
Là năm pháp chân chính thắng tri. 
k) Pháp cần tác chứng là gì ? 
Là năm Pháp-uẩn tức thì kể ra : 
Giới & định & tuệ-uân và giải-thoát 
Cùng giải-thoát-tri-kiến-uân lành. 
Vậy, Năm Mươi Pháp đành rành 
Lần lượt như thế, thực hành sâu xa 
Là thực, chân, cùng là như thị 
Không phải không như thị điều này, 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyết giảng đủ đầy, cao siêu. 
7. a) Sáu Pháp nào có nhiễu tác dụng ? 
Các hành giả hiểu đúng pháp lành : 
Sáu Pháp hòa-kính tịnh thanh 
Này các Hiền-giả ! Thường hành trì theo 
VỊ Tỷ Kheo ở đây thành tựu : 

— Từ thân nghiệp hiện hữu thực hành 
Trước mặt, sau lưng đều lành 
Với đồng Phạm hạnh tịnh thanh các vì 

Là một pháp thực thi hòa kính 
Tạo từ ái, cung kính, thuận lành 


Trường Bộ - (Tâp 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 400 


Đưa đến đoàn kết thuần thành 
Tâm đồng ý hợp, không tranh luận gì. 
— Các Hiền-giả ! Rồi thì khẩu nghiệp 
— Cùng ý nghiệp — trước mắt, sau lưng 
Với đồng Phạm hạnh sống chung 
Thành tựu Hòa kính Pháp cùng trải qua 
Tạo từ ái, tạo ra cung kính 
Khiến đoàn kết, thanh tịnh vô tranh, 
Tâm đồng ý hợp, an lành. 

— Đối với đỗ vật tịnh thanh cúng dường 
Đúng pháp, do tứ phương tín thí 
Hoặc vật thí khất thực hằng ngày 

Đều đem chia đồng đều ngay 
Giữa các Phích-Khú đủ đây giới nghiêm 
Sống cùng nhau một niềm hòa kính. 


— Lại Tỷ Kheo thanh tịnh thọ trì 
Giới Luật không bị hoại đi 
Không để phạm giới, kiên trì khâm tuân 
Không tỳ vết, không phân uế tạp 
Mong giải thoát, người trí tán dương 
Hướng đến Thiền định thường thường 
Cùng nhau giữ giới, chủ trương hợp hòa, 
Cũng giống như nước hòa với sữa. 
— Các Hiền- -giả ! Lại nữa, vị này 
Sống đời sống chung thắng ngay 
Hướng dẫn bởi chánh-kiến đây thanh cao 
Diệt khô đau, tựu thành chánh kiến 
Đồng Phạm hạnh thực hiện sống chung 
Cùng luận giải Pháp viên dung 
Sau lưng, trước mặt cũng cùng tương thân. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 401 


b)_Sáu pháp nào phải cần tu tập ? 
Tùy-niệm-xứ phân lập sáu phân : 
Phật & Pháp-tùy-niệm chánh chân 
Tăng & Giới-tùy-niệm tỉnh cần, tịnh yên 
Thí-tùy-niệm và Thiên-tùy-niệm 
Sáu tùy-niệm-xứ ấy hành trì. 
c) Sáu pháp nào cần biến trì 3 
Này các Hiền-giả ! Hãy suy nghĩ răng : 
Sáu nội-xứ thiết thân thứ tự : 
Là nhãn-xứ ; nhĩ-xứ hai phần 
Tỷ-xứ ; thiệt-xứ ; xứ thân 
Cùng với ý-xứ — pháp cần biến tri. 
d) Sáu pháp gì phải cần trừ diệt 9 
Sáu ái-thân phân biệt ở đây : 
Sắc & thinh & hương & vị-ái này 
Xúc-ái ; pháp-ái — phải ngay đoạn trừ. 
e) Sáu pháp nào do từ sai trái 
Nên chịu phần tai hại trải qua 2 
Sáu không cung-kính-pháp là : 
— Tỷ Kheo đối với Phật-Đà Đạo Sư 
Không cung kính, chối từ tùy thuận ; 
— Với Pháp, không cung kính thuận hằng ; 
— Không cung kính, tùy thuận Tăng ; 
— Học pháp không kính, thuận hằng cũng không ; 
— Bất phóng dật cũng không cung kính ; 
— Không tùy thuận, cung kính lễ nghi 
Xã giao lạnh nhạt, lờ đi. 
0_ Sáu pháp lợi ích, chăng chi phải bàn 
Đề đạt được muôn vàn /j? thắng : 
Vị Tỷ Kheo tỉnh tấn hành trì 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 402 


Sáu cung-kính-pháp, thuận tùy : 


— Cung kính, tùy thuận với vì Đạo Sư ; 


— Với Pháp & Tăng cũng như Học pháp ; 
Bắt phóng dật — cung kính, thuận tùy 
— Cung kính, tùy thuận lễ nghi 
Xã giao niềm nỡ, hành trì chánh chân. 
g) Khó thể nhập, su phần kê tới : 
Xuất-ly-giới, Phích-Khú nghĩ thầm : 
“ Tôi đã tu tập Từ tâm ; 
Bi tâm tu tập ; Hỷ tâm thực hành ; 
Tu Xả tâm ; tu tâm Vô tướng ; 
“Tôi có mặt” là hướng lập trường 
Hay là quan điểm khác thường 
“Cái này tôi đó tương đương như vầy, 
Tôi từ khước cả hai đã dẫn 
Không được tôi chấp nhận ở đây. 
— Nhưng khi tu Từ tâm này 
Làm cho sung mãn, ở đây làm thành 
Cỗ xe vững, làm thành căn cứ 
Để an trú, khéo léo tinh cần 
Tuy vậy vẫn có Sân tâm 
Thường xuyên ngự trị trong tâm tôi hoài. 
— Còn tu hoài Bi tâm nỗ lực 
Thì Hại tâm cứ chực tuôn tràn. 
— Tu tập Hỷ tâm tinh cần 
Bất lạc tâm vẫn nhiều lần phát huy. 
— Tu Xả tâm kiên trì cỗ sức 
Nhưng tâm tôi hừng hực Tham tâm. 
— Tu Giải thoát Vô tướng tâm 
Nhưng Thức tôi vẫn âm thầm chạy theo 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 403 


Với các tướng, bám đeo theo đó. 
— Còn quan điểm “Tôi có mặt” đây 
Quan điểm “Tôi là cái này? 

Tôi không chấp nhận cả hai bấy giờ, 
Nhưng mũi tên nghi ngờ, do dự 
Vẫn ám ảnh, an trú trong tôi ” 

Các Hiền-giả ! Nghe vậy thời 

Các vị cần phải nói lời trực ngôn : 

“ Chớ hiểu lầm Thế Tôn như thế ! 
Chớ vu khống Thiện Thệ Phật-Đà ! 

Thế Tôn không hề nói ra 

Những điều như thế ; thật là lầm sai ” 

Sự kiện này vốn không như vậy 


Trường hợp cũng không phải thế này. 


— Nếu tu tập Từ tâm này 
Làm cho sung mãn, ở đây làm thành 
Cỗ xe vững, làm thành căn cứ 
Đề an trú, khéo léo tinh cần 
Thế mà vẫn có tâm Sân 
An trú, ngự trị lớn dần trong ta. 
Sự kiện không xảy ra như vậy 
Từ tâm ấy thừa có khả năng 
Giải thoát sân tâm đăng đăng. 
— Cũng vậy, tu tập về phần Bi tâm 
Cho sung mãn, thậm thâm quảng bác 
Có khả năng giải thoát Hại tầm. 
— Còn như tu tập Hỷ tâm 
Sung mãn, khéo léo tinh cần nhiệt tâm 
Giải thoát bất lạc tâm, nhất định. 
— Tu tập chính giải thoát Xả tâm 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 404 


Nỗ lực, sẽ thoát Tham tâm. 
— Tu giải thoát Vô tướng tâm điều này 
Làm sung mãn, đủ đây vô lượng 
Có khả năng các tướng thoát xa. 
— Còn như quan điểm kể qua 
“Tôi có mặt” với “Tôi là chính đây'. 
Sự kiện này không hề xác đáng 
Nhờ khước từ ngạo mạn ngập tràn 
“Tôi có mặt” đầy kiêu gàn 
Mũi tên do dự, nghi nan tiêu liền. 
h) Sáu pháp nào phải chuyên sinh khởi ? 
Hằng-trú- -pháp do bởi như vầy : 
Này các Hiền-giả ! Ở đây 
Các vị hành giả đêm ngày cần chuyên 
Sáu hằng-trú uyên nguyên chân thật 
— Vị Tỷ Kheo mắt thấy sắc liền 
Không hoan hý, không ưu phiền 
Trú xả, chánh niệm và liền giác an. 
— Lưỡi nễm vị ; tai đang nghe tiếng ; 
— Thân cảm xúc ; mũi hiện ngửi hương ; 
—_ Ý nhận thức pháp thường thường... 
Không có hoan hỷ, không vương ưu phiền 
An trú xả và liền chánh niệm 
Luôn tỉnh giác, vô nhiễm thanh cao. 
)_ Pháp cần thắng tri là sao ? 
Vô-thượng-chi-pháp hiểu mau sáu phần : 
Kiến-vô-thượng và Văn-vô-thượng 
Lợi đắc & Giới-vô-thượng ở đây 
Hành & Ức-niệm-vô-thượng này 
Sáu pháp cần được đủ đây thắng tri. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 405 


k) Sáu pháp gì phải cần tác chứng ? 
Sáu thắng-trí hiểu đúng như vây : 
Này các Hiền-giả ! Ở đây 
Vị Tỷ-kheo chứng đủ đầy cao siêu 
Đạt thần túc với nhiều sai biệt : 
— Các thần thông siêu việt oai thần 
Một thân hiện ra nhiều thân 
Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng 
Hiện, biến hình, đi ngang qua vách 
Xuyên qua núi như cách hư không 
Độn thổ, trồi lên đất giồng 
ĐI được trên nước cũng không chìm nào 
Ngồi kiết già trên cao vòi vọi 
Bay trên không như loại chim bằng 
Với tay chạm mặt trời, trăng 
Có đại oai lực, oai thần uy linh 
Hoặc có thể tự mình bay tới 
Cõi Phạm Thiên vời vợi, phi trần. 
—_ Với tai thanh tịnh, siêu nhân 
Vị ấy có thể nghe gần nghe xa 
Hai loại tiếng : người ta và loại 
Tiếng chư Thiên các cõi nghe rày. 
— Tâm của người khác biết ngay 
Tâm tham cũng biết, không tham biết liền 
Tâm nỗi Sân, biết liền sân hận 
Tâm không sân không hận cũng tường 
Tâm SI hay không S1 thường 
Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm 
Đại hành tâm, biết là như vậy 
Hoặc không phải là đại hành tâm 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 406 


Tâm vô thượng, biết rõ ràng 
Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông 
Tâm thiền định hay không thiền định 
Tâm giải thoát hay dính buộc ràng 
Vị ấy đều biết rõ ràng 
Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu. 
— Vị Tỷ-khưu hướng tâm đến với 
TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời 
Quá khứ với một, hai đời 
Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua 
Một ngàn đời hay là hơn nữa 
Một trăm ngàn đời thuở lâu xa 
Hoại kiếp, thành kiếp trải qua 
Vị ấy nhớ lại như là mới đây. 
Tại nơi ấy, tên này ta có 
Thuộc giai cấp, giòng họ thế này 
Uống, ăn, thọ khổ, lạc rày 
Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao 
Ta tái sinh, nhằm vào làng đó 
Có tên tuổi, giòng họ thế nảo 
Cứ thế, nhớ lại biết bao 
Tiền kiếp, tái kiếp, nghiệp nào vẫn theo. 
— Vị Tỷ-kheo hướng tâm đến với 
THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh 
Xét về sinh tử chúng sinh 
Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền 
Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả 
Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang, 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn, 
Đều do hạnh nghiệp trăng đen họ làm. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 407 


Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý 
Hoặc phi báng các vị Thánh Hiền 
Người này thân hoại, tận duyên 
Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh, 
Các cõi dữ, như sinh địa ngục 
Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai. 
Còn bậc hiền giả, những ai 
Làm những thiện hạnh ý và lời, thân 
Không phi báng Hiền nhân, Thánh hiển 
Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng 
Sau khi thân hoại mạng chung 
Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời 
Do thiên nhãn, biết đời sống chết 
Người hạ liệt hay kẻ giàu sang 
Người đẹp đế, kẻ thô hèn 
Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may 
Do hạnh nghiệp kẻ này hành động 
Có kết quả chăng giống nhau này. 
— Rồi Lậu-tận-trí biết ngay 
Nguyên nhân sự khổ, điều này duyên theo 
Vị Tỷ-Kheo hướng tâm đến với 
LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành 
Lậu-tận-trí, biết ngọn ngành 
Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào 
Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ 
Biết như thật lậu hoặc loại này 
Nguyên nhân lậu hoặc là đây 
Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường 
Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức 
Tâm vị ấy rất mực sáng trong 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 408 


Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong 
Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn. 
Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành 
Việc cần làm đã thực hành 
Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiền bày. 
Tự tri, chứng ở ngay hiện tại 
Đạt đến và mãi mãi trú an 
Vô-lậu Tâm-giải-thoát an 
Và Tuệ-giảI-thoát hoàn toàn lạc an. 
Sáu Mươi Pháp rõ ràng hiểu kỹ 
Là thực, chân, như thị — thanh cao 
Không phải không như thị đâu ! 
Đã được Thiện Thệ cao sâu giảng bày. 


s..a) Bảy pháp này có nhiễu tác dụng : 
Thất thánh tài, hiểu đúng như vầy : 
Tín tài ; giới tài ; tàm tài ; 
Quý tài ; văn & thí & tuệ tài — chánh chân. 
b)_ Bảy pháp nào phải cần tu tập 9 
Bảy giác-chi, chân thật liễu tri : 
— Niệm và trạch-pháp giác-chi ; 
— Tinh-tấn và hỷ-giác-chi đồng thì 
— Cùng khinh-an giác-chi ; định & xả. 
c) Phải biến tri là bảy pháp nào 9 
Bảy thức-trú cần hiểu mau : 

— Hữu tình có loại khác nhau vô cùng 
Thân sai biệt, tưởng cùng sai biệt 
Như loài Người, chỉ tiết khác riêng 

Hay là một số Chư Thiên 
Một số đọa xứ, não phiền chúng sinh. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 409 


Đây Thức trú phát sinh thứ nhất. 
— Loài hữu tình thân rất khác nhau 
Nhưng tưởng đồng loại thuộc vào 
Như Trời Phạm Chúng lần đầu hóa sinh 
( Đạt Sơ thiền tự mình thiền định ) 
Loại Thức trú ấy chính thứ hai. 
— Hữu tình thân đồng loại đây 
Nhưng tưởng sai biệt, như vây cõi riêng 
Như chư Thiên Quang-Âm Thiên vậy, 
Thức trú ấy là loại thứ ba. 
— Hữu tình thân đồng loại, và 
Tưởng cũng đồng loại trải qua đồng thời 
Như chư Thiên cõi Trời Biến Tịnh. 
Thức trú bốn, được tính đến dần. 
— Có những hữu tình tính cần 
Điều phục các tưởng về Sân mọi bề 
Vượt mọi tưởng thuộc về Sắc ấy 
Không tác ý các tướng khác xa 
Không-vô-biên-xứ chứng qua 
Chỉ với niệm : “Hư không là vô biên”. 
Loại thứ năm tính riêng Thức trú. 
— Loại hữu tình tự chủ vượt liền 
Khỏi Không-vô-biên-xứ Thiên 
Rồi chứng vào Thức-vô-biên-xứ này 
Với niệm ngay : “Vô biên là Thức”. 
Thức trú thực thứ sáu tính sang. 
— Có những hữu tình vững vàng 
Thức-vô-biên-xứ hoàn toàn vượt qua 
Vô-sở-hữu-xứ đà chứng thật 
“Không có vật gì cả ` ở đây. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 410 


Thức trú thứ bảy loại này. 
Là bảy Thức trú như vây tỏ phân. 


d) Bảy pháp nào phải cần trừ diệt ? 
Đó chính thiệt là bảy tùy-miên : 
— Tham dục và sân-tùy-miên ; 
— Kiến & nghi và mạn-tùy-miên rõ ràng ; 
— Cùng hữu-tham-tùy-miên lầm lỗi 
— Và tăm tối vô-minh-tùy-miên. 
e) Thế nào bảy pháp não phiền 
Chịu phần tai hại liên miên như vầy ) 
Phi-diệu-pháp ở đây có bảy : 
Tỷ-kheo ấy : bất tín ; vô tàm ; 
Vô quý ; giải đãi ; thiểu văn ; 
Thất niệm ; ác huệ — bảy phần hiểm nguy. 
Ð Bảy pháp gì hướng về fhù thắng. ? 
Bảy diệu-pháp thắng thắn như vầy 
Này các Hiền- -giả Ì Ở đây 
Vị Tỷ-kheo ấy đủ đầy Tin chân ; 
Có tàm ; quý ; đa văn ; có niệm ; 
Có trí-tuệ quý hiếm ; tinh cần. 
Bảy pháp thù thắng chánh chân 
Hành trì rốt ráo, muôn phần thanh cao. 


g) Bảy pháp nào khó phần thể nhập ? 

Thượng-nhân-pháp cân phải liễu tri 
Tỷ-kheo vị ấy hành trì : 

Tri pháp ; tri nghĩa và tri ngã rồi 
Cùng tri lượng ; tri thời ; tri chúng ; 
Và tri nhân — diệu dụng thanh cao. 
h) Cẩn sanh khởi, bảy pháp nào 3 

Là vô-thường-tưởng hướng vào trừ mê. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 411 


Vô-ngã-tưởng ; tưởng về bắt tịnh ; 
Quá-hoạn-tưởng ; tưởng chính đoạn trừ ; 
Ly tham & diệt-tưởng không từ. 
j) Cần thắng tri, bảy pháp như thể này : 
Thù-diệu-sự, vị đây tha thiết 
— Cứ mãi miết học pháp hành trì 
Khát vọng học pháp hành trì 
Từ thì hiện tại đến thì tương lai. 
— Tha thiết ngay và luôn khát vọng 
Về quán pháp, đời sống tương lai. 
— Điều phục dục vọng cũng vây, 
— Tỉnh tấn & an tịnh kéo dài tương lai. 
— Quán sát hoài về phần tự niệm, 
— Với kiến giải, sở kiến hiểu dần. 
Vị ấy tha thiết â ân cần 
Với các điều â Ấy, bao lần khát khao 
Để nhắm vào tương lai đạt được 
Các điều ấy lần lượt trước sau. 
k) Cần tác chứng, bảy pháp nào 9 
Bảy lậu-tận-lực thanh cao đủ đầy 
Các Hiền-giả ! Ở đây Phích-khú 
— Quán đầy đủ chân tánh vô thường 
Của pháp hữu-vi vô lường 


Quán với chánh tuệ sáng dường trăng treo. 


Khi Lậu-tận-Tỷ-kheo chánh quán 
Với chánh tuệ mỹ mãn tức thì 
Thấy chân tánh pháp hữu-vi 
Chính là sức mạnh của vì Tỷ-kheo. 
Vị Lậu-tận-Tý-kheo rõ biết 
Sự tận diệt các lậu hoặc này : 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 412 


“ Các lậu-hoặc của ta đây 
Đã được diệt tận, từ rày tịnh an ” 
— Lại nói sang, Tỷ-kheo-lậu-tận 
Đã tỉnh tắn chánh quán như chân 
Với chánh tuệ, để thấy rằng 
Dục vọng như lửa than hừng bốc cao. 
Chánh quán ấy tạo bao sức mạnh 
Lậu-tận-lực chân chánh thứ hai. 
— VỊ Lậu-tận-Ty-kheo này 
Hướng tâm tỉnh tắn hôm mai chuyên vì 
Hướng xuất ly, lấy đây mục đích 
Tâm vui thích ly dục an như 
Mọi lậu-hoặc-trú đoạn trừ 
“ Lậu-hoặc ta đã từ từ diệt qua ” 
Lậu-tận-lực thứ ba như vậy. 
— Lậu-tận-Tỷ-kheo ấy sẵn sàng 
Tu tập bốn niệm trú an 
Và khéo tu tập hoàn toàn niệm trên. 
— Rồi vị ấy luyện rèn, tu tập 
Khéo tu tập đối với Năm căn 
Lậu-tận-Tỷ-kheo nói rằng : 
“ Lậu-hoặc ta diệt, san bằng mất tăm ”. 
Lậu-tận-lực thứ năm có đủ. 
— Vị Lậu-tận-Phích-khú đồng thì 
Tu tập về bảy giác-chi 
Và khéo tu tập, hành trì giác-ch1. 
Đối với vì Tỷ-kheo-lậu-tận : 
“ Các lậu hoặc ta tận diệt ngay ” 
Lậu-tận-lực thứ sáu đây. 
— Ty-kheo-lậu-tận vị này, tự thân 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 413 


Bát Thánh Đạo tinh cần tu tập 
Khéo tu tập, chân chánh hành theo 
Sức mạnh Lậu-tận Tỷ-kheo 
Nhờ sức mạnh ấy, Tỷ-kheo biết là : 
“Các lậu-hoặc của ta từ trước 
Nay đã được diệt tận, hoàn thành". 
Vậy, Bảy Mươi Pháp đành rành 
Lần lượt như thế, thực hành sâu xa 
Là thực, chân, cùng là như thị 
Không phải không như thị điều này, 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyết giảng đủ đầy, cao siêu. 


- lJ - 


1. a) Tám Pháp nào có nhiêu tác dụng 
Có tám Nhân và cũng tám Duyên 
Đưa đến chứng đắc vẹn tuyển 
Trí tuệ phạm hạnh căn nguyên dần dân. 
Nếu đã chứng : bội tăng, quảng đại 
Phát triển, lại viên mãn — lành thay ! 
Này các Hiền-giả ! Ở đây, 
— AI sông gần bậc cao dày Đạo Sư 
Hoặc thuần từ vị đồng Phạm hạnh 
Sống chân chánh, đáng kính mọi phần 
Nhờ vậy, tàm — quý thịnh tăng 
Ái lạc, cung kính được phần trú an. 
Đó là nhân và duyên thứ nhất. 
— Vị ấy sông gần bậc Đạo Sư 
Hay đồng Phạm hạnh thuần từ 


+ 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 414 


Ái lạc, cung kính an như trú vầy. 
Vị ấy hay đến thăm các vị 
Đạo Sư hoặc Thiện-trí-g1ả này 

Đặt những câu hỏi như vây : 

“ Kính bạch Tôn-giả ! Việc này là sao 2 
Vấn đề này thế nào ý nghĩa ? ” 
Và còn nêu nhiều khía cạnh nào 

Mà mình chưa hiểu là sao, 

Còn bị che khuất, phủ bao mọi thời. 
Bậc Đạo Sư hay người Thiện-trí 
Giải thích kỹ, nêu rõ những gì 

Đã bị che khuất, còn nghi, 

Những gì bị dấu kín thì phơi ra. 
Điều nghỉ ngờ trải qua trước đó 
Như vậy có nhân & duyên thứ hai. 
— Này các Hiền-giả ! Vị này 

Sau khi nghe pháp, khởi đầy hỷ tâm 
Thân an tịnh và tâm an tịnh 
Đó là chính nhân & duyên thứ ba. 
— Giới bổn Pa-Tì-Mốc-Kha (¡) 

Vị ấy tuân giữ thật là nghiêm trang 
Sống chế ngự, bảo toàn giới hạnh 
Đây oai nghi chánh hạnh, thâm trầm 

Thấy nguy hiểm trong lỗi lầm 

Dù là nhỏ nhặt, âm thầm xét ra, 
Các học-pháp thọ và tu tập 
Nhân và duyên ta gặp thứ tư. 

— Vị ấy chân thật bất hư 


(1) : Giới Bồn Patimokkhasamvarasìla : Biệt biệt giải thoát 
thu thúc giới trong Cụ-túc-giới Tỷ-Kheo.. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 415 


Đa văn, ghi nhớ điều từ đã nghe 
Tích lũy điều đã nghe mọi chuyện, 
Với các pháp Sơ-thiện và Trung & 
Hậu-thiện, văn nghĩa viên dung, 
Đề cao Phạm hạnh vô cùng tịnh thanh 
Và viên mãn đạt thành như vậy. 
Những pháp đó vị ấy nghe nhiều 
Gìn giữ, ghi nhớ mọi điều 
Lập đi lập lại, tâm đều suy tư 
Khéo thành đạt như như chánh trí. 
Là nhân & duyên vị trí thứ năm. 
— Lại nữa, Tỷ-kheo âm thầm 
Chuyên cần, tinh tấn, chắng lầm lỗi chị, 
Với thiện-pháp mọi thì thành tựu 
Các ác pháp vĩnh cửu diệt đi 
Hành trì nỗ lực phát huy 
Với các thiện-pháp, kiên trì vững tâm 
Nhân và duyên này nhằm thứ sáu. 
— VỊ Tỷ-kheo an hảo ở đây 
Chánh niệm tối thượng như vầy 
Ghi nhận, phân tích rõ bày bao nhiêu 
Nhớ rõ điều đã làm, đã nói. 
Nhân & duyên loại thứ bảy hiện tiền. 
— Rồi vị Tỷ-kheo ấy liền 
Quán sát sinh diệt liên miên đêm ngày 
Năm thủ-uâẫn : chính đây là sắc ; 
Đây là tập của sắc như vầy 
Đây là diệt của sắc đây. 
Đây là thọ ; tưởng ; hành hay thức này, 
Đều có tập & diệt ngay trong đó 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 416 


Của tưởng ; thọ ; hành ; thức trải qua. 
Nhân & duyên thứ tám kế ra. 
Nếu chưa chứng được như là ước mong 
Sẽ chứng đắc viên thông trí tuệ 
Và bảo vệ phạm hạnh căn nguyên, 
Nếu đã chứng đắc vẹn tuyển 
Đưa đến quảng đại và liền bội tăng 
Cùng phát triển, đến gần viên mãn 
Tám pháp đoạn tác dụng có nhiều. 


b)_ Thể nào tảm pháp cao siêu 
Cần phải tu tập, sớm chiều gắng ghi ? 
Bát Chánh Đạo : Tư duy ; chánh kiến ; 
Chánh ngữ & nghiệp ; chánh mạng tịnh thanh 
Chánh tinh tân ; chánh niệm lành 
Cùng với chánh định, phát sanh nhờ thiền. 
c)_ Thể nào là căn nguyên fám pháp 
Cần biến tri ? Thế-pháp chính là 
Bát phong xuy động , kể ra : 
Đắc ; bất đắc ; danh văn và ác văn ; 
Cùng tán thán ; bất băng phỉ báng 
Lạc và khổ vô hạn, nguôn cơn. 
( Được ; thua ; tiếng xâu ; danh thơm ; 
Khen ; chê ; vui ; khô ) thiệt hơn cõi trần. 
d) 7m pháp nào phải cần trừ diệt ? 
Phải cần biết : Tà kiến ; tư duy ; 
Tà ngữ ; tà nghiệp đồng thì 
Tà mạng ; tà tấn cùng chỉ niệm tà ; 
Và tà định — Tránh xa, đoạn diệt. 
+>k*+k 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 417 





e) Tám pháp nào quả thiệt nguy tai ? 
Này các Hiền-giả ! Ở đây, 
Tám giải-đãi-sự như vầy kế ra 
Các hành giả đều là cần biết : 
— VỊ Tỷ Kheo có việc phải làm 
Nhưng vị này lại nghĩ thầm : 
“Ta nay có việc phải làm rồi đây ! 
Nếu làm việc, thân này mệt mỏi 
Ta hãy nằm để khỏi làm chỉ !°. 
Vị ấy nằm xuống tức thì 
Không có tỉnh tắn, chỉ vì bản thân 
Chưa thành tựu điều cần thành tựu 
Chưa đạt tới hiện hữu điều cần 
Cũng chưa chứng ngộ những phần 
Phải cần chứng ngộ, chánh chân việc này. 
Giải đãi sự như vầy thứ nhất. 
— Các Hiền-giả ! Biếng nhát, lòng vòng 
Tỷ Kheo vị ấy nhủ lòng : 
“Công việc ta đã làm xong hài hòa 
Do làm việc, thân ta mệt mỏi 
Ta hãy nắm để khỏi mệt thêm”. 
Rồi thì vị ấy nằm êm. 
— Hay là vị ấy không thèm đi ngay 
Việc phải đi đường dài thiên lý 
Vị ấy nghĩ : 'Đường ấy phải đi 
Với ta, dằng đặc gian nguy 
Thân ta mỏi mệt nếu đi như vầy 
Vậy ta hãy nằm ngay xuống nghỉ". 
— Hay một vị Phích-Khú đã đi 
Con đường thiên lý phải đi 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 418 


Nghĩ rằng : “Ta mới vừa đi dặm dài 
Thân ta nay rã rời mỏi mệt 
Hãy vắt hết, năm xuống nghỉ thôi !” 
Nghĩ xong, nằm xuống tức thời 
Không có tỉnh tấn, biếng lười kéo theo. 
— Hay trường hợp Tỷ Kheo một vị 
Đi khất thực đô thị & xóm làng 
Không nhận vật thí dễ dàng 
Đồ ăn mềm, cứng sẵn sàng thí ra 
Không đây đủ như là mong muốn. 
“Khất thực vậy, thân luống mệt nhiều 
Không có lợi ích bao nhiêu 
Vậy ta nằm nghỉ, khỏi điều mệt thân". 
— Vị Tỷ Kheo khi cần khất thực 
Tại thị xã, khất thực tại làng 
Đồ ăn mềm, cứng cúng dàng 
Đầy đủ như ý, muôn vàn an tâm. 
Nhưng vị ấy nghĩ thầm : “Quả thực 
Sau khi ta thọ thực đã xong 
Thân ta nặng nề như đồng 
Không làm gì được, chỉ mong nằm rồi !'. 
Rồi vị ấy tức thời nằm xuống. 


— Hay có vị trạng huồng hiện đang 
Có bệnh đau bụng, cảm xoàng 
Nhưng lại tự nghĩ : “Ta đang bệnh rồi ! 
Vậy ta phải tức thời nằm xuống'. 
Rồi vị ấy nằm xuống tức thì. 
— Hoặc có Tỷ Kheo một vì 
Vừa mới khỏi bệnh, nghĩ suy xa gắn : 
“ Mới khỏi bệnh, ta cân năm xuông 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 419 


Thân yếu đuối, chắng muốn làm gì !'. 
Vị ấy nằm xuống tức thì 
Không có tỉnh tắn, chỉ vì bản thân 
Chưa thành tựu điều cần thành tựu 
Chưa đạt tới hiện hữu điều cần 
Cũng chưa chứng ngộ những phần 


Phải cân chứng ngộ, chánh chân việc này. 


0. Tám pháp nào hướng ngay thù thắng ? 
Sự-tinh-tấn tám pháp như vầy : 
Một vị Tỷ-kheo ở đây 
— Có việc cần phải làm ngay chăng chờ 
Vị ấy nghĩ : “Bây giờ có việc 
Ta phải làm mãi miết cho mau 
Nếu ta làm việc dài lâu 
Không dễ suy nghĩ Pháp mầu cao siêu 
Ta phải cô đạt điều chưa đạt 
Phải tinh tấn hoàn tất cho nhanh 
Chứng ngộ điều chưa tựu thành”. 
Là tỉnh-tấn-sự thiện lành đầu tiên. 
— Vị Tỷ Kheo cần chuyên làm việc 
Đã hoàn tất công việc của mình. 
— Hoặc sắp trải qua hành trình 
Trên đường xa tắp tự mình phải đi. 
— Hoặc vị ấy đã đi qua khỏi 
Con đường dài với mọi gian nan, 
Nghĩ răng : “Ta đã trải sang 


Con đường mệt nhọc hoàn toàn vượt qua. 


Khi đi đường thì ta không thê 
Suy tư đên liên hệ Pháp mâu 
Của chư Phật truyên dạy sâu 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 420 


Phải cố tỉnh tấn chú vào thực thi. 
Phải đạt được những gì chưa đạt 
Cần nỗ lực hoàn tất cho nhanh 
Chứng ngộ điều chưa tựu thành”. 
— Hoặc Tỷ Kheo ấy thực hành ở đây 
Theo pháp chế hằng ngày khất thực 
Thị thành hay khất thực xóm làng 
Nhận được vật thực cúng dàng 
Không được đầy đủ, bĩ bàng như mong 
Tự nghĩ : “Trong khi ta khất thực 
Không đầy đủ vật thực để dùng 
Nhưng thân nhẹ nhàng ung dung 
Để ta làm việc vô cùng hiệu năng. 
— Hoặc vị ấy vẫn hằng khất thực 
Thị thành hay khất thực xóm làng 
Nhận được vật thực cúng dàng 
Rất là đầy đủ, bĩ bàng như mong. 
Tự nghĩ : “Trong khi ta khất thực 
Rất đầy đủ vật thực mong chờ, 
Như vậy thân ta được nhờ 
Cơ thể khỏe mạnh và thơ thới nhiều 
Để làm việc, những điều lợi lạc". 
— Các Hiền-giả ! Điều khác đáng bàn : 
VỊ Tỷ Kheo đau bệnh xoàng 
Nhưng nghĩ : 'Cơn bệnh ta đang mắc này 
Tuy là nhẹ nhưng rày có thể 
Trâm trọng hơn và dễ tăng dần, 
Vậy ta phải cố tinh cần. 
— Hoặc Tỷ Kheo nọ có thân yếu gầy 
Sau cơn bệnh, người đầy mệt mỏi 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 421 


Vị ấy nghĩ : “Vừa khỏi bệnh duyên 
Nhưng có thể tái phát liền 
Phải cô tỉnh tấn cần chuyên hành trì 
Phải đạt được điều øì chưa đạt 
Cần nỗ lực hoàn tất cho nhanh 
Chứng ngộ điều chưa tựu thành”. 
Tám tinh-tắn-sự trong lành thanh cao. 
g) Tám pháp nào khó bê thể nhập ? 
Phạm-hạnh-trú tu tập cho nhiều 
Bắt thời bắt tiết tám điều. 
Này các Hiền-giả ! Sớm chiều, nơi nơi 
Phạm-hạnh-trú bắt thời bất tiết 
Các Hiển-giả nên biết chánh chân 
Có bậc Thế Tôn giáng trần 
Đại A-La-Hán vô ngần trí minh 
Chánh Đăng Giác tự mình chứng đạt 
Ngài tuyên thuyết Chánh Pháp tịnh an 
Hướng đến giác ngộ, Niết-bàn 


Thiện Thệ khai thị mình quang tuyệt vời. 


— Nhưng có người vẫn vào địa ngục, 
Phạm hạnh trú này thực nhãn tiền 
Bắt thời bắt tiết đầu tiên. 

— Cũng có những kẻ sinh liền bàng sanh 
(Xương sống ngang chỉ dành loài thú ) 
Phạm hạnh trú được biết ở đây. 

Bắt thời bất tiết thứ hai. 
— Hoặc sinh ngạ quỷ sâu dày tội khiên. 
— Sinh các cõi Chư Thiên viên mãn 
Rất an lạc, thọ mạng dài lâu. 
— Hoặc sinh ở những vùng sâu 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 422 


Biên địa hạ tiện, địa đầu ít dân, 
Giữa các loài độn đần mọi rợ 
Chỗ đáng sợ thiếu hắn tiện nghị, 
Các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni 
Ưu-bà-tắc , Ưu-bà-di các hàng 
Thiện tri thức hoàn toàn văng biệt. 
Năm bất thời bắt tiết đáng thương. 
— Hoặc sinh vào nước đại cường 
Nhưng lại tà kiến mọi đường đảo điên : 
“Đừng cúng dường, không nên bồ thí, 
Không cúng tế. Không quả báo gì 
Từ những thiện ác hành vI. 
Không hề luân chuyên đời này đời sau. 
Không có cha và nào có mẹ ! 
Không hóa sinh theo lẽ sinh tồn, 
Không có Sa-môn, Bàn-môn 
Chứng đạt chân chánh, pháp môn thực hành, 
Tự chứng trị, an lành chứng ngộ 
Thế giới này, thế Ølới VỆ sau 
Và tuyên thuyết pháp nhiệm mầẫu'. 
Bắt thời bất tiết hãy mau hiểu nhiều. 


Các Hiền-giả ! Những điều đã kế 
Cho dù là Thiện Thệ Như Lai 
Thành đạo trong hiện tại này 
Tuyên thuyết Giáp Pháp đủ đầy, cao minh 
Độ hữu tình thực hành tỉnh tấn 
Đạt an tịnh, hướng thắng Niết-bàn, 
Rất nhiều chúng sinh thế gian 
Vẫn bị chìm đắm, trôi lăn biển đời. 
— Có người thời sinh vào cường quốc 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 423 


Rất văn minh và thực giàu sang 
Nhưng bị ác tuệ mọi đảng 
Ngu sĩ, điếc, ngọng, bệnh mang câm, mù 
Không khéo nói trơn tru hết ý, 
Về nghĩa lý không biết chút nào. 
Đó là Phạm hạnh trú vào 
Bắt thời bất tiết phần sau như vây. 
— Cũng có ngay hữu tình duyên phước 
Sinh vào trong những nước phú cường 
Nhưng có trí tuệ, hiền lương 
Không điếc, ngọng ; nghĩa lý thường hiểu xa 
Được khéo nói hay là vụng nói 
Phạm-hạnh-trú đại loại là đây. 
h) Thể nào tám pháp đủ đầy 
Cần được sanh khởi, trình bày ở đây ? 
Đại-nhân-tầm, pháp này tám mục : 
— Dành cho người thiêu dục mà thôi, 
Không dành người đa dục rồi. 
— Cho người tr1 túc mọi thời vô lo, 
Không dành cho người không tri túc. 
— Cho người thích an tịnh độc cư, 
Ngăn người tụ hội giao du. 
— Cho người tinh tấn mặc dù khó khăn 
Không cho người cứ hằng giải đãi. 
— Dành người lại có Niệm hiện tiền 
Không dành người thất niệm chuyên. 
— Cho người có định tâm liền cao thâm, 
Người không có định tâm, không kể. 
— Dành cho người trí tuệ ở đây 
Không dành người ác-tuệ đây. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 424 


— Không thích lý luận người này, dành riêng 
Không dành người chỉ chuyên lý luận. 
j Tám pháp nào phải muốn thắng tri ? 
Tám thắng-xứ, nghĩa là gì 2 
Týỷ-kheo vị ấy mọi thì quán thông 
Tám thắng- xứ thảy đồng hiểu chắc 
— Một vị quán nội sắc ở đây 
Thấy loại ngoại sắc như vầy : 
Hạn lượng, đẹp, xâu. VỊ này suy ra : 
“Nhiếp thắng chúng, nên ta thấy, biết”. 
Là thăng-xứ cá biệt đầu tiên. 
— Quán tưởng nội sắc, thấy liền 
Ngoại sắc đẹp, xấu, tuy nhiên vô lường. 
Nhận thức thường : “Sau khi nhiếp thắng 
Ta thấy, biết”. Là thắng-xứ hai. 
— Một vị quán tưởng ở đây 
Nội tâm vô sắc, thấy ngay như vầy : 
Các ngoại sắc ở đây hạn lượng 
Và đẹp, xấu. Suy tưởng tức thời : 
“Sau khi nhiếp thắng chúng rồi 
Ta biết, ta thấy”. Xứ thời đệ tam. 
— Quán vô sắc nội tâm, nhận thấy 
Các ngoại sắc vô lượng ở đây 
Đẹp, xấu — Nhận thức như vầy : 
“Sau khi nhiếp thắng, thấy ngay, biết liền'. 
Thắng-xứ riêng thứ tư được giảng. 
— Một vị quán vô sắc nội tâm 
Thấy loại ngoại sắc màu xanh 
Sắc màu xanh nữa, sắc xanh tướng & hình 
Ánh sáng xanh lung linh, thật giống 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 425 


Bông gai sống màu xanh, sắc xanh 
Tướng & hình xanh, ánh sáng xanh 
Như Ba-la-nạl lụa xanh, xanh rờn 
Cả hai mặt láng trơn, bóng lưởng 
Sắc màu xanh ; hình & tướng màu xanh 
Vị này nhận thức được rằng : 
“Sau khi nhiếp thắng, ta hằng biết ngay 
Ta cũng thấy”. Xứ này đệ ngũ. 
— Một vị tự quán tưởng như vầy 
Vô sắc ở nội tâm đây 
Thấy các ngoại sắc ở đây màu vàng 
Tướng & hình vàng ; cũng vàng ánh sáng 
Như lụa quý trơn láng hai bề 
Lụa Ba-la-nại thuộc về 
Sắc vàng ; hình & tướng vàng khè như y. 
Nên nhận thức : “Sau khi nhiếp thắng 
Ta thấy, biết”. Sáu thắng xứ tầm. 
— Quán tưởng vô sắc nội tâm 
Thấy các ngoại sắc lại nhăm đỏ tươi 
Sắc màu đỏ ; đỏ tươi hình & tướng 
Ánh sáng đỏ, mường tượng như hoa 
Tên Bân-Thú-Chi-Vá-Ka (7) 
Tất cả đều đỏ ; hay là lụa trơn 
Ba-la-nại láng trơn màu đỏ 
Nhận thức rõ : “Nhiếp thắng chúng rồi 
Ta thấy, ta biết hết thôi !°. 
Thắng-xứ thứ bảy đồng thời quan tâm. 
— Một vị quán nội tâm vô sắc 
Thấy ngoại sắc các loại trắng tinh 


(l1): Bông Bandhujìvaka. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 426 


Tướng & hình đều sắc trắng tỉnh 
Và ánh sáng trăng, cũng hình như đây : 
Ô-Ba-Thi (¡) SaO mai màu trắng, 
Ba-la-nạ1 lụa trắng láng trơn 
Sắc trắng ; hình & tướng trắng trơn 
Ánh sáng cũng trăng. Thiệt hơn biết là : 
“Nhiếp thắng chúng, nên ta thấy, biết °. 
Tám thắng-xứ quả thiệt như vầy. 
k) Thể nào tám pháp ở đây 
Cần được chứng ngộ đủ đầy viên dung 2 
Tám giải-thoát, vô cùng uyên áo 
Vị Tỷ-kheo rốt ráo thực hành 
Tám pháp này được hiểu nhanh : 
— Tự mình có sắc, thấy rành sắc đây 
Giải thoát này chính là thứ nhất. 
— Quán nội sắc là vô sắc ngay 
Và thấy các ngoại sắc này, 
Đó là giải thoát thứ hai như vây. 
— Quán tưởng Sắc ở đây là tịnh 
Chú tâm chính vào suy tưởng này, 
Giải thoát thứ ba là đây. 

— Vượt khỏi các sắc tưởng đây hoàn toàn 
Tưởng hữu đối sẵn sàng trừ diệt 
Không suy tư khác biệt tưởng nào 

“Hư không vô biên” nhắm vào 
Không vô biên Xứ chứng vào an như. 
Là giải thoát thứ tư tuần tự. 
— Hư không vô biên Xứ vượt qua 


(1): Sao mai Osadhi. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 427 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 428 


Mi ấy nhận thức gần xa Tâm được định tỉnh, tự mình an nhiên. 
Với suy tư đên : “Thức là vô biên". Tâm định tỉnh thì liên biêt được 
Chứng, trú Thức vô biên Xứ nọ Và thây được sự vật như chân 


Do biết, nhờ thấy như chân 
Yềm ly sanh, tiếp sanh phần dục ly. 
Do ly dục, tức thì giải thoát, 
Là chín pháp tác dụng có nhiều. 


Thứ năm giải thoát đó như vầy. 
— Vượt Thức vô biên xứ ngay 
“Vật gì chăng có”, điều này nghĩ sâu 
Chứng, trú vào Vô Sở Hữu Xứ 
Là giải thoát thuộc thứ sáu đây. b)_ Có chín pháp nào là điều 
Cần phải tu tập sớm chiều cho nhanh ? 
Chín cẳn-chi tịnh thanh thanh tịnh : 
— Giới thanh tịnh thanh-tịnh-cần-chi , 
—_ Tâm thanh tịnh, tịnh cần chi, 
— Kiến thanh tịnh, tịnh cần chỉ hành trì. 
— Đoạn nghi & Đạo-phi-đạo tri kiến 
— Hành tri kiến & tri kiến ở đây. 
— Tuệ và giải thoát - điều này 
Đều thanh tịnh thanh tịnh này cần chi. 
c) Chín pháp cần biến tri đầy đủ : 
Hữu-tình-trú, chín pháp ra sao ? 
Bắt cứ Tỷ-kheo vị nào 
Phải cần thông suốt, đồi trau quá trình 
— Các Hiển-giả ! Hữu tình có loại 
Thân và tưởng đại loại khác xa 


—_ Vô sở hữu xứ vượt ngay 
Chứng và an trú nơi đây tức thì 
Là Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Là giải thoát thuộc thứ bảy đây. 
—. Phi tưởng phi phi tưởng này 
Hoàn toàn vượt khỏi Xứ đây an hòa 
Diệt Thọ Tưởng chứng và an trú 
Giải thoát đủ thứ tám vuông tròn. 
Các Hiền-giả ! Diệu pháp môn 
Tám Mươi Pháp ấy Thế Tôn dạy rành 
Là thực, chân, ngọn ngành như thị 
Không phải không như thị điều này 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyết giảng đủ đầy, cao siêu. 


2. a) Chín Pháp nào có nhiễu tác dụng ? Như loài Người cõi Ta Bà, 
Chín tư duy, hiệu đúng về Căn : Một số các vị cũng là Chư Thiên, 
Chánh tư duy, hân hoan sanh, Một số các não phiền đọa xứ. 
Do hân hoan, hỷ được sanh thật tình Là hữu tình trú xứ đầu tiên. 
Do hoan hỷ, thân khinh an đạt, — Hữu tình như Phạm Chúng Thiên 
Thân khinh an thì lạc thọ sanh ( Chỉ riêng các vị mới liền tái sinh) 


Do lạc thọ này được sanh Tưởng đồng nhất, thân hình sai biệt, 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 429 


Ta được biết trú xứ thứ hai. 
— Cũng có loài hữu tình này 
Có thân đồng nhất, tưởng sai biệt liền 
Như chư Quang Âm Thiên đơn cử, 
Là hữu tình trú xứ thứ ba. 
— Có loài hữu tình chính là 
Tịnh Cư Thiên chúng, tưởng và thân cư 
Đều đồng nhất. Thứ tư trú xứ. 
— Loài hữu tình vốn tự căn nguyên 
Không có tưởng & thọ nào riêng 
Như các vị Vô Tưởng Thiên an bình, 
Là thứ năm hữu tình trú xứ. 
— Có hữu tình đã tự sẵn sàng 
Vượt khỏi sắc tưởng hoàn toàn 
Diệt trừ sân tưởng dễ dàng ở đây 
Không tác ý về sai biệt tưởng 
Chứng vào hướng Xứ Không Vô Biên 
Nghĩ : “Hư không là vô biên", 
Trú xứ thứ sáu đến liên an nhiên. 
— Vượt Hư không vô biên xứ đó 
Thức Vô Biên Xứ nọ chứng liền 
Nghĩ rằng : “Thức là vô biên", 
Trú xứ thứ bảy vẹn tuyên ở đây. 
— Vượt ra ngoài Thức vô biên xứ 
Chứng Vô Sở Hữu Xứ tức thì 
“Tất cả đều không có gì'. 
Trú xứ thứ tám này thì điểm qua. 
— Đã vượt ra Vô sở hữu xứ 
Chứng vào Xứ thuộc Tưởng ở đây 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng này. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 430 


Trú xứ thứ chín hiểu ngay từng phần. 
d) Chín pháp nào phải cần trừ diệt ? 
Ái-căn-pháp chi tiết TỐ, rành : 
— Do duyên ái, tầm cầu sanh ; 
— Do tầm cầu. đắc lợi sanh đến liền ; 
— Phân biệt sanh do duyên đắc lợi ; 
— Do phân biệt dẫn tới điều chỉ ? 
Tới tham dục được sanh vì ; 
— Do tham dục, thủ-trước thì sanh đi ; 
— Do thủ trước, chấp trì sanh khởi ; 
— Do chấp trì, sanh khởi xan tham ; 
— Hộ trì do bởi xan tham ; 
— Do hộ trì đó, sanh làm nhiêu danh : 
Chấp trượng & kiến ; luận tranh ; tránh tụng ; 
Ly gián ngữ và cũng vọng ngôn ; 
Ác bắt thiện pháp sinh tồn 
Cần trừ chín pháp thật hôn ám này. 
e) Chín pháp nào có đây tai hại 9 
Chín hại-tâm cần phải hiểu rồi : 
— "Người ấy đang làm hại tôi”. 
— “Người ây đã & sẽ hại tôi”, như lời. 
— 'Người ây hại người tôi thiừơng mến". 
— “Đang hoặc sẽ hại đến người thương'. 
— “Người ấy đã làm lợi thường 
Cho người tôi vẫn không thương mến gì'. 
— “Đang hoặc sẽ mong vì làm lợi 
Người tôi ghét, do bởi không thương”. 
Ð_ Chín pháp nào vẫn thường thường 
Hướng đến thù thăng, thanh lương tột vời ? 
Các Hiển-giả ! Mọi nơi mọi lúc 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 431 Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 432 


Có chín sự điều-phục hại-tâm : 
Các hành giả phải chú tâm 
Khi hại tâm hiện, phải thầm nghĩ qua : 
— Cho là ta bị người làm hại 
Hãy nghĩ lại : “Có ích lợi gì 
Mà nghĩ như vậy làm chi !” h) Chín pháp nào phải cần sanh khởi 9 
Hại tâm điêu phục tức thì ở đây. Chín tưởng, với : — “Bắt-tịnh-tưởng' nỉ ; 
Cả ba thời : VỊ lai, quá, hiện — “Tử-tưởng' ; 'tưởng thực-yêm-ly' ; 
Đêu phương tiện dùng cách nghĩ suy : — “Bất-lạc-tưởng thế-gian' thì thanh cao 
“Ta nghĩ như vậy ích gì !'. — *Vô-thường-tưởng', nơi đâu cũng tưởng 
— Rồi đến tư tưởng nghĩ vì người thương — “Khổ-tâm-tưởng trên sự vô thường”; 
Mà cho là họ thường bị hại. — “Vô-ngã-tưởng trên ngã” thường ; 
— Hay trái lại, với kẻ không thương — “Đoạn-trừ ˆ & “vô-tham-tưởng" thường khởi lên. 
Cho là đã làm lợi thường _ ) Chín pháp nên thắng tri đầy đủ ? 
Cả ba thời đoạn đêu tương tự vây, Thứ đệ trú. VỊ Tỷ-kheo này 
Cũng dùng ý trên đây suy nghĩ : — Ly ác bất thiện pháp đây 
'1ch lợi gì mà nghĩ như vậy !” Chứng Thiền Đệ Nhất, có ngay tứ, tầm 
Sẽ điêu phục hại tâm ngay, Do ly dục sanh phần hỷ lạc. 
Hướng đên thù thăng pháp này thanh cao. — Tiếp điều khác, vị ấy định thiền 
g) Chín pháp nào khó bê thể nhập ? Diệt tầm, diệt tứ được yên 
Chín sai-biệt đề cập ở đây : Thì chứng và trú vào Thiên thứ hai. 
— Do duyên giớI-saI-biỆt này Một trạng thái ra ngoài tầm, tứ 
Nên xúc-sai-biệt như vầy được sanh. Do định sanh, nội tỉnh nhất tâm. 
— Xúc-saI-biệt nên sanh ra thọ ; — Ly hỷ trú xả âm thầm 
— Thọ-sai-biệt nên có tưởng sanh ; Chánh niệm, tỉnh giác thì thân cảm liền 
— Tư-duy-sai-biệt được sanh Sự lạc thọ ; Thánh Hiền gọi đủ 
Do tưởng-saI-biỆt tác thành như r1. Là “Xả niệm lạc trúˆ - Tam Thiên. 
— Do tư-duy sanh dục-sai-biệt : — Xả lạc, xả khổ — tâm yên 
— Do duyên dục-sai-biệt tác thành Diệt hỷ, ưu, cảm thọ — liền trước đây 
Nhiệt-tnh-sai-biệt được sanh. Chứng, trú ngay vào Thiền Đệ Tứ 


— Nhiệt-tình sai-biệt lại sanh tầm cầu ; 
— Do sai-biệt tầằm-cầu mãi miết 
Nên đắc-lợi-sai-biệt sanh ngay. 
Như vậy là chín pháp này 
Rất khó thể nhập, hiểu ngay từng phần. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 433 


Không khổ & lạc, không giữ niệm nào 
Thanh tịnh, an lạc tiêu dao. 

— Các loại Sắc tưởng vượt mau hoàn toàn 
Hữu-đối-tưởng sẵn sàng trừ diệt 
Không-tác-ý sai-biệt-tưởng, và 

“Không Vô Biên Xứ” chứng qua 
Với ý niệm “Hư không là vô biên”. 
— Vượt Hư không vô biên xứ đó 
Chứng Vô Sở Hữu Xứ, trú đi 
“Tất cả không sự vật gì'. 

— Vô-sở-hữu-xứ sau khi vượt, thì 
Chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Và an trú ở tưởng xứ ngay. 

— Phi-tưởng-phi-phi-tưởng này 

Sau khi vượt khỏi Xứ đây hoàn toàn 
Chứng, trú an Diệt Thọ Tưởng Định, 
Cần thắng tri là chín pháp này. 
k) Chín pháp nào thăng ngay 

Cần được chứng ngộ đủ đầy ở đây ? 
Các Hiển-giả ! Như vầy phải biết 
Thứ-đệ-diệt, chín pháp trình bày 

Tinh tấn thực hiện chớ chây : 

— Tỷ Kheo thành tựu vào ngay Sơ Thiền 

Các Dục-tưởng đều liền đoạn diệt. 
— Thành tựu tiếp vào Đệ Nhị Thiền 
Các tầm, tứ đoạn diệt liên. 
— Tam Thiên thành tựu, diệt liền Hý đi. 
— Đệ Tứ Thiền một khi thành tựu 
Thì hơi thở hiện hữu vào ra 
Đã bị đoạn diệt ngay mà ! 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 434 


— Không-vô-biên-xứ trải qua tựu thành 
Thì sắc-tưởng đã nhanh bị diệt. 
— Vô-sỏ-hữu-xứ tiếp tựu thành 
Thức-vô-biên-tưởng diệt nhanh. 
— Phi-tưởng-phi-phi-tưởng thành tựu đây 
Thì diệt ngay Tưởng-vô-sở-hữu. 
— Khi thành tựu Diệt-thọ-tưởng thiền 
Các tưởng & thọ bị diệt liền. 
Chín pháp chứng ngộ nhân duyên đủ đầy. 
Các Hiển-giả ! Như vầy phải kế 
Chín Mươi Pháp, Thiện Thệ dạy rành 
Tăng & Ni Phích-Khú tâm thành 
Lần lượt tinh tắn thực hành sâu xa 
Là thực, chân, cũng là như thị 
Không phải không như thị điều này 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyết giảng đủ đầy, cao siêu. 


3. a) Mười Pháp nào có nhiễu tác dụng ? 
Để Tỷ Kheo & Ni chúng hành trì 
Mười pháp thanh tịnh, uy nghi 
Có nhiều tác dụng chẳng chi sánh bằng 
Là mười phần Hộ-trì-nhân pháp : 
— VỊ Tỷ Kheo hạ lạp thế nào 
Vẫn giữ Giới hạnh thanh cao 
Và sông chế ngự, nương vào uy nghi 
Của Giới bốn Ba-Tì-Mốc-Khá 
Đủ chánh hạnh và cả oaI nghi 
Thấy được hậu quả hiểm nguy 
Trong lỗi nhỏ nhặt bất kỳ gần xa 
Thọ lãnh và tu trong Giới pháp 





Là hộ-trì-nhân-pháp đầu tiên. 


Các hộ-trì-nhân tiếp liền : 

— Tỷ Kheo vị ấy thường chuyên nghe nhiều 
Thường gìn giữ những điều nghe â ấy 
Chất chứa điều nghe thấy bao lần 

Những pháp ấy tăng trưởng dần 
Sơ & trung & hậu thiện cú văn đủ đầy 
Và nghĩa lý như vầy cụ túc 
ĐỀ cao mục Phạm hạnh sống lành 
Hoàn toàn đây đủ tịnh thanh 
Với những pháp ấy, nghe rành nhiều hơn. 
Đã nắm giữ, keo sơn ghi nhớ 
Nhờ tụng đọc nhắc nhở nhiều lần 
Chuyên ý quán sát mọi phần 
Nhờ vào chánh kiến, khéo thành tựu ngay. 
— Hoặc vị này đa văn quảng kiến 
Thành tựu nhờ chánh kiến tịnh thanh. 
—_ Tỷ Kheo là thiện hữu lành 
Là thiện bạn lữ sẵn dành cận thân. 
Pháp ấy hộ-trì-nhân như vậy. 
— Các Hiển-giả ! Vị ấy cũng là 
Thiện ngôn, đầy đủ nhu hòa 
Khiêm nhường, nhẫn nại, tránh xa tị hiềm 
Nhận chỉ trích một niềm cung kính. 
— Khi nhận định trách nhiệm định ninh 
Cần phải thực hiện nhiệt tình 
Các đồng Phạm hạnh của mình hạ cao. 
Thường khéo léo và nào biếng nhác 
Cùng suy tư một cách đủ đầy 
Về các phương tiện ở đây 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 436 


Vừa đủ tổ chức, vừa ngay đủ làm. 
Hộ-trì-nhân bao hàm như vậy. 
— Các Hiền- -giả ! VỊ ấy tư lương 
Ưa thích đối với Pháp thường 
Ái luyễn nói Pháp cũng dường thương thân. 
Rất hoan hỷ về phần Thắng Pháp 
Cùng Thắng Luật, dung nạp chánh chân 
Chính là Pháp hộ-trì-nhân. 

— Lại nữa, vị ấy tự bằng lòng thâu 
Những vật dụng từ đâu nhận được 
Như y phục, bệnh dược, thức ăn 

Chỗ ở, sàng tọa vân...vân... 
Như vậy là hộ-trì-nhân pháp này. 
— Tỷ Kheo đây sống luôn tinh tấn 
Siêng đoạn tận ác pháp khởi lên 
Thành tựu các thiện pháp bền 
Cương quyết, tinh tấn, dựa trên kiên trì 
Không phế bỏ những gì Thiện pháp. 
Hộ trì nhân là pháp như vây. 
— Vị ấy chánh niệm đủ đầy 
Đủ tối-thượng-niệm thắng ngay an hòa 
Luôn tỉnh giác, nhớ và ghi nhớ 
Điều đã nói, nhắc nhở đã làm. 
Hộ-trì-nhân-pháp bao hàm. 

— Lại nữa, vị ấy uyên thâm sẵn dành 
Có tuệ trí, đủ sanh-diệt-trí 
Hướng sự lý quyết trạch Thánh nhân 

Diệt trừ đau khổ chánh chân 
Như vậy, mười hộ-trì-nhân pháp này. 
x£>k*>k 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 437 





b)_ Mười pháp đây phải cần tu tập : 
Được đề cập Mười Biến Xứ liền 
Các vị ! Tỷ-kheo nói trên 
Phải nên hiểu rõ vững | bên pháp đây. 
Mười biến-xứ như vây chỉ tiết : 
— Vị nào biết địa-biến-xứ toàn 
Phía trên, phía dưới, bề ngang 
Bất nhị, vô lượng mọi đàng hiểu mau. 
— Hay vị ấy biết vào thủy-biến ; 
— Biết hỏa-biến ; phong-biến-xứ đây, 
— Biết được thanh-biến-xứ này, 

— Hoàng-biến ; xích-biễn cũng rày biết thông 
— Biết bạch-biến ; hư-không-biễn đó 
— Và biết rõ thức-biến-xứ toàn. 

Tất cả xứ : trên, dưới, ngang 
Bắt nhị, vô lượng mọi đàng hiểu mau. 


c)_ Mười pháp nào biến trì cần thiết ? 
Phải nên biết Mười Xứ như vầy : 
Nhãn-xứ ; sắc-xứ ở đây 
Nhĩ-xứ ; thanh-xứ - tai đầy âm thanh 
Rồi tỷ-xứ đồng hành hương-xứ, 
Đến thiệt-xứ ; vị-xứ — hiểu dần 
Thân-xứ ; xúc-xứ — mười phân. 
d) Thế nào mười pháp phải cân diệt đi ? 
Tà kiến ; tà tư duy ; tà ngữ ; 
Rồi thứ tự : tà nghiệp ; mạng tà ; 
Tà tỉnh tấn và niệm tà ; 
Tà định ; tà trí— xấu xa đồng thời 
Tà giải thoát. Là mười tà pháp 
Cần tu tập để sớm đoạn trừ. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 438 


e)_ Mười pháp nào cử khư khư 

Chịu phần tai hại, chăng trừ điều chỉ 2 
Các Hiển-giả ! Diệt đi rốt ráo 
Mười bắt-thiện-nghiệp-đạo sai lầm : 

Sát sinh, trộm đạo, tà dâm 

Lưỡng thiệt, ác khâu và phần dối gian 
Cùng ÿ ngữ, tham, sân, tà kiến, 
Đem nguy biến, tai hại mười điều. 


D_ Thể nào mười pháp thuận chiều 
Hướng đến thù thắng, cao siêu an lành ? 
Các Hiển-giả ! Thực hành tinh tiến 
Có mười thiện-nghiệp-đạo tịnh thanh 
Không trộm đạo ; không sát sanh ; 
Không tà dâm ; nói lời lành không saI ; 
Không hai lưỡi ; không hay nói ác ; 
Không thêu dệt này khác điều gì ; 
Không tham ; không sân ; không sI ; 
Mười pháp thù thắng hành trì chánh chân. 
g) Äười pháp nào khó phần thể nhập ? 
Mười thánh-tri tu tập tinh cần, 
Tỷ-kheo thực hiện mọi phân : 


— Năm chi trừ dứt, đều cần hành ngay. 


— Sáu chi phải đủ đầy, thuận tiện. 
— Một hộ trì .— Thực hiện bốn y. 
— Các giáo-điêu loại bỏ đi. 


— Mong cầu đoạn tận tức thì cho xong. 


— Tâm tư không để cho trệ phược. 
— Làm thân thê thường được khinh an. 
— Tâm thiện giải thoát săn sàng. 


— Tuệ thiện giải thoát, hoàn toàn thanh cao. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 439 


* Các Hiền-giả ! Thế nào nghĩa ý 
Năm chỉ cần cô nghĩ đoạn trừ ? 
— Hôn trầm thụy miên đoạn trừ, 
— Tham dục ; trạo hối ; sân — trừ đứt ngay, 
— Đoạn trừ nghỉ — như vẫy tuân thủ. 
* Thế nào là đầy đủ sáu chỉ ? 
Tỷ Kheo gìn giữ oal nghi : 

— Mắt khi thấy sắc chăng chi động lòng 
Không thích ý cũng không phật ý 
An trú kỹ vào xả tức thì 

Chánh niệm, tỉnh giác tự tri. 

— Cũng như thế, với những sì trần, căn : 
Tai nghe tiếng ; lưỡi cần nếm vị ; 
Mũi ngửi hương ; thân cảm xúc liền ; 

Ý nhận thức pháp chung riêng, 
Vị ấy đều giữ an nhiên cõi lòng 
Không thích ý cũng không phật ý 
An trú kỹ vào xả tức thì 
Chánh niệm, tỉnh giác tự tri. 
Như vậy, đây đủ sáu chi kế vào. 
*- Một hộ trì - thễ nào nghĩa ý 2 
Các Hiển-giả ! Một vị thực hành 
Hộ trì về Niệm tựu thành, 
Tỷ Kheo vị ấy một danh hộ trì. 
* Thế nào là bốn y thực hiện 2 
Vị Tỷ Kheo tỉnh tiến suy tư : 
Thọ dụng một pháp an như 
Nhân thọ một pháp ; đoạn trừ pháp đơn 
Thứ tư còn Tránh xa một pháp. 
*Thế nào là /oại các giáo điểu ? 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 440 


Tất cả thông thường giáo điều 
Sa-môn các vị phần nhiều chủ trương, 
VỊ Tỷ Kheo kiên cường loại bỏ 
Không chấp nhận, chẳng có nương tay 
Tần xuất, phóng xả giáo điều. 
* Này các Hiền-giả ! Mong nhiều hại thay ! 
Vị Tỷ Kheo thắng ngay trừ diệt 
Các mong cầu về hiện hữu đây 
Làm cho an tịnh đêm ngày 
Mong cầu về phạm hạnh nay đoạn trừ. 
* Thế nào là /âm ứ sau trước 
Không trệ phược với các hại tâm 
Đoạn trừ các dục vọng tâm 
Tâm tư sân hận chú tâm đoạn trừ 
Đoạn trừ các tâm tư não hại. 
Tỷ Kheo ấy không trệ phược tâm. 
* Thế nào Tỷ Kheo tịnh lành 
Hành trì có được hân hành khinh an ? 
Vị Tỷ Kheo sẵn sàng trừ diệt 
Diệt lạc & khổ, trừ diệt hỷ & ưu 
Chứng, trú vào Thiền thứ tư 
Xả niệm thanh tịnh, đoạn trừ khổ, vui. 
* Thế nào vui (hiện tâm giải thoát 9 
Tỷ Kheo tâm giải thoát khỏi tham 
Tâm giải thoát khỏi sân, tàm 
Tâm giải thoát khỏi s1, làm tịnh thanh. 
* Các Hiền -giả ! Hiểu rành sự kiện 
Là Tuệ thiện giải thoát thễ nào 3 
Tỷ Kheo tự biết thanh cao : 
“Như cây bị chặt, bị đào rễ đi 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 441 


Nay tham, s1, sân tâm ta đó 
Đã đoạn trừ, đào bỏ rễ ngay 
Không thể sinh khởi tương lai, 
Tuệ-thiện-g1ải-thoát — vị đây tựu thành. 
h) Äười pháp nào cần sanh khởi đó 9 
Mười Tưởng nọ : — Bắt-tịnh-tưởng ni ; 
— Tử-tưởng ; tưởng thực-yêm-]y ; 
— “Bất-lạc-tưởng nhất thiết vì thế gian' ; 
— Vô-thường-tưởng , sẵn sàng quán tưởng , 
— “Khổ-tâm-tưởng trên sự vô thường”; 
— “Vô-ngã-tưởng-trên-khổ'” đương, 


Là mười pháp cần nên sanh khởi. 
)_ Mười pháp nào cần tới thắng tri 9 
Mười đoạn-tận-sự là gì 2 
— Chánh kiến đoạn tận, tức thì sinh ngay 
Tà kiến này ; rồi duyên tà kiến 
Ác-bắt-thiện các pháp khởi lên, 
Các pháp này đoạn tận liền 
Do duyên chánh kiến, thiện hiền gia tăng. 
— Tà tư duy do phần đoạn tận 
Mắt hướng dẫn của chánh tư duy. 
— Tà ngữ xuất hiện do vì 
Chánh ngữ đoạn tận tức thì ở đây. 
— Do chánh nghiệp điều này đoạn tận 
Nên tà nghiệp hưng phấn khởi lên. 
— Tà mạng này được có nên 
Là do chánh mạng móng nền vỡ tan. 
— Chánh tinh tấn vội vàng đoạn tận 
Tà tinh tắn đã khởi lên ngay. 


Đoạn & ly tham & diệt-tưởng thường khởi lên. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 442 


— Tà niệm có nên ở đây 
Do chánh niệm đoạn tận ngay tức thì. 
— Do chánh định đã vì đoạn tận 
Nên tà định hưng phần khởi lên. 
— Tà trí phát triển có nên 
Là do chánh trí móng nền diệt đi. 
— Tà giải thoát tức thì hưng phẫn 
Chánh giải thoát đoạn tận mà ra. 
Do duyên tất cả các tà 
Ác-bát-thiện-pháp khởi ra tức thì. 
Các pháp này mất đi, đoạn tận 
Các điều chánh nếu vẫn phát dương 
Các thiện pháp được tăng cường 
Và được viên mãn, tỉnh tường phát huy 
Mười pháp cần thắng tri hiểu rõ. 


k) Mười pháp cần chứng ngộ là gì ? 
Các Hiển-giả ! Phải liễu tri 
Phải cần tu tập, hành trì chánh chân 
Vô-học-pháp, mười phân chí thiện : 
— Vô học chánh tri kiến ở đây, 
—. Vô học chánh tư duy này, 
— Vô học chánh ngữ thắng ngay mọi bề, 
— Rồi vô học thuộc vê chánh nghiệp, 
— Vô học tiếp chánh mạng như vây, 
— Vô học chánh tính tấn đây, 
— Vô học chánh niệm thắng ngay, an hòa, 
— Đến chánh định thiền-na vô học, 
— Cùng vô học chánh trí đủ đây, 
— Vô học chánh giải thoát này. 
Mười pháp chứng ngộ Như Lai dạy rành. 


Trường Bộ - (Tập 3) Kinh 34: THẬP THƯỢNG * MLH - 443 


Một Trăm Pháp đành rành như vậy 
Thực hành các pháp ấy chuyên cần 
Tinh tấn hành trì chánh chân 
Sẽ đạt kết quả vô ngần sâu xa 
Là thực, chân, cùng là như thị 
Không phải không như thị điều này, 
Đã được Thiện Thệ Như Lai 
Giác ngộ, thuyết giảng pháp ngài chứng tri. 


Nghe Tôn-giả Sa-RI-Pút-Tá 
Tức ngài Xá-Lợi-Phất Thánh Tăng 
Đệ nhất Trí Tuệ truyền đăng 
Bậc Đại-đệ-tử Phật hằng cân tin 
Đã thuyết giảng, vẹn gìn Chánh Pháp 
Một trăm pháp cao thượng, minh quang 
Tỷ-kheo Tăng Chúng các hàng 
Hoan hỷ tín thọ lời vàng Phật ngôn /- 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 L ) 


+ 
+ % 


( Chấm dứt Kinh 34: THẬP THUỢNG - Dasutfara-sutta ) 


Thi Hóa Trường Bộ Kinh ( Tập II ) MLH _ 444 


PHẨM PÀTIKA 


Kinh Ba-Lê — Pa-TI-Ka 

Kinh U-Đúm-Ba-Ri-Ka đồng thì 

Và kinh Chất-Ká-Vách-Ti 
Ẩt-Ganh-Ná-Ká kinh thì biết qua 
Sâm-Ba-Sa-Đá-NI-Da 

Ba-Sa-Đí-Ká, kinh đa tịnh hòa 

Kinh Si-Ga-Lô-Va-Đa 

Cùng Kinh Tướng — Lắc-Khá-Na, cũng là 
( Kinh Ma-Ha-Pú-Rí-Sa ) 

Kinh A-Ta-Na-Tí-Da thọ trì 

Kinh Phúng tụng — Săng-GhI-TI 
Đa-Sút-Tá-Rá ( Kinh mi cũng là 
Kinh Thập Thượng ), lời gắm hoa. 
Mười một kinh — Pa-Ti-Ka phẩm này. 


Đoạn trừ mọi khổ đau ngay 

Đại chân lạc thọ, pháp đây thâm uyên 
Chứng bắt tử, an tịnh liễn 

Đại Pháp Vương, bậc vẹn tuyển cần nương. 


HÉT TRƯỜNG BỘ KINH 


* 1] Kinh của Trường Bộ hình thành Phẩm Pàtika này :Kinh Ba- 
- Pàtka ; Kinh Uu-Đàm-Bà-La Sư-tử Hồng — Udumnbarika 

Sìhanàda ; Kinh Chuyển-Luân Thánh Vương Sư Tiử- -Hồng — 
Cakkhavati Sìhanàda ; Kinh Khởi Thế Nhân Bồn - Agganna ; 
Kinh Tự Hoan Hỷ — SWnDdi20fiii: 'Kinh ThanhTịnh —Pàsàdika 
Kinh Tướng — Lakkhana ; Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La- Việt — 
Singàlovàda ; Kinh A-Sá-Nang-Chi— Atànàtiya ; Kinh Phúng 
Tụng — Sang; Kinh Tháp Thượng — Dasuttara. 


Thơ Kinh TRƯỜNG BỘ ( Tập 3 ) * MLH_— 445 


KINH SÁCH THAM KHẢO : 


— TRƯỜNG BỘ KINH 
(Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ) 
- ĐỨC PHẬT và PHẬT PHÁP 
[ The BUDDHA and HIS TEACHINGS ] 
( Hòa Thượng NARADA - Phạm Kim Khánh dịch ) 


— LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT TÔ CÔ-ĐÀM 
( Mahà Thong Kham Medhivongs ) 


- THIÊN TỨ NIỆM XỨ - MINH SÁT TUỆ 
( Hòa Thượng Thiên Sư Giới Nghiêm — Thitasìlo Mahàthera ) 


~ MI-TIÊN VẤN ĐÁP - MILANDAPANHÀ 
( Hòa Thượng Giới Nghiêm — Thitasìlo Mahàthera soạn dịch ) 


— PHẬT HỌC QUẦN NGHI 
( HT. Thích Thánh Nghiêm . Thây T. Minh Quang dịch ) 


- ĐẠI TỰ ĐIÊN TIỀNG VIỆT 
( Nguyễn Như Ý chủ biên - NXB Văn Hóa Thông Tin VN ) 
— TƯ TƯỞNG XÃ HỘI trong Kinh Điển PHẬT GIÁO 
NGUYEN THUY. - HT. Thích Chơn Trí ( Nguyên Siêu ) 


— PHẬT GIÁO NAM TÔNG tại ĐÔNG NAM Á 
( Giáo sư Trần Quang Thuận ) 


- PHẬT GIÁO CHÁNH TÍN (H7. Thích Trí Nghiêm ) 


— Tìm hiểu & Học tập KINH PHÁP CÚ Tập I 
( Cư-sĩ THIỆN NHỤT phiên dịch và ghi chú ) 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 447 


Phân 
PHỤ LỤC 


Vở Kịch Thơ lịch sử : 
* Hội Nghị Diên Hồng ”. 


Kịch Thơ : “ Hội Nghị Diên Hôn * MLH —- 449 





Kịch Thơ Lịch Sử : 


HỘI NGHỊ _ 
DIÊN HỎNG 


HTr. MAI LẠC HỎNG soạn. 


LỜI DẪN CHUYỆN : 


“ Vào đâu thế kỷ 13, Mông Cổ ( hậu duệ cửa người Hung Nô xưa 
kia ) là một dân tộc du mục ở vùng Tây Bắc Trung Hoa, rất hung 
tợn, hiếu chiến và có tài đặc biệt cởi ngựa bắn cung vô cùng lợi hại 
dưới sự chỉ huy của Thiết Mộc Chân Thành Cát Tư Hãn - đã tiến 
chiếm cả Trung Hoa lập ra triều đại nhà Nguyên. Đạo quân bách 
chiến bách thắng của Nguyên Mông tung hoành từ Á sang Âu, gây 
nên nổi khiếp sợ bao trùm những nơi nào quân Nguyên tiền đến. 


Quân Mông Cổ sau khi thắng Nhà Kim, quay sang tấn công Tân 
Cương và Ba Tư ( Iran và Irak bây giờ ). Đi dễn đâu, quân Mông 
Cổ đêu giết chóc, phá hủy sạch đến đó, đúng như câu nói - “Nơi 
nào vó ngựa Mông Cổ đi qua, cỏ cây cũng hết sống ”. Tiếp tục, 
Hung-gia-Lợi máu chảy thành sông, Hải Quốc lúc bẩy giờ là một 
để quốc khá lớn bao gốm Ba Từ, Tiêu Á Tế Á và Cận Đồng cũng 
thảm bại và tan vỡ sau khi bốn chục vạn binh của Mahomed tan 
tành và kinh đô trở thành tro bụi. Bốn phần năm lãnh thô Nga cũng 
lọt vào tay Mông Cổ. 


Các quốc gia Tây Âu nghe tin này vô cùng khủng khiếp, coi như 
ngày tận thể đến nơi. Giáo Hoàng Innocemt IV của Varican La Mã 
và Vua Louis nước Pháp đã phải cử sứ thần sang cầu hòa với 
Mông Cổ. 


Đến đời Vua Nguyên là Hồt-Tất-Liệt đã tiêu diệt hẳn nhà Nam 
Tổng và hoàn toàn cai trị cả Trung Hoa, lại tiếp tục muốn tiến 
chiếm các nước lân bang, mà Việt Nam ta cũng là điểm nhắm ”. 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 450 


Nhưng cả ba lần đánh Việt Nam họ đêu thất bại bởi tỉnh thân 
kiên cường uy dũng của dân tộc Việt Nam trên cơ sở : “ Trên dưới 
một lòng , Vua tôi đoàn kết ” như lời Hưng Đạo Đại Vương ( mà 
đời sau vô cùng ngưỡng mộ tôn xưng là Đức Thánh Trân }. 

Điểm đặc biệt vượt trội của cuộc kháng chiến chống Nguyên 
Mông dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Vua Trần Nhân Tông và sự 
tổng chỉ huy tài ba của Hưng Đạo Đại Vương Trân Quốc Tuấn — 
đó là Vua đã triệu tập một Quốc Dân Đại Hội đâu tiên trong lịch 
sứ, đó là Hội nghị Diên Hồng, với các vị bô-lão khắp nơi trong cả 
nước để Trưng câu Dân Ý là Đánh hay Hòa. Chúng ta biết rằng 
theo lễ nghĩa ngàn đời của người Việt ngày xưa, các vị bô lão 
chính là những người trụ cột của mỗi gia đình mà lời nói các vị ấy 
rất có “trọng lượng ” đối với cháu con, nên ý kiến các cụ là tiếng 
nói đại diện cho cả toàn dân. 


Vở kịch thơ lịch sử : “Hội Nghị Diên Hồng” phân nào nói lên 
bối cảnh thời ấy và tỉnh thân bắt khuất của dân tộc Rông Tiên : 
... Dấu cường nhược có lúc khác nhau 
Nhưng hào kiệt đời nào cũng có... ” 
nhự lời vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trải đã viết ï mroïlP Bình Ngô 
Đại Cáo sau này. 


( Cũng xin lưu ý là những vị Vua đâu Triểu Trân đêu là những 
Phật Tử tỉnh thông Phật lý. Vua Trân Thái Tông có tác phẩm Thiên 
học nổi tiếng là 'Khóa Hư Lục". Vua Trần Nhân Tông là vị chủ trì 
công cuộc Chống Nguyên Mông và đem lại chiến thắng vẻ vang, 
sau đó xuất gia ở Núi Yên Tử với pháp hiệu Trúc Lâm Đại Đầu Đà 
hay Hương Vân Đại Đẩu Đà. Ngài cũng là vị Đệ Nhất Tổ Sư — Sơ 
Tổ - của Thiên Phái Trúc Lâm ). 


CÁC VAI: 
— Vua Trần Nhân Tông.  — Trần Quốc Tuấn. 
— Trần Quang Khải. — Trần Khánh Dư. 
— Trần Quốc Toản. — Mẹ Trần Quốc Toản. 
— Trần nhật Hiệu. — Trần Ích Tắc. 
— Bô lão Ï. — Bô lão 2. 
— Bô lão 3. — Vài Quân hầu. 


Gia nhân báo. 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH —- 451 


CẢNH I: 


( Cảnh dinh Thượng Tướng Thái Sư Chiêu Minh Vương 
Trần Quang Khải. Gia nhân bước vào qu) báo ) 


GIA NHÂN: 
Bắm Thái Sư ! Có Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công 
Tiết Chế, 
Đang ở nhà ngoài, xin được gặp Thái Sư. 


*TRẦN QUANG KHẢI: - Truyền mời vào. 


*'TRÀN QUỐC TUẦN : ( bước vào ) 


Xin tham kiến Chiêu Minh Vương Thượng Tướng ! 

Quốc Tuấn này cần bàn việc trọng sự quốc quân. 

Sau Hội nghị Vương hầu Tướng lĩnh vừa họp ở bến 
Bình Than, 

Tinh thần Triều-đình và các Tướng-lĩnh đều vô cùng 
phần khích, 

Theo thiên ý, chúng ta muốn đánh tan quân địch, 

Phải đoàn kết toàn dân, trên dưới một lòng Ì 


*TRÀN QUANG KHẢI: 


Đúng ! Đệ đây cũng tán đồng ý kiến của Quốc Công, 
Trước kẻ thù Mông Cổ là đạo quân bách chiến, 
Từng ngang dọc khắp Đông Tây, vòm trời còn 
rung chuyền, 
Cỏ còn không mọc nổi dưới gót giày xâm lược của 
Nguyên Mông, 
Đất nước ta nhỏ bé, dân số không đông, 
Sẽ là miếng mỗi ngon trước dã-tâm của bầy lang sói. 
Chúa Thượng anh minh, với hùng tâm cứng cỏi, 
Đã họp hội-nghị Bình Than, lẫy quyết tâm chung của 
các Tướng lĩnh, Vương hầu. 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH - 452 


Và cũng theo thánh-ý Thánh Hoàng, đã phát lịnh đi 
khắp các Châu, 
Mời tắt cả bô-lão khắp nơi, về Diên Hồng đại-điện, 
Trưng cầu dân ý ý_ toàn dân : nên Hòa hay Chiến ! 
Thẻ hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết Quân Dân 
đánh bại quân thù ! 
( quay qua Trần Quốc Tuân ) 
Riêng anh em ta , mối bất hòa tưởng chừng như đến 
thiên thu, 
Nguyên nhân từ Bá-phụ với Tiên Vương vốn là 
anh em ruột thịt, 
Nhưng do Tiền-triều Thái Sư Trần Thủ Độ đã gây nên 
hiềm khích, 
Khiến nây sinh họa trong nhà : xáo thịt nôi da, 
Nhưng may mắn thay ! Tiết Chế vương-huynh đã vì 
đại sự quốc gia, 
Gạt bỏ tị hiềm, luôn một dạ Trung quân Báo quôc. 
Mới ngày qua, muốn xóa tan mối bất hòa, hiềm khích, 
Mời đệ sang dinh Quốc Công để giải tỏa mối gia-thù. 
Từ nay, việc trong Triều đã có đệ sát cánh cùng Kim 
Thượng giải quyết ôn nhu, 
Nơi trướng hồ, đã có Tiết Chế vương-huynh điều binh 
khiến tướng. 


*TRÂN QUỐC TUẦN: ( Cung fay ) 


Ơn Thánh Thượng đã tin cần giao cho cả binh quyền 
chấp chưởng, 
Ngu huynh không giờ khắc nào xao lãng việc 
tập luyện Tướng sĩ ba quân, 
Nhờ hồng phúc Hai Vua, chúng ta có nhiều 
danh tướng giỏi kinh-luân: 
Như : Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Chiêu Văn 
Vương Trần Nhật Duật, 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH —- 453 


Gia tướng Phạm Ngũ Lão cũng giỏi việc trị binh 
kỷ luật, 
Rồi nào : Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, 
hai gia-tướng Dã Tượng, Yết Kiêu, 
Đều nỗ lực tập luyện quân binh, không kể sớm chiêu, 
Ngu huynh cũng vừa truyền Hịch Tướng Sĩ, để 
ba quân thêm phân hưng phấn, 
Đã hai lần quân Nguyên qua đánh nước ta, nhưng đều 
thua trận, 
Lần thứ ba này Vua Nguyên đã giao quyền Tiết Chế 
cho Thái Tử Thoát Hoan, 
Những danh-tướng lẫy lừng như Ô-Mã-Nhi, 
Phàn Tiếp, Toa Đô ... 
Lộ-Bát-Xích, Áo-Lỗ-Xích, Trịnh Bằng Phi ... và 
Vận-lương-quan Trương văn Hồ, 
Mang Năm mươi vạn quân theo hai đường thủy bộ, 
Quyết tâm báo thù rửa hận, muốn nuốt chửng 
chúng ta, 
Trước thế giặc mạnh như chẻ tre, nếu quân dân ta 
trên dưới chăng thuận hòa, 
Đất nước ta sẽ lọt vào tay lũ giặc Mông đô hộ. 


*TRẢN Q. KHẢI : 
Kế sách của chúng ta hiện nay : Phải đoàn kết 
toàn dân, giữ yên đất Tổ, 
Nhưng giận một nỗi là đời nào cũng có những tên 
bán nước, buôn dân, 
Xấu hồ thay ! Hoàng tộc chúng ta cũng có mấy 
Hoàng thân, 
Trần Di Ái, Trần Ích Tắc và Chương-hiến-hầu 
Trần Kiện, 
Úy tử tham sinh, theo giặc Thát, uốn gối khom lưng 
đê tiện, 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH —- 454 


Nghĩ cũng tiếc tài Chiêu-quốc-vương Ích Tắc là nhà 
bác học uyên thâm, 
Thông thạo nhiều ngôn ngữ của các sắc dân , 
giỏi thi họa kỳ cầm, 
Vì sợ chết mà đã quy phục giặc Mông, để ngàn sau 
còn bia miệng, 
Cũng may đó chỉ là một ít con sâu trong vườn hoa 
Văn-hiến, 
Còn toàn dân ta vẫn nêu cao ý chí quật cường, 
Xăm vào tay hai chữ Sát Thát, quyết đền nợ 
Quân Vương, 
Ta phải thắng để con cháu ngàn sau không tủi hồ ! 


*TRẢN Q. TUẦN : 


Anh em ta đã đồng tâm, Quân dân ta không nề 

gian khổ, 
Chính nghĩa rạng ngời, thắng Mông Cổ là việc 

nay mai, 
Ngu huynh đang nỗ lực rèn luyện ba quân, 

chiêu mộ anh tài, 
Tạm biệt Vương-đệ Thái Sư ! Hẹn ngày cờ khai 
đắc thắng !... 


CẢNH 2: 


( Cảnh nhà Trán Quốc Toản với hai mẹ con ) 


*'TRÀN QUỐC TOẢN : ( bước ra sân khẩu, đi đi lại lại 
dáng đăm chiêu, bông đứng lại ngâm to bài thơ ) 
“ Nước Nam là của dân Nam 
Sách trời đã định Bắc Nam rành rành 
Cớ sao giặc đến hoành hành 
Rồi đây bay sẽ tan tành ra tro !” ( bậm môi ) 
Nhưng tức quá ! Mười sáu tuôi đầu, ta còn quá trẻ, 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH —- 455 


Chưa tạo được niềm tin để Thánh Thượng cho bàn 
luận việc quân cơ, 
Hôm qua ở Hội nghị Bình Than, ta phải đứng ngoài 
chờ, 
Lòng như lửa đốt trước cơn Sơn hà nguy biến ! 
Nhưng biết làm sao đây ? Ta không được tự do xông 
ra chiến tuyến, 
Thẻ da ngựa bọc thây, bảo vệ Tổ Quốc non sông, 
Người đốt nát còn có trách nhiệm trước cơn quốc phá 
g1a vong ! 
Huống chỉ ta cũng mang tiếng là người có học, 
Giặc Nguyên Mông đã gieo cho dân lành bao khổ đau 
tang tóc, 
Ta không thê ngồi nhìn việc nước đứng dưng. 
Phải tìm cách đề thỏa chí bình sinh trong khí thế 
phừng phừng, 
Của cả nước đang sục sôi đánh kẻ thù chung Mông Cổ 
Ôi khó nghĩ cho ta !... 
( ngôi ôm đáu , dáng vẻ đau khô. Mẹ TỌT ra ) 


* MẸ T.Q.TOẢN : 
Này Quốc Toản ! Đã quá khuya sao con chưa đi ngủ ? 
Hết đi lại bồn chỗn, lại bó gối than van, 
Có phải chăng từ sau Hội nghị tại Bình Than, 
Con uất ức vì bị coi là trẻ con, chưa hiểu gì về quốc 
1a đại sự, 
Thánh Thượng họp các Tướng-lĩnh, Vương hầu tìm 
phương trừ giặc dữ, 
Con không được vào dự họp cùng các vị Đại-thần, 
Con cũng không đủ tuổi để được tòng quân. 
Theo mẹ nghĩ, con hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài 
năm nữa. 
*TRẢN Q. TOẢN : 
Dạ thưa Mẹ ! Thế nước đang đến hồi nghiêng ngửa, 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 456 


Lòng dạ nào con có thể ngôi . chờ đợi, ngóng trông ? 
Mông Cô bạo tàn, quật cả mồ mã cha ông, 
Giòng giống Tiên Rồng không thể đề cho quê hương 
mờ mtt ! 
Thánh Thượng đã ban cho con quả cam, vì cho con 
là trẻ nít, 
Trong cơn tức giận, con đã vô tình bóp nát trong tay, 
Me!... Mẹ ơi !... Giờ con biết phải tính sao đây ? 
Con nhất quyết phải xông ra ngoài chiến tuyến ! 


* MẸT.Q. TOẢN : 


Quốc Toản con ơi ! Khá khen con lòng sắt son 
không chuyền, 
Mẹ rất tự hào là con xứng đáng với giòng dõi trung 
lương, 
Tận tụy vì nước quên thân, mang chí khí quật cường. 
Cha con cũng đã anh dũng hy sinh đền nợ nước, 
Mẹ tuy là đàn bà, nhưng không bao giờ khiếp nhược, 
Nếu phải xa con thì mẹ đây cũng nát ruột bằm gan, 
Vì con là đứa con duy nhất mà mẹ đã nâng niu 
như ngọc, như vàng, 
Nhưng nếu con tỏ ra hèn nhát, thì mẹ sẽ vô cùng 


tủi hồ. 
Nhan nhãn đó đây, nhiều kẻ đang say mê trong trò 
đen đỏ, 
Ham chọi gà, rượu chè, cờ bạc... mặc cho vận nước 
điêu linh, 


Lại có lắm kẻ muốn che đậy sự hèn nhát của mình, 
Đánh giặc miệng, luôn cho mình là vì dân, yêu nước. 
Nhưng khi gặp gian nguy, đối diện với quân thù 

bạo ngược, 
Thì họ đã co chân chạy trốn biệt chẳng thấy tăm hơi ! 
Nồi giống Lạc Hồng ta từ xưa đến nay uy dũng 

tuyệt vời, 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 457 


Nay dưới sự chỉ huy tối cao của ngài Quốc Công 
Tiết Ché, 
Liệu việc như thần, giải quyết quân cơ như 
Thánh nhân xuất thé, 
Các con ngài đều là những Tướng giỏi, xông pha nơi 
chiến trường khi đất nước lâm nguy, 
Hưng-nhượng-vương Quốc Tảng, Hưng-vũ-vương 
Quốc Nghiễn, Hưng- hiếu-vương Quốc Uy, 
Xứng đáng được nhân dân tôn kính trước tắm gương 
tận trung báo quôc, 
Cũng không thiếu những con người xấu xa, khiến 
ai ai đều căm tức, 
Như Chiêu-quốc-vương Ích Tắc, nỗi danh là 
nhà trí thức họ Trần, 
Nhưng không dám dỏng dạc hiên ngang, không dám 
dân thân, 
Co đầu rút cổ, chỉ cậy tài thi ca, văn học, 
Tư thông với giặc thù, làm suy yếu tiềm năng dân tộc, 
Tội lỗi đã rành rành, nhưng Kim Thượng vẫn 
khoan dung, 
Vì dù sao y vẫn là chú vua, Ngài không muốn dồn y 
vào bước đường cùng, 
Nhưng từ Vua đến bá quan, đều cảnh giác trước 
Ả Trần phản trắc. 


*TRẢN Q. TOẢN : 


Kính thưa Mẹ ! Bàn tay ai cũng có ngón dài ngón ngắn 
Đó chỉ là vài ung nhọt — Còn đất nước ta không thiếu 
các bậc cân quắc, anh hùng, 
Giòng họ Đông A ta cũng góp phần xây dựng cơ đồ 
Nam rực rỡ, thịnh hưng, 
Riêng con, giờ biết tính sao đây ? Vì quân-đội Trần- 
triều đều tuân theo quân lịnh ! 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 458 


Con không được tòng quân diệt thù, bảo vệ giang sơn 
tôn kính ! 
Mẹ hãy giúp cho con ý kiến, con phải hành động 
sao đây 2 


* MẸ T.Q. TOẢN : 


Con hãy an lòng ! Mẹ chỉ thử lòng con để xem ý chí 
vơi đầy ? 
Chứ mẹ đã sắp đặt đâu đó đã xong từ trước, 
Mẹ thừa hiểu chí lớn của con, muốn đem tài thao lược, 
Xông pha giữa trận tiền, đắnh giặc thù giữ vững 
non sông, 
Thái-ấp nhà ta đã sẵn có hơn một ngàn trai tráng 
một lòng, 
Sẵn sàng gia nhập đoàn quân Phẩn-nghĩa của con, 
bừng bừng khí thế. 
Mẹ cũng đã may sẵn lá cờ đào ngạo nghễ, 
Thêu sáu chữ vàng : “Phá cường địch, báo hoàng ân”, 
“ Phá giặc mạnh, báo ơn vua ” là tâm nguyện của 
toàn dân, 


Thê đánh tan quân xâm lược, bảo tôn giang sơn câm tú Ï 


( gọi lớn ) 
Gia nhân ! Hãy rước quân-kỳ ra cho Thiếu-chủ, 
Tất cả hãy chuẩn bị giáo, gươm, đội ngũ chỉnh tê, 
( quay qua Trân Quôc Toản ) 
Mecũng sẽ sát cánh bên các con, không sờn gian khổ, 
nhiêu khê, 
Lo cho đoàn quân việc uống ăn, gian lao chia sẻ. 


* TRẢN Q. TOẢN: ( vưi mừng ) 


Kính thưa Mẹ ! Thật là hiểu con không ai bằng mẹ, 
Con rât tự hào có bậc hiên-mâu mà khí phách 
cang cường, 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH —- 459 


Thoát ra vòng thường tình nhi nữ, chí rộng bốn 
phương. 
Con nguyện sẽ xứng đáng là con trai của Mẹ. 


( Mẹ Quốc Toản đội mão, trao cờ cho Quốc Toản ) 


* MẸ T.Q.TOẢN : 
Hỡi Quốc Toản ! Đoàn quân của con hãy phát huy 
tiềm-năng tuổi trẻ, 
Xã tắc lâm nguy, đang réo gọi toàn dân, 
Muốn đất nước thanh bình, chúng ta phải vì nước 
quên thân, 
Tấm lòng son sẽ sáng soi cùng nhật nguyệt. 
*TRẢN Q. TOẢN : 
Hỡi anh em nghĩa dũng ! Chúng ta nguyện đem lòng 
nhiệt huyết, 
Nguyện trải thân bảo vệ cõi gắm vóc sơn hà, 
Quyết bảo tồn từng ngọn rau tắc đất của ông cha, 
Ngàn miệng cùng lời quyết tâm Sát Thát ! 


( Tất cả hô to : “ Sát Thát ” 3 lần. Màn hạ từ từ ) 


CẢNH 3: 
( Quang cảnh Điện Diên Hồng. Các quan và các Bô-lão có mặt. 
Đức Vua lâm triểu, theo sau là Hưng Đạo Đại Vương và Thái Sư 
Trần Quang Khải ) 
TIỀNG HẬU TRƯỜNG : Thánh Thượng giá lâm. 
( Tất cả đều quỳ bái gối , tung hô ) , 
— Thánh Thượng vạn tuê, vạn vạn tuê ! 
* VUA TRẦN NHÂN TÔNG : (đến ngôi trên ngai ) 
Trâm miền lễ. Các bô-lão và bá quan hãy bình thân ! 
Hỡi các vị Đại-thần, Tướng-lĩnh và các cụ Bô-lão 
xa gân l 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 460 


Hôm nay Trằm thay mặt Thượng Hoàng triệu tập 
các vị, đại diện nhân dân cả nước, 
Trước sức mạnh vũ bão và sự bạo tàn của quần 
xâm lược, 
Trẫm muốn hội ý toàn dân qua các vị đại biểu nơi đây, 
Để cùng có một quyết-định chung trước vận mệnh 
Tổ-quốc hiện nay, 
Trẫm mong được nghe ý kiến của các vị trong 
hội-nghị này phát biểu. 


* TRẤN NHẬT HIỆU : 
Muôn tâu Thánh Thượng ! Hạ thần Trần Nhật Hiệu, 
Xin khấu đầu trình tấu trước Thiên-nhan : 
Nhờ hồng phúc Hai Vua mà hai lần xâm lăng của giặc 
Nguyên đã bị đánh tan, 
Nhưng hiện nay Nguyên Chúa trút hết căm hờn 
trong việc dốc quân toàn lực, 
Năm trăm ngàn quân đang tiễn sang, oai phong 
cùng cực, 
Quân đội ta chỉ có hai mươi vạn quân, làm sao 
đương cự với quân Nguyên ? 
Mông Cổ lại tăng cường nhiều danh tướng, thao lược 
tinh chuyên, 
Có thể ngồi trên mình ngựa cả ngày, sử dụng cung tên 
vô địch, 
Theo ngu ý hạ thân, trước tình thế hiện nay vô cùng 
nguy kịch, 
Chỉ bằng ta hãy cử sứ cầu hòa, nộp cống phẩm 
trọng hậu là xong Ï 
Được vuốt ve thể diện đại Cường, chắc là Nguyên 
Chúa sẽ hài lòng, 
Con dân hai nước được thoát nạn đao binh, dĩ hòa 
vi quý † 


Kịch Thơ : “ Hội Nghị Diên Hồng s * MLH_— 461 
*'TRÀN ÍCH TÁC : ( nói lời ) 


Khải tấu Thánh Hoàng ! Thần cũng đồng một lòng với 
Quan Thái Uy. 


Chúng ta khó tránh được tồn thất nặng nề trước cảnh 


châu châu đá xe, 


Quân Nguyên đang rầm rập kéo sang, thế mạnh như 
chẻ tre, 
Mong Thánh Thượng vì sự an nguy của xã tắc mà 


sớm bê lo liệu ... ! 


*TRÂN KHÁNH DƯ : 
Muôn tâu Bệ Hạ ! Cho hạ thân xin thưa với hoàng- 


thân Ích Tắc và hoàng-thân Nhật Hiệu : 
Y kiên của hai ngài là tư tưởng của những kẻ hèn nhát 


câu an, 
Chỉ muôn yên thân, mặc cho nước mât nhà tan, 
Các ngài học rộng hiệu nhiêu, không lẽ không hiệu gì 


vê quân Mông Cô ? 


Xảo quyệt, gian manh, đi đến đâu chỉ gieo tang 
thương đau khổ. 
Ta cầu hòa lúc này, chăng khác nào đem đất nước 
dâng vào tay lũ giặc bất nhân, 
Trần Khánh Dư này dù chết cũng không tán đồng 
ý kiến của hai vị hoàng-thân.... ! 


*TRÀN QUANG KHẢI: 
Khải tấu Thánh Thượng ! Quốc gia trong cơn nguy 
biến, đại sự đang cần, 
Chúng ta phải thận trọng luận bàn làm sao cho kỹ, 
Nhưng theo thiên ý của hạ thân trộm nghĩ : 
Quân đội và triều-đình đã đồng lòng trong Hội-nghị 
Bình Than, 
Nay không phải là lúc bàn lui, hay có tỉnh thần 
chủ bại, cầu an, 


Kịch Thơ : “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 462 


Mà điều chúng ta cần biết là Ý Dân cả nước ! 
Các bô-lão đây đại diện toàn dân cả miền xuôi cùng 
mạn ngược, 
Lội suối trèo non về đây đề bày tỏ một Quyết-định 
Sau cùng : 
ĐÁNH hay HÒA, sẽ thể theo Ý nguyện chung, 
Xin Thánh Thượng hãy chủ trì cuộc Trưng cầu Dân Ý. 


* VUA TRÀN NHÂN TÔNG : 


Hỡi các vị Bô-lão có tỉnh thân đáng quý ! 
Đã không nệ tuổi già, vượt qua bao dặm trường 
cách trở quan san, 
Vì đại cuộc an nguy của nước nhà, gian khó không 
màng, 
Nay Trẫm ủy thác cho Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế 
Là Tổng-chỉ-huy cuộc kháng chiến chống Nguyên 
Mông, bảo tôn quốc thể, 
Sẽ chủ trì cuộc Trưng cầu Dân Ý, để biết ý toàn dân 
muốn Đánh hay Hòa. 


*TRẢN Q. TUẦN: ( bái Vua ) 


Thần khấu đầu bái tạ trước ân điển của Quan Gia ! 
Ban ân huệ cho hạ thần được thay mặt Vua hỏi 
toàn dân nên Hòa hay Chiến ! 
( quay qua các vị bô-lão ) 
Hỡi các vị Bô-lão ! Xin các vị hãy tỏ bày ý kiến, 
Của toàn dân mà các vị đã thay mặt đến hội tại Điện 
Diên Hồng. 
Trước sự xâm lăng bạo tàn và sự hùng mạnh của 
quân đội Nguyên Mông, 
Quân Dân chúng ta phải nên HÒA hay CHIẾN 2 


* BÔ LÃO I: ( run run trên gậy bước ra ) 


Muôn tâu Thánh Thượng ! Khải bẩm Quốc Công - 
Tiệt Chê ! 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 463 


Lão đây mang về Kinh một trách nhiệm lớn lao : 
Là thay mặt toàn thể dân làng lão từ người già cho đến 
trẻ còn chỏm hồng mao, 
Bày tỏ quyết tâm chỉ một lời : QUYẾT CHIẾN ! 
Dân ta tuy Hiếu Hòa, nhưng không hề yếu hèn, đê tiện 
Vả lại quân giặc bạo tàn có khi nào thương xót dân ta Ï 
Ta có đầu hàng, thử hỏi giặc có buông tha 2 
Không vơ vét, đày ải dân ta lầm than cơ cực 2 
Lão ít học lại lâm câm tuổi già, chỉ mong nói lên 
những điều uất ức, 
Của những người dân vốn có nhiều kinh nghiệm 
bị Bắc-thuộc bao phen ! 


* BÔ LÃO 2: (nối lời ) 
Khải tấu Thánh Hoàng ! Đất nước ta nhỏ bé, nhưng 
dân tộc không hèn, 
Từng đánh thắng Hán, Ngô và gần đây Lý-triều 
đánh Tống, 
Đại diện làng của già, xin trình lên nguyện vọng : 
Dù chết cũng cam, quyết ĐÁNH không HÒA ! 


* BỒ LÃO 3: ( tiếp luôn ) 
Muôn tâu Thánh Thượng ! Xin cho lão thần được 
phép tâu qua : 
Làng của lão, trai tráng đang trui kiếm mài đao, hăng 
say luyện võ, 
Cả trẻ con, đàn bà cũng sẵn sàng chống ngoại xâm 
không nề gian khó, 
Lão xin đem mạng già thay cho cả làng gái tra, già 
: trẻ, dân đinh, 
Trình lên ý nguyện : Quyết CHIẾN tới cùng, dù phải 
Hy sinh ! 
Đem xương máu đề bảo tồn NƯỚC VIỆT ! 


Kịch Thơ: “ Hội Nghị Diên Hồng ” * MLH — 464 


*TRẢN Q. TUẦN : 
Khải tấu Thánh Hoàng ! Như thế là lòng Quân Dân 
đã quyết, 
Từ Vua quan cho đến thiên hạ muôn dân, 
Đều đồng một lòng QUYÉT CHIẾN Vì Nước quên 
thân ! 
Xin trên Thánh Thượng cùng tất cả mọi người có mặt 
tại đây cùng bày tỏ quyết tâm đồng lòng đánh giặc : 
( Cùng hát bài “ Hội Nghị Diên Hồng ” ) 


ˆ Toàn dân nghe chăng ? Sơn hà nguy biến ! 
Hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển... ” 
( Tất cả đêu tuốt kiếm giơ cao hoặc giơ nắm tay từ khúc chót : 
*,. Thê liêu thân cho sông núi. Muôn năm lừng uy ” 
Màn hạ từ từ ) 


Chicago -Trước thêm Xuân Bính Tý 1996. 
HTr. Mai Lạc Hông soạn. 


* Vở kịch do HTr. Mai Lạc Hồng — Liên Đoàn Trưởng thành lập 
Gia-Đình Phật- Tử Quang Minh năm 1992 tại Chùa Quang Minh 
( Chicago, Illinois ) — soạn để GĐPT trình diễn. 

( Sau này GĐPT Quang Minh đổi tên thành GĐPT Trúc Lâm và 
tạo dựng được một ngôi chùa cũng lấy tên Chùa Trúc Lâm ). 


